GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH 
LỚP NGŨ GIỚI - ĐỨC HIẾU SINH 
TẬP3 


Sách này chỉ kính biếu, không bán! Quý phật tử 
hay bạn đọc có nhu câu thỉnh sách, xim vui lòng liên 
hệ Ban kinh sách của Tu Viện Chơn Như: 

ĐT: (066) 389.2911 (Tu Viện Chơn Như) 
098.809.4445 (Hà Nội) 


Web: http://chonnhu.net 
(Các thông tin đính chính có trên trang Web này) 


Email: chonnhu2()gmail.com 


Trưởng lão THÍCH THÔNG LẠC 


GIÁO ÁN 
REN NHAN CACH 
LỚP NGŨ GIới 
ĐỨC HIỂU SINH 
TẬP II 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
PL: 2556 - DL: 2012 


2% đà¿ 6oa Étoz2 ⁄4/ F771 z2 


Z4u 2 z2Øzø Z2»z£ 4ø //4», 
⁄2(É22, ý ;ói /2»› da [774 [717W 77 
- „4# guÄ (ro»g auộec +2ố22 Z2È»ø2 
22w của sơ» J»gười. 1# »/ờ 
z2 a2»£ 49⁄2 Z2o Zla Ø2 49⁄2 
sàyu Ấ⁄ ấz⁄ lại dfo Mp( ðgười có 
MÓ( auÓø 2ổ22 đ»£ 2, U82 cu( cà 


#a»# /6úa. 


c1⁄2⁄Ê d»# sậu /⁄ Svttao ái đế/ 
“ÈJzg øo sâu đở cào Z2z2 ala 2ấzø 
4# trá»# đồi »#lug co Éé cô bế 
giả a/1 L/2ật là cậu /⁄ (ưa 
đu@ệu đúa /(u s(2Ê đa ướzø2 “uy£/ 
cờ( (li »ð£ sậu /⁄ ới 7 tuổi à 
4z /Aw được ð00ag 0à»Ê đÐ»g đạo 
đúc //ếu 2/2Ê 222 Z4 Zl_ //z£ 
72/7/74 (Êươz2 Âu sao øả. <1 
cậy, đúa 6u s¿2# sửa ÔZ2, đà, sô, 
đáa, az#, 2%, £/2, Ơ.Ơ.. 28ø ¿a đó 
sá»Ê ơới efZáu /£ 27777, zày Zượa 
aÊ%»a? “Â?6»g at dạy, (6# „à cậu 
/⁄z “ự „¿z#£ z2Zr ta cà yêu (Êươzø2 
z2#zø zøoz sâu /(Ó¿ z2/1É/, tồ( ra 
øôz3 scúu 92/2 28zø cớ z2Øzø 
#2z#£ 49⁄2 zấz 2/22 22/22 ;„ó/ 
L7 T1 (Êươz2 đổ» 2£ Êro»ø (rắ»ø 


aủa tuổi (lơ 2đ. 
6 


_Z%t uột /6)»Ê 2# sủa Ó( cậu /£ 
*¿ zửa /ÓA z1, sòu „⁄Ó( »ửa /6/ 
#zz› ố tÉ( cño Ô2g aụ già gà e2 ZZ 
2 xứ 4ø “ưướa ata Z2zø2 sô đá» 
Âxu. C2 Ê douÊ đố LẾU ðI/o xo để 
dÑfo »gưới ÁJáa /đhật là tuyệ£ cời. 
cÍt¿¿ 2a» 42»v đa» /Ò»v yêu 
“Êươ»ag sao asâ của »Ó( aậu /2 tơ 
224 #ZZzø ⁄ 2} 22 sá»#` đWợe. 
2đ /Á/ ơới ,ó£ 2 ÁÊươzø2 „2u 
da» //0At của cậu É¿ Z61 cới ø02g 
gười /⁄4/ /6a»£ (ro»g xã “đøc /) 
##6»g t6 dó a( ogờ được, tà e9 
ZZzø 52 aó sa 1£ ¿ào 42 cậu. 
<4 a/4u (à» cita đố (Á( qua đời 
42 của Z2ườ¿ /%» £/) Z4áu só 22/92 
ø⁄ z2/Ta (Êươzø2 „4u đớ /Â/ vu¿ //4/ 
“ừ (ro»a trái (0a. 1ó c#Ä»ø qua /2 


zự đối luộa đố /6/ t/zo //#22 1.4 
7 


alủa sáa tổ sa từ (/ệ», của sa 
2£. 1% £⁄6zø £⁄6zø 22/2 ⁄ z22/7a 
của 8)»Ä ương dâu» (6Ạt từ fro2g 
trái (2 ala /2Õ( »gười. 

c⁄2»# 49⁄2 z8 L7 5 177) ⁄9/ Ấz” 
Z# đớ tí, đó /2 /2zø (Êươz2 „4u (ờ 
“ro»g trái /02 42 dạy cậu /£ có 
222 Za2»z#£ 4ø đu#u 3# đớ /// 
đao (Êượ»2 à (rxê¿ đÐ/ z2 £⁄6»ø 
⁄⁄ c@( ø` +zoơ sá»#` đượa. ⁄2⁄4/ 
£⁄6»zø 2u c¿7 


ZẠ$¿ sò» ,Óó/ /đủu# d¿Ê điểu s/2Ê 
zña, ⁄2Ó( aậu Z4 »gâu (lơ ấu) cú »2ð 
tà»g cậu 2 øẩếo z/2 gái Z1 ¿4/ sả 
yáu của ÈøÊ Ä# cúu c„, tồi cậu sẽ 
//4/ 28. (⁄4 sáu /⁄ 42 tổ» 4222 
4# /2w 4iâu 46. L/2ật tuyệ££ cời, 
y;ó/ /¿z£ (Êươz2 đao đả, /2ÓÉ »2ườ/ 
S 


a⁄Ê` tuổi sòa (lơ zgẩW (rẻ ao A4 
y 4z#` sự 4zØz¿ sỦa „¿2# 4# súu 
zgườ( z⁄ gái vuó¿ //// Étoz2 đơ/ 
/g2Ê »gữ( »sgứèo. L2ật #/6»g (2É 
»ào có đú( wựa du: tả 6£ 222 
/1»Ê d»Ê Zao Z2 sao (Êượz2 „à a// 
2Ố 202 »2ườ/ /2w øÊJ. 


“7zoz2 ⁄4/ sáz# sò» /Ø/#/ đao 
Z2»#Z 4ø Zao đa Z4, (tôz2 F79 
ta Øz£ (Êườz2, 2⁄22 “6a sự tấ/ 
sao sả 2ấw: ứa /Z, đo zẤ⁄2 F71277 
“ò /““6uá», Z*Èzø 2⁄2, Ơ.Ơ... 


<f(o»2 K/ cu» sázÊ ø/#ỏ 2à 2Z 
22/22 ZZ2 sốo wo( 2ườ/ z2Ø»2 2ự 
“62w Zớ/ /ới Zg/ (zo»g suộa +2ố22 
Z2»ø 2220, Z# sốc //»Ê thả» (uóøa 
“tùuó» £a»#£ //4», 2 “ạa cà ơồ 4. 


Cuớ¿ 22, 28ø /ó( xứ; /6à»£ 
9 


#IuÊ trí áo tấ£ sả asáa táa giả cà 
/20/ »2ười Z2 3 26zø /ó¿ Ẩoà# 
“ñà»Ê Éộ sáa# đạo đứa làw »gười, 
4# /3w /ợi (aÊ so loài øgười (vê 
[27797774 2ÿ. 


M//771 2u 
+ ‹1⁄⁄/» đ#ơ» 


ĐỨC LẺ 


« 
lien học lễ, hậu học văn”. Đọc lời dạy 
này, chúng ta thấy rất rõ người xưa đã quý 
trọng đạo đức như thế nào, trong nên giáo dục 
đào tạo con người. 


12 


Trong thời đại chúng ta, người ta ít quan tâm 
đến đạo đức, chỉ quan tâm đến nên khoa học 
công k? nghệ hóa thời đại để phục vụ đời sống 
vật chất. Vì thế đạo đức đang xuống cấp trầm 
trọng. Nếu ngay bây giờ, chúng ta không chấn 
chỉnh nên đạo đức thì tệ nạn xã hội sẽ dây đây. 
Trong gia đình, con cải chẳng kế cha mẹ, chửi 
mắng hỗn láo không chừa một ai. Dòng họ thân 
tộc, cô bác, con cháu chẳng còn coi ai ra gì, 
luôn luôn gọi cô bác bằng thằng này, thằng kia, 
con nọ. Một thời đại văn hoá võ đạo đức mà 
con người trở thành như loài cẩm thú không có 
tôn tỉ trật tự, không biết phân biệt cô bác, người 
trên, kẻ dưới. Thật là đau lòng! 


13 


Bài 32: 


CẬU BÉ BRLAN 


an là một cậu bé bảy tuổi. Cậu là người 
hay mơ mộng và luôn làm cho cô giáo của mình 
tức giận. Cô giáo của cậu lại là một người rất 
nghiêm khắc. 

Một hôm, Brian đến trường trễ một tiếng 
đồng hồ. Ngay khi cậu vừa đến lớp, cô giáo của 
cậu vội ra khỏi lớp học, xuống văn phòng 
trường và gọi điện thoại cho mẹ Brian. “Hôm 
nay Brian đi học trễ một tiếng đồng hồ”, cô giáo 


14 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


nói. “Tôi gân như hết chịu nôi rôi!”. 
Cả ngày hôm ây, mẹ Brian hết sức lo lăng. 
Cuôi cùng, Brian cũng về đên nhà. 


- Brian, có chuyện gì xảy ra ở trường vậy 
con? 


- Con đi học trê. Cô giáo của con rât giận. 


- Mẹ biết rôi. Cô ây đã gọi điện cho mẹ. Mà 
chuyện gì đã xảy ra vậy con? 


“Dạ”, Brian băt đâu kê lại câu chuyện của 
mình: “Chăc trước đó trời có mưa, con thây có 
rât nhiêu sâu ở hai bên vỉa hè”. Cậu ngưng lại 
một lúc rôi nói tiêệp: “Con biệt các em nhỏ sẽ 
giậm lên chúng, nên con cô đem bỏ chúng lại 
vào trong những cái lô”. 

Cậu ngước nhìn mẹ: “Con mật rât nhiêu thời 
gian đê làm việc đó, vì chúng không chịu đi mẹ 
at” 

Người mẹ ôm cậu vào lòng và nói: “Mẹ yêu 
con lăm, Brian à!”. 

Jay Oˆ°Callahan 


*, .'*% '®% 4® 2®, 
s% s% s s% s% 


15 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


BÀI LÀM 
I- Đai ý: 


Bài này nói vê đức hiêu sinh của cậu bé 
Brian đôi với loài sâu. 


2- Phán doan: 


Bài này chia làm 9 đoạn: 


l- “Brian là một cậu bé bảy tuổi. Cậu là 


giao của cậu vội ra khỏi lớp học, xuông văn 
phòng trưởng và gọi điện thoại cho mẹ Brian. 
“Hôm nay Brian đi học trê một tiếng đồng hồ ”, 


lăng. Cuối cùng, Brian cũng về đên nhà”. Câu 
này dạy đạo đức gì? 


16 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


giận ”. Câu này dạy đạo đức gì? 


7- “Mẹ biết rồi. Cô ấy đã gọi điện cho mẹ. 


đạo đức gì? 


S- “Dạ”, Brian băt đâu kê lại câu chuyện 


gì? 


3- Đáp ún: 
Bài này có 9 đức hạnh: 
I- Thiếu đức nhẫn nhục, tùy thuận, bằng 
lòng ý hành. 
2- Tính nghiêm khắc ý hành. 
3- Thiếu đức nhẫn nhục ý hành, khẩu hành. 
4- Thiếu đức nhân quả ý hành. 


17 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


5- Đức điềm tĩnh ý hành. 

6ó- Đức thành thật khẩu hành. 

7- Đức tìm hiểu ái ngữ khẩu hành. 

8- Đức hiểu sinh đa hướng khâu hảnh. 


9- Đức cảm thông lòng yêu thương. 


`, a'*% '®k ¿„°, 
s% s s s 


4- Giải trình án: 


ĐỨC THỨ NHẤT 
THIẾU ĐỨC NHÂN NHỤC, 
TÙY THUẬN, BẰNG LÒNG Ý HÀNH 


+ nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng ý 
hành là một đức hạnh nhân bản - nhân quả giúp 
cho mọi cá nhân con người diệt ngã, xả tâm, ly 
dục, ly ác pháp, tức là giúp cho mọi người 
không còn tức giận phiền muộn; không còn to 
tiếng la lỗi chửi mắng người khác; không còn 
dùng những lời nói tục tíu, kém văn hóa, chửi 
thề, mạt sát, mạ lị, v.v.. làm mất ái ngữ đối với 
những người khác; không còn những hành động 
thô bạo, hung dữ, múa tay, múa chân, xỉa xói, 
chỉ vào mặt, v.v.. những người khác. 


Đức nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng thường 
18 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


đem lại cho chúng ta một sức bình tĩnh kỳ lạ khi 
đứng trước những lời mạ nhục, vu khống hoặc 
nói xấu, v.v.. của những người khác. Bởi đức 
nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng giúp tâm chúng 
ta bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Muốn 
tâm chúng ta được như vậy là nhờ vào phương 
pháp như lý tác ý. 


Theo phương pháp như lý tác ý, khi chúng ta 
bị người khác vu khống, nói oan ức, nói lời mạ 
nhục, chửi mắng, xỉa xói, v.v.. thì chúng ta chỉ 
cần tác ý: “7âm bất động như đất, tất cả các 
pháp xảy ra là do nhân quả thiện ác, đều vô 
thưởng, không có pháp nào là ta, là của ta, là 
bản ngã của ta. Vậy ta hãy buông xuống, buông 
xuống cho thật sạch, chỉ côn tâm thanh thản, an 
lạc và võ sự mới thật là an vui giải thoát, mới 
thật sự cuộc sống có ý nghĩa làm người. Ngoài 
ra trên đời này không có pháp nào có ý nghĩa 
cao thượng không làm khổ mình, khổ người. Vì 
thể, không nên để pháp nào tác động vào tâm 
chúng ta được. Nếu để tác động vào tâm chúng 
ta là chúng ta ngu sỉ, mê mờ vô mình, thiếu trí 
tuệ sáng suốt, thiếu chủ động, làm nô lệ, tay sai 
cho nhân quả ”. Khi tắc ý như vậy, tâm chúng ta 
trở nên bình tĩnh, thản nhiên, không còn tức 
giận một cách lạ thường. Vì thế không một lời 
nói ác nảo tác động vào tâm ta được. Cho nên 
chúng ta lúc nào cũng giữ gìn lời nói ôn tồn, nhẹ 
nhàng, nhã nhặn đây ái ngữ tình yêu thương và 


19 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


tha thứ. 


Làm người nếu không sống với đức hạnh 
nhẵn nhục, tùy thuận và bằng lòng thì sự khổ 
đau sẽ không thể nào tránh khỏi, đời sống sẽ trở 
nên đen tối, thường sống trong cảnh địa ngục 
trần gian. 


Đoạn văn trên đây dùng chữ mơ mộng đề chỉ 
tính tình cậu bé Brian là không đúng. Vì cậu bé 
này không sống mơ mộng, mà sống bình đẳng 
với tình thương yêu trong sự sống của muôn 
loài. Tình yêu thương ấy cậu bé Brian đã thể 
hiện qua đức hạnh hiếu sinh đa hướng. Vì thế 
cậu thực hiện tình yêu thương ấy bằng đức dũng 
cảm. Mặc dù cậu biết rằng đi học trễ sẽ bị cô 
giáo tức giận, phạt, hay còn bị cô giáo đánh đòn 
và báo cho mẹ cậu biết, do điều này làm mẹ cậu 
buôn phiền, nhưng trước cảnh chết chóc của loài 
sâu, cậu không thể nào làm ngơ trước những con 
sâu bị các em bé giậm chết. Vì thế, cậu đi lượm 
từng con sâu bỏ vào trong những chiếc hang của 
chúng, để chúng khỏi chết. Một cậu bé mà có 
lòng yêu thương như vậy thì người lớn có sánh 
kịp chăng? Một cậu bé có lòng yêu thương như 
vậy không thể cho cậu là một đứa bé sống mơ 
mộng viên vông. 


Lòng yêu thương loài sâu bọ qua hành động 
của cậu bé Brian đã dạy cho chúng ta một bài 
học đạo đức hiệu sinh vô giá, không lây một vật 


20 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


gì so sánh được, khiến cho chúng ta không bao 
giờ quên. Phải không quý vị? 

Trong bài học học ấy toát lên được đức dũng 
cảm gan dạ phi thường, mà chỉ có lòng yêu 
thương chân thật từ trong trái tim mới dám làm. 

Cô giáo là một người tính nóng nảy, thiếu 
đức trâm tĩnh, nên khi thây cậu đi học trê liên 
gọi điện thoại vê báo cho mẹ cậu biết là cậu đi 
học trê một giờ. Đó là hành động nông nôi, hâp 
tâp vội vàng làm phiên lòng người khác. Nêu cô 
giáo của cậu có đức trâm tĩnh, hỏi han: “Bri/an, 
cớ sao em đi học trê như vậy?”. Khi hiệu ra sự 
việc, chăắc cô giáo sẽ thương yêu người học trò 
nhỏ có lòng nhân ái mà trong đời này ít có 
người nảo có đức nhân ái như vậy. 

Trong đoạn này chúng ta rút ra được những 
bài học đức hạnh nhân bản - nhân quả rât cụ thê 
Và rõ ràng: 

I- Đức trầm tĩnh, không nóng nảy hấp tấp. 

2- Đức ái ngữ, lời nói ôn tồn, nhã nhặn, êm 
dịu. 

3- Đức nhân ái, hiền lành, thương yêu và tha 
thứ. 

Nếu mọi người đều biết sống với ba đức này 
thì xã hội là Thiên Đàng, gia đình là nơi tô âm, 
bản thân đôn hậu sông không làm khô mình, 
khô người và khô tât cả chúng sinh. 


21 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


ĐỨC THỨ HAI 
TÍNH NGHIÊM KHẮC Ý HÀNH 


“Zinh nghiêm khắc là một tính hạnh khiến 
cho người khác không dám xem thường. Vì thế 
khi nghiêm khắc phải nghiêm khắc với những 
người đang theo học với mình. Bởi mình phải có 
trách nhiệm hướng dẫn họ vào đời sống bằng 
một sự thi hành theo mệnh lệnh, như luật của 
quân đội để họ không làm sai. Cho nên sự 
nghiêm khắc luôn luôn làm cho người ta sợ hãi 
hơn là cởi mở với lòng yêu thương. 

Đoạn văn trên đây dùng chữ nghiêm khắc để 
chỉ cho tính nghiêm khắc của cô giáo rất đúng. 
Nhưng chúng ta cũng nên biết, tính nghiêm khắc 
luôn luôn thiếu lòng yêu thương và tha thứ, vì 
chữ nghiêm khắc có nghĩa là nghiêm nghị và 
khắc nghiệt. Người có tính nghiêm khắc là 
người hay tức giận, thường làm khổ mình, khổ 
người. Tính nghiêm khắc không bao giờ đi đôi 
với lòng thương yêu, tha thứ và sự cởi mở, vui 
vẻ để giúp cho mọi người có thiện cảm, gần gũi 
với mình nhiều hơn. 

Tính nghiêm khắc khiến cho ai cũng cảm 
thấy có một sự cách biệt giữa người lớn và kẻ 
nhỏ; giữa giai cấp này và giai cấp khác; giữa 
người làm quan và kẻ làm dân; giữa người làm 


22 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


thầy và kẻ làm học trò. Tính nghiêm khắc quá 
độ khiến cho dân và quan cách xa nhau; khiến 
cho học trò và thầy giáo không gần gũi nhau; 
khiến cho cha mẹ và con cái có một hàng rào 
ngăn cách không thể gần gũi trau đổi tình yêu 
thương chan hòa. Cho nên khi chúng ta sống với 
tính nghiêm khắc là tự chúng ta làm khổ mình, 
làm khổ người. Ngược lại, chúng ta sống với 
đức nghiêm nghị thì lại khác. Người nghiêm 
nghị không bao giờ nói đùa nói giỡn; không bao 
giờ cười cợt khiếm nhã; không bao giờ nói lời 
thô lỗ, hung dữ, cộc căn; không bao giờ nói lời 
tục tu, chửi thề; không bao giờ to tiếng mắng 
chửi ai; không bao giờ xưng hô phách lối “mày, 
tao, mI, tớ...”; không bao giờ múa tay, múa 
chân, xỉa xói vào mặt người khác, v.v.. như 
muốn đánh họ. 


Người có tính nghiêm nghị luôn luôn mang 
theo tình thương yêu và tha thứ, vì thế nghiêm 
nghị nhưng rất cởi mở và hoan hýỷ, không cười 
cọt, nói đùa, nói giễu, nói châm biếm, nói những 
lời vô ích, v.v... 

Người có tính nghiêm nghị luôn luôn nói lời 
thẳng thắn, chân thật, không bao giờ nói dối, nói 
lời xảo trá, nói lời khinh bỉ, chê bai hay chỉ 
trích, nói xấu, nói oan, nói vu khống người 
khác. 


Người có đức nghiêm nghị hoan hỷ thì mới 


23 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


dễ gần gũi mọi người, trong nghiêm nghị vui vẻ 
giao tiếp với mọi người nhưng lời nói lúc nào 
cũng chân thật, thẳng thăn, vì thế mọi người dễ 
cảm thông, nên mến thương nhau nhưng lại kính 
trọng nhau. Ngược lại, nghiêm nghị nhưng 
không hoan hỷ là tính nghiêm khắc. Tính 
nghiêm khắc khiến cho người ta xa nhau. 


Người có đức nghiêm nghị nhưng biết lễ 
nghĩa cung kính tôn trọng mọi người bằng 
những lời nói khiêm tốn, khiến cho mọi người 
không thấy mình bị coi rẻ, nhất là những người 
thân trong gia đình. Do nghiêm nghị mà thiếu 
đức khiêm tốn thì nghiêm nghị trở thành tính 
nghiêm khắc và đang tỏ ra bản ngã. Đó là thị 
hiện bản ngã kẻ trên, người dưới. Còn ngược lại, 
nghiêm nghị khiêm tốn mới thật là đức nghiêm 
nghị diệt ngã, xả tâm. Nhờ có đức nghiêm nghị 
khiêm tốn thì trong xã hội loài người mới có 
đức lễ cung kính, tôn trọng lẫn nhau bằng sự 
sống bình đăng trong cuộc đời này. 


Muốn cho mọi người không khinh thường 
nhau thì phải nghiêm nghị trong lời nói, nhưng 
rất hoan hỷ tùy thuận trong mọi ý kiến của mọi 
người, và còn phải biết tỏ ra cung kính, tôn 
trọng những điều người ta nói thắng, nói thật. 

*Zv.v..-. 


‹. 
s% s s% s 


24 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


ĐỨC THỨ BA 
THIẾU ĐỨC NHÂN NHỤC Ý HÀNH, 
KHẨU HÀNH 


Œ. nhẫn nhục là một đức hạnh giúp cho 
chúng ta vượt qua những ác pháp, khiến cho tâm 
chúng ta trở nên yên ồn và an lạc. Cho nên đức 
nhẫn nhục rất cần thiết cho những người mới tu 
tập xả tâm ly dục, ly ác. Vì nó khiến tâm chúng 
ta được bình tĩnh hơn; nhờ có tâm bình tĩnh 
chúng ta mới nhẫn nhục được trong các nghịch 
cảnh; nhờ nhẫn nhục được chúng ta mới tư duy 
quán sát từng ác pháp, nên mới ngăn và diệt 
được các ác pháp một cách rất dễ dàng: nhờ 
ngăn và diệt được ác pháp dễ dàng nên tâm 
chúng ta mới bất động. Nhờ tâm bất động chúng 
ta mới sống trong chân lí giải thoát của Phật 
giáo, TÂM THANH THẢN, AN LẠC VÀ VÔ SỰ. 
Đó là một trạng thái chân thật của thân tâm giải 
thoát hoàn toản các ác pháp, vì thế trong trạng 
thái chân lí này nhân quả không còn chỗ đất 
đứng. 

Ở đây, cô giáo thiếu đức bình tĩnh nhẫn nhục, 
nên vừa thấy cậu bé Brian đi học trễ là vội vàng 
gọi điện thoại báo tin cho mẹ cậu bé biết. Đó là 
một điều rất dở của cô giáo. Là một cô giáo, 
người truyền đạt kiến thức văn hóa và đạo đức 
cho học trò, thì cô giáo phải mang tình thương 

Án) 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


yêu đên với học trò của mình, giông như tỉnh 
thương yêu của một người mẹ hiền. 


Muốn được vậy thì cô giáo nên tập luyện đức 
bình tĩnh nhẫn nhục. Nhờ có đức bình tĩnh nhẫn 
nhục trong tình yêu thương học trò, cô giáo mới 
để tâm tìm hiểu lý do như thế nào mà cậu bé 
Brian đi học trễ. Đấy là cô giáo mới thật sự 
xứng đáng là người dạy học, người truyền đạt tư 
tưởng văn hóa đạo đức; người trăm năm trồng 
nƯỜI. 

Khi biết rõ lý do đi học trễ của học trò mình, 
cô giáo mới khuyến khích hoặc khuyên dạy cậu 
bé Brian học tập tốt hơn. Trách nhiệm của một 
cô giáo là phải tìm hiểu người học trò của mình 
để an ủi và giúp đỡ, chớ không phải chỉ có biết 
phạt vạ, rắn đc khiến cho học sinh mắt sự cảm 
mến và yêu thương thầy cô giáo của mình. Và vì 
vậy, cô giáo và học trò dễ dàng xa cách, không 
cảm thông và gần gũi nhau thì khó giáo dục và 
truyền đạt những gì tốt đẹp cho học trò của 
mình. 

Nhờ cô giáo có tình thương yêu như người 
mẹ thương con thì học trò vả cô giáo rất gần gũi 
nhau. Nhờ có tình cảm gần gũi như người chị và 
các em, như người mẹ vả các con thì sự truyền 
đạt văn hóa và đạo đức cho học trò mới dễ dàng 
tiếp thu, tiếp thu trong sự ham thích học hành 
của tình yêu thương, nhờ đó các em mới nâng 


26 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


cao trình độ kiến thức văn hóa ngày một tiến 
lên. Bởi vậy, tình thương của cô giáo với học 
sinh phải giống như tình thương của cha mẹ thì 
học sinh mới học hành chăm chỉ, không còn 
biếng trễ. 


Cho nên đức nhẫn nhục rất cần thiết cho mọi 
người. Nó mang lại cho mọi người một sức bình 
tĩnh to lớn để cùng nhau sống trong một gia 
đình, một xã hội mà có trật tự và an vui hạnh 
phúc và chia sẻ nhau trong những nỗi nhọc nhẵn 
gian khổ của kiếp làm người. Con người sinh ra 
và lớn lên trong nhân quả, nên thọ chịu biết bao 
là đau khổ. Nhờ con người biết sống trong nền 
đạo đức nhân bản - nhân quả, nên đã chuyển 
nghiệp sống khổ đau thành nghiệp sống an vui 
và hạnh phúc. Bởi vậy, đạo đức nhân bản - nhân 
quả rất cần thiết cho loài người, nhờ đó mà loài 
người mới sống bình an, yên vui và hạnh phúc, 
với tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự. 


Đức nhẫn nhục rất quan trọng như vậy, nếu 
bản thân nhẫn nhục được thì tâm sẽ dễ dàng bất 
động, và sự giải thoát của Phật giáo có ngay liền 
nơi đó. 

Trong gia đình mà mọi người biết nhẫn nhục 
thì gia đình đó sẽ an vui vô cùng vô tận, không 
bao giờ có bạo lực gia đình. Nhẫn nhục là một 
đức hạnh rất cần thiết cho mọi người cùng 
chung sống nhau trong một gia đình. Chính 


27 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


hạnh phúc gia đình có được là nhờ vào đức nhẫn 
nhục, tùy thuận và vui lòng trước những cảnh 
trái ý nghịch lòng. 

Ngoài xã hội, mọi người biết sống với đức 
nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng thì xã hội 
luôn luôn có trật tự, có sự an ổn và con người 
không làm khổ cho nhau nữa. 


`, 2% '% ¿°, 
s% s s s 


ĐỨC THỨ TƯ 
THIẾU ĐỨC NHÂN QUÁ Ý HÀNH 


Œ đức nhân quả là mười điều thiện, nếu 
ai sống đúng mười điều thiện thì làm gì nhân 
quả tác động được, chỉ vì mọi người chưa sống 
đúng mười điều lành của nhân quả, nên sân 
giận, nên lo lắng và sợ hãi. 

Khi nghe tin con đi học trễ, cô giáo tức giận, 
thì người mẹ nào lại không lo lắng cho con, có 
nhiều bà mẹ còn tức giận con, chờ con về la 
mắng. Riêng mẹ của cậu bé Brian chỉ lo lắng 
suốt ngày hôm ấy, vì tình mẹ thương con. 

Đọc qua bài này, chúng ta thấy ít có người 
mẹ nào như mẹ của cậu bé Brian, tuy lo lắng 
cho con nhưng rất bình tĩnh, không hề tỏ ra một 
chút giận đữ nào đối với con cả. Bà bình tĩnh 


28 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


khi con về đến nhà, dùng lời nói ôn tồn, nhẹ 
nhàng nhưng đây lòng yêu thương và âu yếm. 
Trên đời này thật hiếm có người mẹ nào có sự 
bình tĩnh như thế. 

Như chúng ta đã biết, tất cả mọi sự việc trên 
đời này xảy ra đều do nhân quả, nếu một người 
am tường đạo đức nhân quả thì không bao giờ 
sợ hãi hay lo lắng một điều gì cả. Bởi vì mọi vật 
đều theo qui luật của nhân quả mà đến mà đi, dù 
cho có lo lắng thì cũng không sao tránh khỏi. 


Đứng trước mọi sự việc xảy ra, người được 
trang bị kiến thức đạo đức nhân quả thì không 
bao giờ sợ hãi. Dù là bệnh đau hay cái chết 
trước mắt, tinh thần họ rất dũng cảm, không bao 
giờ nao núng. Cho nên, sự hiểu biết đạo đức 
nhân quả cho bản thân của mọi người rất cần 
thiết, vì đó là một loại kiến thức hiểu biết để 
trang bị sức bình tĩnh trước các ác pháp. 

Người sống trong đạo đức nhân quả luôn 
luôn biết cung kính, tôn trọng mọi người, nên 
luôn dùng ái ngữ, lời nói ôn tồn nhã nhặn, từ 
tốn, khiêm hạ, do đó gia đình rất hạnh phúc yên 
vui, vì không ai làm nghịch ý, trái lòng nhau. 


Người sống đúng đạo đức nhân quả thì 
chuyên được những tai nạn bệnh tật, những việc 
tranh tụng thưa kiện, những sự tranh chấp hơn 
thua, những âm mưu giết hại lẫn nhau, tránh 
được những tai nạn giao thông và thoát khỏi 


29 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


những kẻ trộm cắp cướp của giết người. Bởi 
vậy, đạo đức nhân quả rất cần thiết cho cuộc 
sống mọi người trong cộng đồng xã hội. 


Chúng ta là những tu sĩ Phật giáo luôn luôn 
phải giữ gìn và sống đúng đạo đức nhân bản - 
nhân quả, thì tâm chúng ta sẽ bất động trước các 
pháp ác và các cảm thọ. Đó là sự giải thoát của 
Phật giáo, chứ không phải còn tu tập pháp môn 
nào khác nữa, nếu có pháp môn nào tu tập khác 
nữa đó là pháp môn của ngoại đạo, chứ Phật 
giáo chỉ khuyên mọi người nên sống với nền 
đạo đức nhân bản - nhân quả đã có săn từ lâu, từ 
trước khi đức Phật ra đời. 


`, 2% e'% ¿°, 
s% s s s 


ĐỨC THỨ NĂM 
ĐỨC ĐIÊM TĨNH ÁI NGỮ 
KHẨU HÀNH 


MA: nào biết sống với đức điềm tĩnh ái 
ngữ thì không bao giờ làm khổ người khác, vì 
lời nói nhẹ nhàng, êm dịu, ngọt ngào. Mẹ của 
cậu bé Brian thật là đầy đủ đức điềm tĩnh nên 
hỏi con một cách ngọt ngảo. Lời nói đầy ái ngữ 
của bà với một tình yêu thương con trọn vẹn, rất 
xứng đáng là một người mẹ hiền nhân hậu: 
“Brian, có chuyện gì xảy ra ở trường vậy 
30 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


con?”. Chúng ta chỉ đọc câu hỏi này đã nhận 
thấy toát ra một tình yêu thương từ trong trái tim 
của người mẹ hiền nhân ái. 

Trên đời này, nếu có ai làm sai một điều gì, 
hoặc làm chướng ngại tâm chúng ta, thì chúng ta 
nên luôn luôn giữ gìn đức điềm tĩnh ái ngữ, thì 
những đối tượng của chúng ta sẽ chuyển biến 
thay đổi những ác pháp khiến cho mọi người sẽ 
gần gũi và yêu thương nhau hơn. Do đó trong xã 
hội này đâu có ai sân giận chửi mắng, đánh 
nhau. Phải không quý vị? 

Không còn có ai sân hận chửi mắng, đánh 
nhau thì xã hội sẽ có trật tự an ninh, người trên 
kính nhường kẻ dưới, kẻ dưới cung kính tôn 
trọng người trên. Và như vậy trong một xã hội 
con người biết tôn trọng cung kính lẫn nhau thì 
xã hội ấy là cõi Cực Lạc, Thiên Đàng. Lúc bấy 
giờ thế gian là cảnh giới Cực Lạc, Thiên Đảng, 
thì còn ai niệm Phật cầu vãng sinh nữa. 


Nếu trong gia đình mọi người ai ai cũng đều 
giữ gìn đức điềm tĩnh ái ngữ thì làm sao có bạo 
lực gia đình; thì làm sao có cơm không lành 
canh không ngọt; thì làm sao có vợ chồng chửi 
mắng, đánh nhau, lï dị nhau. Mọi người đều 
sông với đức điềm tĩnh ái ngữ thì gia đình bình 
an và hạnh phúc biết bao. 

Về phần cá nhân mọi người phải siêng năng 
tập sống với đức điềm tĩnh ái ngữ, thì lời nói sẽ 


3l 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


không làm khô mình, khổ người, luôn luôn đem 
lại sự bình an cho mình, cho người. Bởi vậy, 
đức điềm tĩnh ái ngữ khẩu hành rất cần thiết cho 
mọi người. Làm người chúng ta nên quyết tâm 
sống cho bằng được với những đức hạnh này. 
Một đức hạnh rất tuyệt vời, đem lại sự sống 
chung nhau an lành trên hành tính này. Một tình 
thương yêu hòa chan trong từng trái tim của mọi 
TƯỜI. 
*`Ða'*% ¿'%  ¿#, 


s% s s s 


ĐỨC THỨ SÁU 
ĐỨC THÀNH THẬT KHẨU HÀNH 


“Zrên đời này, người thành thật không bao 
giờ dối trá với một người nào hết, biết thì nói 
biết, không biết thì nói không biết, có làm lỗi thì 
thành thật nói lỗi mình ra. Nói lỗi mình ra đừng 
sợ ai cười chê. Người biết nói lỗi để sửa lỗi là 
người biết cầu tiễn trên đường đạo đức để trở 
thành người toàn thiện. Người dám nói lỗi mình 
ra là người gan dạ, có đầy đủ dũng cảm. Người 
như vậy được mọi người đều quý trọng, thương 
yêu. 

Khi nghe mẹ hỏi, cậu bé Brian thành thật nói 
cho mẹ biết, không giấu diễm tội lỗi của mình 
chút nào: “Con đi học trễ, cô giáo con tức 


E5; 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


giận”. Lời nói quá thành thật, khiến cho người 
mẹ càng thương con mà không tức giận. Bởi 
vậy lời nói thành thật, không dối trá là lời vàng, 
lời ngọc. Chính lời nói chân thật làm cho mọi 
người đặt trọn lòng tin nơi mình hơn, nếu mình 
nói không thật thì còn ai tin mình nữa, phải 
không? 

Đức thành thật khiến mọi người không nghỉ 
ngờ. Vợ hay chồng nghi ngờ nhau nên mới có 
sự ghen tuông. Nếu tin nhau thì làm sao có ghen 
tuông? Do đối xử nhau không thật nên có dấu 
hiệu gì là nghi ngờ nhau. Từ chỗ nghi ngờ, vợ 
hay chồng dễ đi đến chỗ cãi cọ đánh nhau, rồi ra 
tòa xin li dị không mấy khó khăn. Bởi vậy nói 
dối là một điều rất xấu xa, đem đến những sự 
đau khổ mãi mãi cho mình, cho người. 

Đức thành thật là một đức hạnh luôn luôn 


bảo vệ gia đình, đem lại sự bình an cho mình và 
cho mọi người thân trong gia đình. 


Đức Phật dạy: Một người không thành thật 
thì không một điều ác nào họ không làm được. 
Cho nên ngay từ lúc bây giờ, chúng ta nên giữ 
gìn đức thành thật, vì có thành thật thì không 
đánh mắt giá trị con người. 

Đức thành thật quan trọng như vậy đối với 
con người, nếu có thành thật thì mới tin tưởng 
nhau, còn không thành thật thì không tin tưởng 
nhau. Khi không tin tưởng nhau mà sống chung 


3ó 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


nhau là cảnh sông địa ngục. 


Một người dối trá là tự mình không tin nơi 
mình là người tốt. Không tin nơi mình là người 
tốt nên bất cứ điều ác nào mình cũng làm được. 
Vì thế mình không bao giờ chịu sửa những điều 
sai, do đó sự đau khổ ngày càng chồng chất cao 
lên ngút ngàn. 

‹, 'Jvư 


‹. 
s% s s s 


ĐỨC THỨ BẢY 
ĐỨC TÌM HIỂU 
ÁI NGỮ KHẨU HÀNH 


MA có đạo đức muốn tìm hiểu một điều 
gì thì cần nên dùng những câu hỏi mang tính ái 
ngữ giống như lời hỏi thăm, chứ không nên 
dùng lời cật vấn hăm dọa đòi đánh, đòi đá, đòi 
đạp như các điều tra viên, thường hỏi vặn, hỏi 
vẹo để bắt bí người khác. Khi cật vấn điều tra 
hỏi han như vậy làm cho người khác sợ hãi, thì 
đó không còn là đạo đức ái ngữ tìm hiểu, mà là 
ác ngữ thiếu đạo đức. Trên cuộc sống chung 
nhau trong thế gian này, chúng ta nên dùng đức 
ái ngữ tìm hiểu để thực hiện tình người, tình yêu 
thương con người với con người. Vì chính con 
người sinh ra trên đời này không ai là không đau 
khổ, muốn làm giảm sự khổ đau ấy thì chỉ có 
34 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


đức hiếu sinh, mà đức hiếu sinh thì trong ấy có 
đức tìm hiểu ái ngữ để hiểu nhau trong tình yêu 
thương, chứ không tìm hiểu nhau trong trong ác 
pháp, trong đau khổ. Cuộc đời vốn đau khổ mà 
lại làm gia tăng sự khổ đau, thay vì chúng ta nên 
làm giảm bớt sự đau khổ để đời sống được tươi 
đẹp hơn; được hạnh phúc, an vui hơn. 

Để so sánh hai câu hỏi tìm hiểu. Một câu ác 
ngữ và một câu ái ngữ. Trên đây là câu nói của 
bà mẹ trong bài học đạo đức này mới thật chính 
là đức ái ngữ tìm hiểu: “Mà chuyện gì đã xảy ra 
vậy con? ”. Câu hỏi tìm hiểu bằng lời nói ái ngữ 
nghe êm dịu và ngọt ngào làm sao, với lòng yêu 
thương vả đầy tha thứ của một người mẹ dạy 
con. Nếu trên đời này ai cũng giống như bà mẹ 
của cậu bé Brian thì thế gian này là Thiên Đàng. 
Phải không quý vị? 

Câu hỏi để tìm hiểu của bà mẹ Brian nghe 
sao mà chứa chan tình yêu thương mẹ con, thấm 
thía làm sao! Câu hỏi tìm hiểu nhưng chứa chan 
tình người, mang đầy đủ tính chất tình cảm với 
nhau thật là tuyệt vời. Nhờ câu hỏi ái ngữ tìm 
hiểu mà con người gần gũi nhau hơn, thương 
yêu nhau hơn. Chính nhờ đó mà cuộc sống tràn 
đầy niềm vui. 

Ngược lại, câu hỏi tìm hiểu sau đây là ác 
ngữ: “Tại sao mấy đi học trể?”. Câu hỏi nghe 
không ngọt ngào, mà phách lối, cay cú, hung 


kh) 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


dữ; không có tình người, mà thiếu đức hiếu sinh. 
Câu hỏi tìm hiểu này làm cho người ta rất sợ 
hãi. Vì thế, người không dối trá khi nghe câu hỏi 
này cũng sinh ra dối trá. 

Đức ái ngữ tìm hiểu là một đạo đức làm cho 
mọi người ngày ngày trở nên đạo đức tốt đẹp 
hơn, trở nên những người tốt cho bản thân, cho 
g1a đình và xã hội. 

Đạo đức ái ngữ tìm hiểu rất quan trọng cho 
đời sống con người. Vì con người cần phải tìm 
hiểu nhau. Tìm hiểu nhau mà không biết dùng 
đức ái ngữ tìm hiểu thì cuộc sống của mọi người 
làm sao tin tưởng nhau được. 

Tìm hiểu nhau được mới cảm thông nhau, 
mới yêu thương nhau chân thật, mới chia sẻ 
nhau những cay đẳng ngọt bùi trên cuộc đời này. 
Người mẹ của Brian đã tìm hiểu được con mình 
nên bà không buồn phiền con, mà lại thương 
con nhiều hơn. Việc đi học trễ là một lỗi lầm rất 
lớn của các em học sinh, thế mà cậu bé Brian vì 
lòng thương yêu cao thượng giúp cho loài sâu 
thoát chết mà phạm lỗi đi trễ học. Lỗi đi học trễ 
để cứu loài sâu có đáng cho chúng ta phạt cậu 
bé Brian này không, thưa quý vị? 

`. 


s% s s s 


36 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


ĐỨC THỨ TÁM 
ĐỨC HIẾU SINH ĐA HƯỚNG 
KHẨU HÀNH 


đu bé Brian thành thật trả lời cho mẹ biết 
tại sao mình đi học trễ, cậu bé không nói mình 
thương yêu loài sâu bọ, nhưng nói lên những 
hành động cậu đi bắt từng con sâu bỏ vào hang 
của chúng, để tránh các em bé khác đi giẫm lên, 
sẽ làm những con sâu phải chết. Những hành 
động nói lên lòng yêu thương loài vật tuyệt vời 
của một cậu bé mới bảy tuổi. Lòng yêu thương 
ấy đối với chúng ta, là những người lớn, mà so 
sánh đức hiếu sinh với cậu bé này thì không thê 
nào chúng ta hơn được. Khi hiểu biết rõ như vậy 
chúng ta phải cố gắng hơn, luôn luôn sống với 
tình yêu thương rộng lớn với mọi người, mọi 
loài vật. Và nhờ vậy tình yêu thương của chúng 
ta sẽ không thua kém chú bé Brian. 


Chính cậu bé Brian đã dạy cho chúng ta một 
bài học đạo đức hiếu sinh về loài vật có một giá 
trị tình thương yêu cao thượng, nhất là cậu can 
đảm dám bỏ một giờ học, để làm một việc cao 
cả cứu sống biết bao nhiêu là con sâu. Tuy cậu 
biết rằng sẽ bị cô đánh hay bị phạt, và bị cô báo 
cho mẹ biết. Biết vậy, nhưng cậu không nỡ bỏ 
mặc cho những con sâu phải chết một cách thảm 


c5: 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


thương dưới bước chân của các em bé. Thật là 
một tình thương cao cả, gan dạ, dám hy sinh 
mình cứu chúng sinh. Thật là tuyệt vời, không 
có lòng yêu thương nào hơn được! 


Nghe cậu bé Brian thuật lại những hành động 
giúp đỡ loài sâu thoát chết cho mẹ nghe, làm 
chúng ta rất xúc động và tự nghĩ lòng thương 
yêu của mình còn kém xa đối với cậu bé này. 
Hiện chúng ta còn giết hại và ăn thịt chúng sinh, 
không một chút lòng thương xót khi loài vật 
giãy giụa trên dao dưới thớt. So sánh như vậy, 
đức hiếu sinh chúng ta có bằng cậu bé này 
không? 

Với những con sâu nhỏ bé như vậy cậu còn 
thương yêu thay, huống là với những loài vật 
khác. Phải không quý vị? 


Trên cuộc đời này, chỉ có đức hiêu sinh mới 
đem lại sự hòa bình cho loài người. Những điêu 
348 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


trước mắt chúng ta biết đức hiếu sinh sẽ đem lại 
sự bình an cho mình, cho mọi người và cho mọi 
loài vật trên hành tinh này. Ngoài đức hiếu sinh 
ra, không còn có đức hạnh nào hơn được. Chúng 
ta là con người thì phải lấy đức hiểu sinh làm 
đầu trong cuộc sống. Vì cuộc sống có bình yên, 
an vui và hạnh phúc đều nhờ vào đức hiểu sinh 
cả. Cho nên đức hiếu sinh rất quan trọng trong 
cuộc sống hăng ngày của con người đối với con 
người, và con người đối với các loài vật. 


`, 2*% ¿'*% ¿®, 
s s% s s% 


ĐỨC THỨ CHÍN 
ĐỨC CẢM THÔNG 


LÒNG YÊU THƯƠNG KHẨU HÀNH, 
THÂN HÀNH 


& một đứa con biết thương yêu loài vật 
như vậy, làm sao người mẹ không ôm con vào 
lòng, tỏ ra một lòng yêu thương vô bờ bến. Con 
đi học trễ chỉ vì thực hiện lòng yêu thương, thì 
làm sao lại có người mẹ nào mắng con hay đánh 
con cho đành. Nếu cô giáo có đức điểm tĩnh, 
cặn kẽ hỏi cậu bé Brian; “Szo hôm nay em đi 
học trễ như vậy?” Thì chắn chắc cô sẽ ngạc 
nhiên vô cùng. Khi đứng trước lòng từ ái yêu 
thương của cậu học trò mình, mới bảy tuổi mà 


39 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


thể hiện lòng yêu như vậy khó có ai nghĩ đến. 
Hiểu được lòng yêu thương ấy thì cô giáo làm 
sao phạt hay rầy mắng người học trò thân 
thương của mình được. Phải không quý vị? 

Bởi vậy, trên đời này đức cảm thông hiếu 
sinh rất cần thiết cho mọi người. Vì có cảm 
thông sự khổ đau của người khác, cho nên 
chúng ta mới thương yêu và tha thứ. Có thương 
yêu và tha thứ mà không có sự cảm thông thì sự 
thương yêu tha thứ ấy không thành thật. Cho 
nên đức cảm thông hiếu sinh rất cần thiết cho 
mọi người. Vì có thương yêu, cảm thông những 
nỗi đau khổ của người khác, thì chúng ta mới 
buông xả những điều chướng ngại trong tâm 
mình. 


Có cảm thông những người thân trong gia 
đình thì gia đình mới có hạnh phúc và sự an vui 
chân thật. Không cảm thông nhau thì gia đình là 
địa ngục. 


Trong xã hội, mọi người đều cảm thông nhau 
thì tệ nạn xã hội không có. Vì có cảm thông 
nhau chúng ta mới giúp đỡ tận tình. Giúp đỡ 
nhau tận tình bằng cách xóa đói giảm nghèo thì 
những tệ nạn xã hội đầu còn nữa. Vì thế, trong 
xã hội mọi người đều cảm thông nhau thì cuộc 
sống sẽ chan hòa tình yêu thương nhau, lá lành 
đùm bọc lã rách. 


40 


HỘP KEM 


- Ái ơi, xin lỗi chị, chị có thể đổi lại cho 
em hộp kem loại năm ngàn được không ạ? 

Cô chủ quán lộ vẻ khó chịu khi đang định đặt 
hộp kem loại I0 ngàn xuông cho vị khách nhỏ. 

Như không để ý đến ánh mắt xem thường 
của cô gái, chỉ sau một loáng, cậu bé đã ăn hêt 
hộp kem. Tiên đên quây trả tiên với tờ mười 
ngàn duy nhât trên tay, cậu bé nói nhỏ với cô 
gái: 

- Chị vui lòng gởi phần tiền còn lại cho bác 
có đứa con nhỏ đang đứng trước cửa quán g1úp 


4I 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


em nhé! 

Cậu bé quay lưng đi, cô gái chợt lặng người. 
Người đàn ông mù câm cây đàn đang đứng cạnh 
đứa con gái bé nhỏ mà ít phút trước đó đã bị cô 
mời ra khỏi quán. 

First News 


` 2% e'% e'% 2% 
s s s s s 


BAILAM 
1- Đại ÿ: 
Đại ý bài này nói vê đức hiệu sinh của một 
cậu bé giành một nửa hộp kem của mình cho 
một cụ già và em bé ăn xin. Hành động một cậu 


bé làm được như vậy thật là tuyệt vời, chỉ có 
những tâm hôn cao thượng. 


3- Phân doan: 
Bài này có 4 đoạn: 


định đặt hộp kem loại ï 0 ngàn xuống cho vị 
khách nhỏ. 


42 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


3- Như không để ÿ đến ánh mắt xem thường 
của cô gái, chỉ sau một loáng, cậu bé đã ăn hết 
hộp kem. Tiến đến quây trả tiên với tờ mười 
ngàn duy nhất trên tay, cậu bé nói nhỏ với cô 
gải: 


người. Người đàn ông mù cám cây đàn đang 


đứng cạnh đứa con gái bé nhỏ mà 1t phút trước 
đó đã bị cô mời ra khỏi quản. 
3- Đáp ún: 
Bài này có 4 đức: 
I- Đức lễ. 
2- Thiếu đức bằng lòng. 
3- Đức hiếu sinh bồ thí. 
4- Đức hồi hận. 


s s% s s 


43 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


4- Giải trình án: 


ĐỨC THỨ NHẤT 
ĐỨC LẺ 


đe đức giao tiếp và đối xử nhau duy chỉ 
có đức lễ là những hành động đẹp đẽ nhất của 
con người. Cậu bé trước tiên muốn đổi lại một 
hộp kem 10 đồng bằng hộp kem 5 đồng, cậu 
nói: “Chị ơi, xin lỗi chị...”. Lời nói rất lịch sự, 
nghe ngọt ngào dễ thương, v.v.. đó là đức lễ. 
Đức lễ là một hành động khẩu hành, lời nói rất 
êm dịu, ngọt ngào, lịch sự. Cho nên lời nói về 
đức lễ có rất nhiều như: 


I- Lời nói xi lỗi. 

2-_ Lời nói cảm ơn. 

3- Thưa chú! Thưa bác! 

4-_ Kính thưa quý vị! 

5- Kính thưa các vị đại biểu! 

6-_ Kính thưa chánh quyên các cấp! 

7-_ Cháu vui lòng giúp bác một việc làm này 
được không? 

S- Cảm ơn cháu đã giúp bác. 


9-. Ba mẹ cháu có mạnh khoẻ không? 


44 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


10- Chị ơi! Xin lỗi chị... 

I1- Mà chuyện gì xảy ra ở trường vậy con? 
12- Thưa ba, thưa mẹ ăn cơm. 

13- Xin mời bác xơi nước, v.v... 


Tất cả những hành động trên đây thuộc về 
đức lễ. Người sống với đức lễ khiến cho chúng 
ta trở thành người lịch sự, có đạo đức biết tôn 
trọng và cung kính mọi người. 


Đức lễ là sự tôn kính lẫn nhau, người này 
biết tôn kính người kia; người kia biết tôn kính 
người này. Chính sự tôn kính như vậy tức là tôn 
kính sự sống của nhau. Vì sự sống của mọi 
người và mọi loải vật trên hành tính này đều có 
quyền sống bình đăng như nhau, cho nên không 
có một người nào có quyền cướp sự sống của 
người khác, loài vật khác. Người biết tôn trọng 
sự sông của mình thì phải tôn trọng sự sống của 
người khác và của những loài vật khác. 


Trên đời này chỉ vì mọi người không biết tôn 
trọng sự sống của nhau, nên mới cướp sự sống 
của người khác và những loài vật khác, do đó 
không hiểu đạo đức nhân bản - nhân quả sống 
của muôn loải, nên thường vì sự sống của mình 
mà mang lại cho nhau những nỗi thống khổ. 

Người biết giữ gìn đức lễ không những đem 
lại sự bình an cho mình, cho người, mà còn có 
những hành động mà mọi người đều quý mến và 


45 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


kính trọng. 


Đức lễ thường mang lại sự an vui, hạnh phúc 
cho gia đình, vì chồng biết tôn kính vợ và vợ 
biết tôn kính chồng. Do sự tôn kính ấy, nên 
chồng không bao giờ đánh hay chửi mắng, nặng 
nhẹ vợ con. Và vợ cũng vậy, không bao giờ chửi 
bới, mạt sát chồng. 


Bởi vậy, đức lễ rất cần thiết cho cuộc sống 
gia đình. Vợ hay chồng muốn có an vui, hạnh 
phúc thì đức lễ không thiếu được. Nó là bùa hộ 
mạng cho mỗi gia đình. 

Đức lễ đối với xã hội rất cần thiết, vì xã hội 
có trật tự an ninh là do mọi người biết cung 
kính, tôn trọng lẫn nhau. Mọi người biết cung 
kính, tôn trọng lẫn nhau thì xã hội tự nhiên có 
trật tự an ninh. Vì biết cung kính, tôn trọng lẫn 
nhau thì không ai làm đau khổ cho ai. 


Vì thế đức lễ cần phải được phổ biến rộng rãi 
đến với mọi TBƯưỜi, mỌi nơi. 

Hai người bắt tay nhau hay chắp tay trước 
ngực rồi cúi đầu chào nhau, đó là họ đều sử 
dụng đức lễ. Hai người khi gặp nhau ôm nhau, 
hôn nhau tỏ lòng thương yêu nhau, đều là thực 
hiện đức lễ. 

Khi đi đâu đều chắp tay cúi đầu và nói: 
“Thưa ba mẹ, con ổi với bạn con”, hay: “Thưa 
ba mẹ, chúng con đi Thành phố”, v.v... Khi trở 


46 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


vê nhà đên gặp cha hay mẹ đêu chắp tay cúi đâu 
chào và nói: “ “Thưa ba mẹ chúng con mới về”. 


Còn người lớn giữ gìn đức lễ thì sao? 


Khi cha hay mẹ muôn đi đâu liên đên gặp 
các con và nói: “Ba mẹ đi thành phô các con 
ạt”, hoặc: “Ba đi ra công sở các con ạ!” 


Khi người chồng muốn đi đâu đều đến gặp 
vợ và nói: “Anh đi làm em ạ!”, đầu hơi cúi chào 
vợ. Người vợ cũng vậy: “Em đi chợ anh ạ!”, và 
cũng hơi cúi đầu chảo chồng. 

Đó là đức lễ mà mọi người cần phải học tập 
để trở thành một thói quen rất tốt đẹp của một 
người có văn hóa đạo đức, nhất là người Việt 
Nam. Người Á đông chịu ảnh hưởng một nền 
đạo đức lễ nghĩa của nho giáo rất tuyệt vời, mà 
không có một dân tộc nào hơn Việt Nam. 


Khi có người mang quả biếu cho chúng ta, 
47 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


chúng ta liền nói lời cảm ơn; hoặc có người giúp 
mình làm công việc gì, khi làm xong chúng ta 
nói lời cảm ơn. Đó cũng là đức lễ trong lời nói 
đẹp đế, lịch sự, có văn hóa và đạo đức, không 
còn ai dám chê được. 


Khi chúng ta mang quả biếu cho người khác 
và nói: “Con kính gửi biếu bác bộ sách đạo đức, 
để có dịp rảnh bác nghiên cứu”, hoặc: “Con xin 
gửi biếu cô một ít trái cây ăn lấy thảo với ba mẹ 
con”. Đó cũng là đức lễ trong hành động và lời 
nói có lịch sự, văn hoá và đạo đức, trong sự 
cung kính, tôn trọng lẫn nhau. 


Nếu làm người mà không thực hiện đức lễ 
như vậy thì đó là một người kém văn hóa và đạo 
đức. Người kém văn hóa đạo đức là người thô 
lỗ, là người ít ai muốn thân cận. 


Khi bước chân vào một khu ấp văn hóa mà 
còn thấy nhiều người mở miệng nói ra những lời 
chửi thể thô tục, bẩn thiu, thì biết rằng ấp văn 
hóa đó chỉ ở trên bảng đề, trên giấy trắng mực 
đen mà thôi. 

Văn hóa và đạo đức phải thực hiện ra hành 
động và lời nói của mọi người, chứ không thể 
văn hóa và đạo đức chỉ trên sách vở, bài học 
hoặc trên bảng đề ÁP VĂN HÓA, mà người dân 
ở đó có văn hóa được sao? Nói văn hóa, đạo đức 
là nói đến những người trong ấp đó phải có 
những hành động biết cung kính và tôn trọng lẫn 


48 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


nhau. 


Về vấn đề văn hóa và đạo đức thì chúng ta 
không nên đồ lỗi cho gia đình, mà cũng đừng đồ 
lỗi cho xã hội. Còn gia đình và xã hội phải có 
trách nhiệm và bổn phận giáo dục mọi người có 
văn hoá và đạo đức. 


Trẻ em còn nhỏ từ 3 đến 8 tuổi thì gia đình 
chịu trách nhiệm hoàn toàn, vì tuổi nảy trẻ em 
sống gần gũi những người thân trong gia đình 
nên chịu ảnh hưởng gia đình rất nhiều. Nếu gia 
đình có văn hóa đạo đức thì các em có văn hóa 
đạo đức. Nếu gia đình thiếu văn hóa đạo đức thì 
các em thiếu văn hóa đạo đức. Khi các em từ § 
đến 17 là tuổi học trò, nên học đường chịu trách 
nhiệm, vì tuổi này các em thường xuyên học tập 
trong nhả trường, gần gũi bạn bè, thầy cô giáo, 
nên chịu ảnh hưởng giáo dục của trường học. 
Nếu nhà trường dạy văn hóa và đạo đức thì các 
em trở thành những người có văn hóa và có đạo 
đức; bằng ngược lại thì các em thiếu văn hoá và 
đạo đức. Từ 1§ tuổi trở lên, các em thường tiếp 
xúc với nhiều thành phần trong xã hội, khi đi 
làm trong các nhà máy, xí nghiệp hay trong các 
cơ quan văn phòng. Nếu xã hội có văn hóa, có 
đạo đức thì các em trở thành những người có 
văn hóa, có đạo đức. Bằng ngược lại, xã hội mọi 
người thiếu văn hóa, thiếu đạo đức thì các em sẽ 
chịu ảnh hưởng xấu đó mà trở thành những 
người thiểu văn hóa và đạo đức. Cho nên gia 


49 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


đình, học đường và xã hội phải thấy trách nhiệm 
của mình, chứ không được đồ trút cho gia đình: 
“Ông bà mẫu mực con cháu thảo hiền”, đó là 
sai. Vì ông bà mẫu mực đối với con cháu từ 3 
đến 8 tuổi, đó là tuổi trẻ em còn ở trong gia 
đình. Còn khi đến trường học, thì đây là trách 
nhiệm của trường học, vì các em tiếp xúc môi 
trường mới đó là trường học. Còn các em từ 18 
tuổi trở lên thì xã hội chịu trách nhiệm, vì các 
em thường tiếp xúc với mọi người trong xã hội, 
nên dễ chịu ảnh hưởng xấu hay tốt của xã hội. 


Làm người sống trong xã hội, ai cũng muốn 
bản thân, gia đình và xã hội đều có văn hóa đạo 
đức tốt đẹp, để bản thân được yên vui, gia đình 
được hạnh phúc và xã hội được có trật tự, an 
ninh. 


`, 2% '®k ¿°, 
s% s s s 


ĐỨC THỨ HAI 
THIẾU ĐỨC BẰNG LÒNG 


ng lòng là một đức hạnh đi sau đức 
nhẫn nhục và tuỳ thuận. Muốn bằng lòng một 
điều trái ý nghịch lòng thì phải biết nhẫn nhục, 
tùy thuận. Nếu không biết nhẫn nhục, tùy thuận, 
thì không thể bằng lòng được. Không băng lòng 
được mọi ác pháp thì sẽ làm khổ mình, khổ 


50 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


b bệc: Thầy giáo Kaplan nói câu nói rất tuyệt 

“Người nào không biết cách chấp nhận sẽ 
làm tôn thương đến người khác, cũng như đến 
chính mình”. Khi nhà trường sa thải, ông rời 
trường học với một tư cách ung dung, thong 
dong không có một chút nào sợ hãi và hối tiếc. 
Đúng là một vị thầy đầy đủ đức tùy thuận, bằng 
lòng. Đức tùy thuận, bằng lòng thật là cao 
thượng, mà thầy Kaplan đã thực hiện. Cô chủ 
quán bán kem thiếu đức tùy thuận nên lộ vẻ khó 
chịu khi đặt hộp kem 5 ngàn. Bởi cô chủ quán 
bán kem thiếu đức tùy thuận, bằng lòng, nên tự 
làm khổ mình. Tuy sự khổ đau không có gì đáng 
kê, nhưng không chủ động được tâm mà tạo cho 
cô những phút giây khó chịu. Đó là một sự vô 
minh, không sáng suốt thật tội nghiệp. Người 
không sông với đức tùy thuận, bằng lòng, nên 
mới chỊu lấy những sự khổ đau như vậy, thật 
đáng thương! 

Với bản thân người biết sống với đức tùy 
thuận, bằng lòng, khi đứng trước các ác pháp, 
các đối tượng bất thiện và các hoàn cảnh nghịch 
ý, trái lòng, thì người ấy tâm luôn luôn bất động, 
thanh thản, an lạc và vô sự. Tại sao vậy? Tại vì, 
nhờ biết sống tùy thuận, bằng lòng, nên tâm mới 
an vui, thanh thản như vậy. Cho nên đức tùy 
thuận bằng lòng thật là tuyệt vời, nó luôn luôn 
đem lại sự bình an, yên vui và hạnh phúc cho 
mình, cho người. 


51 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


Đức tùy thuận, bằng lòng rất cần thiết cho 
mọi người cùng sống chung nhau trong một gia 
đình, trong một xã hội. Nó thường mang lại cho 
mọi người một tình thương yêu chan hòa từ 
người trên đến kẻ dưới; từ người già tuổi cao tác 
lớn, đến các cháu bé trẻ thơ không bao giờ 
chống trái nhau; không bao giờ giận hờn chửi 
mắng nhau. Nó mang lại cho mọi người một 
cuộc sông chung hòa hợp đoàn kết yêu thương 
không bao có trái ý nghịch lòng; không bao giờ 
chia rẽ li gián, ganh ty hơn thua. Chỉ cần sông 
với đức tùy thuận, bằng lòng là chúng ta cảm 
thấy hạnh phúc vô cùng. 

Trong xã hội loài người, nếu ai ai cũng biết 
sống với đức tùy thuận bằng lòng thì xã hội đó 
là Thiên Đàng, Cực Lạc, không còn ai tranh 
hơn, tranh thua nhau nữa. 

Vì thế, trên đời này nếu ai ai cũng sống với 
đức tùy thuận, bằng lòng thì cuộc sống này sẽ 
được an vui và hạnh phúc, không còn có aI làm 
khổ cho ai. Có đúng vậy không quý vị? 


Đức tùy thuận, bằng lòng, nói thì dễ, nhưng 
làm được thì rất khó, nên ít ai làm được. Muốn 
sống được với những đức hạnh này thì người ấy 
phải có đủ sức bình tĩnh; nhờ có đủ sức bình 
nh chúng ta mới lìa xa những ác pháp trong 
tâm; nhờ lìa xa những ác pháp trong tâm chúng 
ta mới tùy thuận, bằng lòng được những chướng 


h2 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


ngại pháp xung quanh chúng ta. 


Biết tùy thuận, bằng lòng nhưng không bị lôi 
cuốn vào ác pháp. Muốn hiểu rõ điều này, chúng 
tôi xin đem một vài ví dụ để quý vị dễ hiểu. 

Ví dụ I: Có một người bạn mời chúng ta 
uống rượu, nhưng rượu là một chất độc và trong 
giới luật Phật cắm uống rượu, vì uống rượu rẤt 
tai hại cho mình và cho người khác. Nên nếu tùy 
thuận, bằng lòng uống rượu theo người khác tức 
là chúng ta bị lôi cuốn trong ác pháp. Trước 
nghịch cảnh như vậy, chúng ta chọn cách tùy 
thuận nhưng không bị lôi cuốn trong ác pháp, đó 
là vui lòng nhận ngồi chung với các bạn, nhưng 
từ chối uống rượu vì lý do bệnh phải kiêng cữ 
rượu. Khi chúng ta bảo phải kiêng cữ rượu vì 
bệnh thì không còn ai mời chúng ta uống nữa. 
Phải vậy không quý vị? 

Ví dụ 2: Nhà có cúng giỗ ông bà hay ngày tư, 
ngày Tết, mọi người đều thắp hương cúng và 
lạy, riêng chúng ta tùy thuận bằng lòng nhưng 
không bị lôi cuốn vào ác pháp mê tín phí tiền vô 
ích, bằng cách chúng ta chắp tay và quỳ lạy, 
nhưng không mua hoa tươi đem cúng, hoặc thắp 
hương hoặc đốt tiền vàng mã v.v... Đó là việc 
làm tùy thuận nhưng không bị lôi cuốn vào ác 
pháp. 

Cho nên biết tùy thuận, bằng lòng nhưng 
không để bị lôi cuỗn vào ác pháp, đó là một 


53 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


phương cách sống rất thiện xảo hết sức để giữ 
gìn những đức hạnh cho trọn vẹn, nhờ đó mới 
đem lại sự bình an cho mình, cho người; nhờ đó 
chúng ta mới mong dẫn dắt mọi người vào thiện 
pháp, mới mong thực hiện đức chấp nhận, tùy 
thuận, bằng lòng trong muôn vàn ác pháp và 
những hoàn cảnh khó khăn vô cùng. 


`, 2% e'% ¿°, 
s% s s s 


ĐỨC THỨ BA 
ĐỨC HIẾU SINH BÓ THÍ 


2% thí là một đức hiếu sinh thương người, 
nhưng bô thí có nhiêu cách như: 
I- Bố thí công sức. 
2- Bồ thí tiền của. 
3- Bồ thí thực phẩm. 
4- Bố thí lời nói. 
5- Bồ thí pháp. 


Ở đây, cậu bé này bồ thí tiền bằng cách nhịn 
ăn một nửa hộp kem mười ngàn, còn lại nắm 
ngàn để cho ông già và con bé ăn xin. Nhịn ăn 
để bó thí cho người khác, khi chỉ là một cậu bé 
tí tẹo thì thật là tuyệt vời. 


54 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Dắt một bà cụ đi qua đường cũng là đức hiểu 
sinh bố thí ra công đưa người qua đường. 
Nhường chỗ ngồi trên xe bus cho bà cụ già hay 
cho một người phụ nữ có con còn nhỏ đều là 
đức hạnh hiếu sinh bố thí. Nhường phần lợi cho 
người, nhận phần ít về mình cũng là đức bố thí, 
như Không Dung nhường lê. Nhường đường 
cho người khác đi cũng là đức bố thí. Dỗ dành 
một em bé đang khóc, làm cho em không khóc 
nữa cũng là bố thí tình thương yêu. Giúp người 
xách hay mang, hoặc gánh những vật nặng đỡ 
cho người khác cũng đều là đức bố thí. Cho nên 
bó thí rất nhiều mặt. Cậu bé bố thí bằng lời nói 
nhỏ nhẹ, ngọt ngảo, khiến cho cô gái bán kem 
phải lặng người: “Chị ơi! Chị vui lòng gởi phần 
tiễn còn lại cho bác có đứa con nhỏ đang đứng 
trước cứa quán giúp em nhé! ”. Câu nói sao mà 
lễ độ, nhẹ nhàng êm ái, nghe qua ai mà không 
nhận ra tình thương của cậu bé đã gửi găắm trọn 


55 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


trong lời nói ấy, khiến nó trở thành một bài học 
đạo đức cho tât cả mọi người, chứ không riêng 
gì cho cô gái bán kem, phải không quý vị? 


Bồ thí có rất nhiều cách, nhưng mỗi cách 
thức đều mang theo tính chất đạo đức hiếu sinh. 
Từ lòng yêu thương chân thật chúng ta mới bố 
thí tất cả công sức, tiền của, lời khuyên và sự an 
ủi của mình đến với mọi người. 

Đức bó thí giúp chúng ta mở rộng tấm lòng, 
buông xả vật chất, sống không còn ích kỷ, bỏn 
xẻn, hà tiện, keo kiỆt, v.v... 


Đức bồ thí giúp chúng ta không còn coi trọng 
tiền của vật chất, luôn luôn nghĩ đến nỗi bất 
hạnh của người khác. Do đó thường tăng trưởng 
lòng yêu thương người khác nhiều hơn nữa. Vì 
cuộc đời còn nhiều người đau khổ. Đau khổ vì 
cơm ăn áo mặc; đau khổ vì nhà hư dột nát; đau 
khổ vì bệnh tật; đau khổ vì thua kém những 
người khác. Chương trình xóa đói giảm nghèo 
của Nhà nước, bồ thí IÚp vốn cho những người 
nghèo khó vươn lên để có cuộc sống không còn 
đói cơm khát nước nữa, đó cũng là nói lên được 
tình yêu thương lá lành đùm lá rách. 


Trong đức bố thí đều có đầy đủ đức hiếu 
sinh. Chứ nếu không có đức hiếu sinh thì làm 
việc bồ thí chỉ là một thủ đoạn làm danh làm lợi. 
Cho nên bố thí phải xuất phát từ lòng thương 
yêu, ngoài lòng yêu thương mà bố thí thì không 


56 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


có ý nghĩa từ thiện. 

Bởi vậy trên thế gian này có rất nhiều nhà từ 
thiện, mà từ thiện vì lòng yêu thương đôi với 
những người bât hạnh trong xã hội thì đó là việc 
làm từ thiện tôt, nhưng lại có những nhà làm từ 
thiện đê mưu câu danh và lợi. Sô đó không phải 
là ít. Cho nên, không phải tât cả những nhà từ 
thiện đều trong sạch, đêu thiện cả. 

` a'% ¿'%k 2#, 


s s% s s 


ĐỨC THỨ TƯ 
ĐỨC HỎI HẬN 


2/Ï cười làm sai mà biết hối hận là người 
biết sửa sai, sửa lại những lỗi lầm của mình. Hồi 
hận là một đức hạnh tuyệt vời, nó luôn luôn tự 
khắc phục những điều làm ác của mình, để trở 
thành con người không làm những điều ác nữa. 
Vì vậy, nó còn được gọi là ĐỨC HẠNH BIẾT 
SỬA MÌNH. 

Người không biết hối hận là người không 
biết sửa sai những lỗi lầm của mình. Người ây 
đã làm cho mình khổ, người khác khổ hoặc 
những loài vật khác khổ. Người không biết hối 
hận là người không biết cải thiện đời sống của 
mình, không biết làm cho đời sống của mình 
đẹp đẽ và an vui hơn. Muốn biết cụ thể vấn đề 

vi 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


này, chúng tôi cho một vài ví dụ thì quý vị sẽ 
thấy phần đông ít ai quan tâm đến đức hối hận 
biết sửa mình. 

Ví dụ 1: Một người giết hại và ăn thịt chúng 
sinh, nhưng khi đã học đạo đức hiểu sinh, biết rõ 
sự sông phải bình đăng như nhau, không ai có 
quyên cướp sự sống của nhau. Thế mà cứ vẫn 
giết hại và ăn thịt chúng sinh, thì đó là người 
không có đức hối hận. Người không có đức hối 
hận là người không biết sửa sai những lỗi lầm 
của mình. Người không biết sửa sai những lỗi 
lầm của mình thì đời sống của họ lúc nào cũng 
đen tối và đầy những sự đau khô. 

Ví dụ 2: Một người hay nói dối mà không 
biết hối hận, sửa sai những lỗi lầm nói dối 
không thành thật của mình, thì người ấy không 
bao giờ trở thành người tốt, người thành thật. 
Người không thành thật là người không còn ai 
tin tưởng, lời nói của họ chẳng có giá trị. 

Ví dụ 3: Một người hay la lối, to tiếng hung 
dữ, nói lời kém văn hóa, chửi thẻ, văng tục... mà 
không biết hối hận với những lời nói làm khổ 
mình, khổ người như vậy, thì thật là một người 
đáng trách. Một người có lời nói kém văn hóa 
thiếu đạo đức mà không chịu hối hận, khắc phục 
sửa sai những lỗi lầm ấy thật là người rất tệ, rất 
đáng thương. 


Vị dụ 4: Một người làm sai và có thể đi đến 


58 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


những điều thất bại, khi được người thân chỉ cho 
biết đó là việc làm sẽ thất bại, nhưng người ây 
cô găng bào chữa sự sai của mình, chớ không 
chịu hối hận sửa sai. Đó là những người cô 
chấp. Họ không đáng ghét, chỉ vì tính quá cố 
chấp nên thật đáng thương. 

Trên đời này không ai mà không có lỗi lầm, 
nhưng có lỗi lầm thì phải biết hối hận; biết hối 
hận thì phải biết cô gắng khắc phục sửa sai và từ 
bỏ, không dám làm những điều sai đó nữa, thì 
người ấy là người tốt, người biết chuyên. mình 
trở thành người có đạo đức và văn hóa tốt đẹp 
hơn. 

Khi lỡ lời nói không thật thì chúng ta phải 
biết hồi hận, vì nói đối là một hành động xấu, là 
một hành động làm mắt lòng tin của mình với 
những người khác. Người biết hối hận về sự nói 
dối của mình là người sẽ không bao giờ còn nói 
dối nữa. Chỉ có những người không biết hối hận 
nên mới nói dối mãi, và như vậy là những con 
người ấy không bao giờ tiến bộ trên nền đạo đức 
nhân bản - nhân quả. Cuộc đời họ phải chịu 
muôn vàn sự khổ đau, lời nói của họ không có 
giá trị, không còn ai tin tưởng nữa. 

Người lỡ nói lời thô lỗ, cộc căn hoặc chửi 
thề, la lối lớn tiếng với những người khác mà 
biết hồi hận, thì người ấy không còn nói lời thô 
lỗ, cộc căn, la lỗi lớn tiếng, chửi thề nữa. Người 


59 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


ấy sẽ trở thành người có đạo đức tốt, người biết 
sông không làm khổ mình, khô người. Người â ây 
là người thật đáng khen, đáng mên. Vì người ây 
là người biết phục thiện để chuyển mình trở 
thành người tốt, người có đức hạnh. Và như vậy 
nhờ đức hối hận, người ấy sẽ trở thành người 
toàn thiện, người sống không làm khổ mình, khổ 
người và không làm khổ tất cả chúng sinh. 


Trong cuộc sống hằng ngảy của chúng ta, 
còn biết bao nhiêu điều làm cho chúng ta hỗi 
hận, nhưng khi biết hối hận là biết sửa sai. Biết 
sửa sai là biết chuyển mình trở thành người có 
đạo đức, người tốt. Cho nên hối hận là một đức 
hạnh rất cần thiết cho mọi người để chắn chỉnh 
sửa sai, khiến cho gia đình hạnh phúc và xã hội 
đều được an ninh, trật tự. 


Người lỡ nói xấu, vu khống người khác mà 
biết xấu hồ thì không bao giờ nói xấu hay vu 
khống người khác nữa, đó là người biết hồi hận. 

Một người có lòng ganh tị với người khác mà 
không biết hồi hận sửa sai thì người ấy phải chịu 
khổ đau, đêm nằm không ngủ được. 

Một người xả rác làm cho môi trường sống ô 
nhiễm, gây ra nhiều thứ bệnh khổ cho mọi 
người mà không biết hối hận sửa sai, cứ ung 
dung tự tại làm mất vệ sinh như vậy thì thật là 
con người đáng trách. 


Chúng ta hãy nghe câu chuyện của cháu bé 
60 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


gái 6 tuổi đã thực hiện đức vệ sinh tuyệt vời, nó 
là một bài học sống động cho những ai không 
biết giữ vệ sinh chung trong môi trường sông 
của hành tinh, cứ làm sai mà không biết hồi hận 
sửa sai thì thật là xấu hỗ. Hình ảnh cháu bé giữ 
gìn vệ sinh là một bài học cho những ai sống 
bừa bãi thiếu đức hạnh vệ sinh. Họ nên lẫy đó 
làm một bài học đề xấu hồ và hồi hận với cháu 
bé 6 tuổi. Bởi vì mình là người lớn mà không 
băng cháu bé. Vả lại, chúng ta là con người chứ 
không phải là con thú vật, đụng đâu xả rác đó. 
Phải vậy không quý vị? 


Nhất là tu sinh tại tu viện Chơn Như hãy giữ 
gìn đức vệ sinh môi trường sống xung quanh tu 
viện, cũng như xung quanh thất của mình ở. Có 
bọc ni lông, có hộp xốp bằng nhựa, có những 
bao nhựa đựng xi măng rải tung tóc bừa bãi 
trông rất dơ bắn, mất vệ sinh, hãy thu góp nhặt 
lại có nơi, có chỗ để thiêu đốt, làm cho sạch đẹp 
môi trường sống thì mới được gọi là nơi tu hành 
có văn hóa văn minh. Ăn ở thiếu đức vệ sinh thì 
đâu được gọi là tu sinh của tu viện Chơn Như. 
Tu sinh tu viện Chơn Như phải làm gương đức 
hạnh vệ sinh cho mọi người, chứ đâu xả rác làm 
dơ bẩn như người ở ngoài đời. Khi về thăm tu 
viện mà thấy bao bọc ni lông tung tóe khắp nơi 
thì thầy biết ngay là các con không noi theo 
gương hạnh của đức Phật. Thật là đáng trách! 


Đây là câu chuyện đức vệ sinh mà một ông 


61 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


cậu thuật lại đứa cháu gái của mình sống Ở 
Hong Kong, nghỉ hè được vê Việt Nam chơi: 


Người cậu dắt cháu đi dạo ở trung tâm Sài 
Gỏn và mua cho mấy cái kẹo. Khi bỏ viên kẹo 
vào miệng rồi, chảu cứ cẩm mãi cái vỏ kẹo. 
Người cậu giục quăng đi, cháu nhìn quanh rồi 
phụng phịu: “Không thấy thủng, rác nào gần 
đáy đâu, cậu ạ!”. Cứ thể, cháu năm chặt cái vỏ 
kẹo trong tay, cho đến khi tìm được thùng rác 
thì bàn tay đã ướt đẫm mô hôi. Ở nước ta, hình 
như các lớp mẫu giáo cũng dạy thiểu nhỉ giữ 
øin vỆ sinh công cộng, nhưng người lớn xả rác 
bừa bãi thì trẻ con làm sao noi gương? 


Những người xả rác hãy noi theo gương hạnh 
đạo đức vệ sinh của cháu bé này mà hồi hận sửa 
sai. Thử hỏi quý vị xả rác có bằng cháu bé này 
không? Chiếc vỏ kẹo cầm trên tay không bao 
giờ bỏ bậy, chờ đến thùng rác mới chịu bỏ. Một 
hành động đạo đức vệ sinh của cháu bé thật 
tuyệt vời! Một bài học sống động cho những ai 
còn sống xả rác dơ bân, thiêu đức vệ sinh giống 
như con thú vật đụng đâu bài tiết đó. 


Bước vào thôn, xóm, ấp, thỉnh thoảng có nơi 
đề bảng ấp văn hóa to tướng, mà hai bên lề 
đường và xung quanh nhà dân, ngay cả bảng đề 
ÁP VĂN HÓA mà bọc ni lông đựng đầy rác bân 
quăng ném tứ tung, trông bắn thỉu ghê gớm. Vậy 
mà đăng ký ấp văn hóa là văn hoá ở chỗ nào? 


62 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Làm sao gọi là ấp văn hóa được phải không, 
thưa quý vị? 


Có dịp đi du ngoạn ra bãi biển Long Hải để 
nghỉ ngơi và tắm biến, hít thở không khí trong 
lành, nhưng không ngờ, những bọc mi lông đựng 
thực phẩm ôi thối đã ăn xong lại ném bừa bãi 
dưới cội phi lao và dọc theo bờ biển, trông rất 
bản thỉu, hết muốn tắm và nghỉ mát nơi đây. 


Thời đại văn minh, con người tiến bộ hơn về 
khoa học công nghệ kỹ thuật, nhưng đạo đức lại 
xuống cấp, văn hóa đồi trụy đưa con người đi 
đến chỗ tha hóa hư hỏng. Vì thế trong mỗi gia 
đình, ai có con cái thì cần phải lưu ý cảnh giác, 
để giúp cho con cháu mình trở thành người có 
đạo đức, người tốt. Đừng nên giao phó hết cho 
nhà trường, cho xã hội, mà phải thấy trách 
nhiệm, bổn phận của mình trong việc dạy dỗ 
CON cái. 

Khi thấy một việc làm sai, một việc làm khổ 
mình, khổ người thì phải hối hận, ăn năn chừa 
bỏ, không nên lập lại những điều sai đó nữa. 

Đây là câu chuyện thứ hai: 


Về nhà, người cậu khen đứa cháu gái 6 tuổi 
ngay trước mặt đứa chảu trai 7 tuổi: “Bé là 
thần tượng của cậu về ÿ thức bảo vệ môi 
trường!”. Không ngờ thằng cháu trai không 
được khen nên giận, không thèm nói chuyện với 
người chú suốt cả buổi chiều. Sáng hôm sau, 


63 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


thằng cháu vừa gặp chú đã nhe răng cười: 
“Cháu không ghét chú nữa! ”. Người chú hỏi tại 
sao, không ganh tị nữa à? Thằng cháu lắc đâu: 
“Ghét chủ làm đêm qua cháu khó ngủ quả. 
Ghét người ta thì mình cũng mệt lắm. Từ nay 
cháu không ghét ai nữa... ”. Thu thật, người chủ 
không thể ngờ lại nhận được hai bài học thắm 
thía nơi hai đứa châu nhỏ đại. 


Qua lời nói của đứa cháu trai 7 tuổi, chúng ta 
biết rõ cậu bé nhỏ dại mà còn biết hối hận sửa 
sai khi sinh tâm ganh tị với đứa em gái 6 tuổi 
của mình, bởi như vậy là tự làm khổ. Thì chúng 
ta là những người lớn, chúng ta nghĩ sao? Hay 
cứ để tự mình làm đau khổ cho mình. Người tự 
làm mình đau khổ và làm cho người khác đau 
khổ mà không biết hối hận sửa sai những điều 
làm đau khổ đó là người quá tệ, quá vô minh, 
tức là người không sáng suốt. Họ tự làm ra mọi 
sự khổ đau và phải gánh chịu mọi khổ đau Ấy, 
thật là đáng trách! 


` 2% e'% e'% 2% 
s s s s s 


64 


Bài 34: 


CòN AI NÓI Lời 
CẢM ØđN 


tu chuyện của một người vợ, ngày nọ, chị 
chợt nhớ ra lâu nay mình đã quên nói lời cảm ơn 
chồng... Đó là vấn đề của một người hay của 
nhiều người chồng, người vợ? 

Bảy năm rồi, tôi vẫn nhớ rõ gương mặt hớn 
hở của người chồng, như trẻ con được quà, hôm 


65 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


anh vào viện đón hai mẹ con về nhà. Bó hoa 
tươi thăm chuyên vào tay tôi: “Cám ơn em đã 
sinh cho anh đứa con xinh xăn!” 


Ngày bụng tôi kềnh càng, tuần nào anh cũng 
mua cua, kỳ cạnh về giã để “em ăn cho con 
cứng xương”... Bao năm qua, anh vẫn nói lời 
cảm ơn vợ khi nhờ tôi đón con hoặc mua thứ 
này, thứ khác... Còn tôi quá kiệm lời cảm ơn với 
chồng. 

Chắng phải tôi không cảm động trước những 
việc anh đã làm cho tôi, cho gia đình. Chỉ là 
thấy quá quen nhau rồi nên đâu cần phải cảm 
ơn. Thậm chí tôi còn nghĩ lời cảm ơn có vẻ 
khách sáo xa cách lắm... Bạn tôi cũng bảo: 
nhiều lúc nói lời cảm ơn trực tiếp VỚI vợ khi vợ 
tặng quà, chăm sóc, nhưng sao thấy khó thế. 
Đành phải dùng điện thoại nhắn tin cảm ơn vợ. 
“Tớ nghĩ người lạ mới cần cảm ơn. Người trong 
nhà với nhau đâu cần cầu kỳ thế. Đến bố mẹ tớ 
còn chắng cảm ơn bao giờ mà”. 


Tôi còn nhớ ngày 8-3 năm nào, chồng hớt 
hải chạy về cho kịp giờ cơm, bó hoa trên tay xơ 
xác tặng hai mẹ con ngày lễ. Anh thanh minh: 
“Xếp hàng mãi mới mua được hoa. Mà ngày 
hôm nay đông thật đấy!”. Tôi chỉ căn nhẫn: “Về 
thì muộn, mua hoa làm gì cho đắt...” Rồi một 8- 
3 năm khác, chồng tặng tôi phong bì, trong là 
hóa đơn điện thoại đã được thanh toán có dòng 


66 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


chữ nắn nói: '““Fặng em, chúc em luôn vui vẻ vả 
mặt không được ủ rũ”. Tôi phì cười nói: “Hâm 
quá, ngày này tặng hoa quà chứ ai tặng thứ 
này!” 

Có lần về quê, tôi chợt giật mình khi nghe 
mẹ chồng nhẹ nhàng cảm ơn bố chồng với việc 
giúp đỡ rất nhỏ. Thây mẹ chồng giật sợi dây lạt 
từ xe đạp không nôi, bó chồng liền cẦm ra cái 
dao, bảo: “Bà cầm dao mà cắt giật thế bao giờ 

a”. “Vâng, tôi cảm ơn ông”. Chính điều này 
làm tôi giật mình. Một người văn hóa đại học, 
sống ở thành phố lớn như tôi mà không cảm ơn 
chồng vì những việc vặt như thế bao giờ. 


Hằng ngày, tôi vẫn dạy con phải biết nói 
“cảm ơn”, “xin lỗi”, mà bản thân lại quên xử 
dụng chúng với chính chồng mình. Tôi thường 
bắt con cảm ơn khi tôi lấy hộ quyền truyện, đồ 
chơi, và con tôi nghiêm chỉnh chấp hành. Vậy 
mà những lời cảm ơn chồng trong hàng ngàn 
việc anh giúp mình, tôi lại chăng thốt ra được! 


Lục vấn lại, thấy văn hóa cảm ơn của tôi vẫn 
có và vẫn thể hiện hằng ngảy, nhưng là với... 
người dưng! Đi chợ người ta cho thêm cọng 
hành nâu canh, buột miệng cảm ơn ngay. Hay 
chủ quán nước lấy hộ cái ghế ân cần, cảm ơn rất 
nhanh và thoải mái. Người đi đường nhắc cái 
chân chống xe chưa gạt, cũng với theo cảm ơn. 
Sao những lời cảm ơn như thế lại nói dễ vậy? 


67 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


Có phải là do suy nghĩ đối với người lạ dễ 
cảm ơn hơn và cần phải thể hiện văn hóa hơn? 
Còn với người thân, với vợ, với chồng, quá văn 
hóa thì không... gần gũi? Lời cảm ơn sao khó 
nói với người mình thương yêu thế, nhưng lời 
cắn đăng thì lại quá dồi dào! Những lần chồng 
về muộn, những buổi lỡ hẹn làm tôi phải chở 
con đi chơi một mình, chuyện quần áo bừa bãi, 
chuyện bóng đèn chưa thay... 


Ngày tôi 20 tuổi, bà ngoại bảo vợ chồng là 
phải “tương kính như tân” - lúc nào cũng kính 
trọng nhau như những ngảy đầu thì cuộc sống 
mới lâu bền, dễ chịu. Ngày đó tôi đã phì cười 
cho là bà cô lỗ... Nhưng nhìn cảnh mẹ chồng tôi 
mới hiểu: lời cảm ơn đâu chỉ tỏ lòng biết ơn, mà 
còn là bày tỏ tình yêu dành cho nhau. 

Đừng đồ lỗi cho cuộc sống hối hả khi ta quên 
cảm ơn chồng, vợ. Đừng quên cảm ơn người 
thân khi vẫn còn cơ hội. Bạn kể tôi nghe một kỷ 
niệm ân hận, day dứt tận bây giờ. Trời hôm đó 
mưa to lắm, sáng bạn quên không mang áo mưa. 
Vợ bạn đi xe ôm tới, đem cho bạn áo mưa vì sợ 
chiều về chồng bị ướt. Bạn cần nhắn: “Mưa thế 
đến làm gì cho ướt hết người. Khổ quá, sao mà 
lần thân thế!”. Rồi ngày vợ bạn mất vì bệnh ung 
thư, bạn thì thầm bên vợ đâu còn nghe thấy! 


Vợ, chồng làm việc tốt cho nhau vì tình yêu 
thương, chăng hê mong nhận lại lời cảm ơn. 


68 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Cảm ơn vợ chồng chắng bao giờ là lời khách 
sáo. Đó là sự thể hiện lòng biết ơn, tôn trọng 
người bạn đời của mình. Khi cuộc sống gia đình 
thiếu sự tôn trọng lẫn nhau, sự bền vững chỉ còn 
đếm băng giờ. 

Biết cảm ơn bạn sẽ nhận được nhiều thứ hơn 
cả vàng bạc... 


Vân Khánh 
Báo Tuôi Trẻ, Chủ Nhật 17/02/2008 


`, d'*% "® 4® ¿*, 
s% s% s s% s 


BÀI LÀM 
1- Đụi ý: 
Bài này đại ý nói về đức lễ “LỜI CẢM ƠN” 
với những người thân trong gia đình sao khó 


quá. 


3- Phán doan: 


Bài này có I3 đoạn: 


1-_ Bảy năm rồi, tôi vẫn nhớ rõ gương mặt 
hớn hở của người chồng, như trẻ con được quà, 
hôm anh vào viện đón hai mẹ con về nhà. Bó 
hoa tươi thắm chuyển vào tay tôi và nói: “ 
ơn em đã sinh cho anh đứa con xinh xắn!” 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


2-_ Ngày bụng tôi kênh càng, tuần nào anh 


3- Bao năm qua, anh vân nói lời cảm ơn vợ 
khi nhờ tôi đón con hoặc mua thứ này, thứ 


4-_ Chăng phải tôi không cảm động trước 
những việc anh đã làm cho lôi, cho gia đình. 


Đảnh phải dùng điện thoại nhăn tỉn cảm ơn vợ. 
“1ớ nghĩ người lạ mới cân cảm ơn. Người trong 


xơ xác tặng hai mẹ con ngày lễ. Anh thanh 
mình: “Xếp hàng mãi mới mua được hoa. Mà 


Rồi một 8-3 năm khác, chồng tặng tôi phong bì, 
trong là hóa đơn điện thoại đã được thanh toản 


nói. “Hâm quá, ngày này tặng hoa quà chứ di 


70 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


tặng thứ này!”. 


nghe mẹ chông nhẹ nhàng cảm ơn bố chồng với 
việc giúp đố rát nhỏ. Tháy mẹ chống giật sợi 


vặt như thể bao giờ. 


8-_ Hằng ngày, tôi vẫn dạy con phải biết nói 
dụng chúng với chính chồng mình. Tôi thường 
băt con cảm ơn khi tôi láy hộ quyên truyện, đó 
chơi, và con tôi nghiêm chỉnh cháp hành. Vậy 
mà những lời cảm ơn chồng trong hàng ngàn 

9 Lục vấn lại, thấy văn hóa cảm ơn của tôi 
vân có và vận thê hiện hăng ngày, nhưng là 
với... người dưng! Đi chợ người ta cho thêm 


7 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


lời cắn đắng thì lại quá dối dào! Những lân 
chồng về muộn, những buổi lỡ hẹn làm tôi phải 
chở con ẩi chơi một mình, chuyện quân áo bừa 
bãi, chuyện bóng đèn chưa thay... 


11- Ngày tôi 20 tuổi, bà ngoại bảo vợ chồng 
kính trọng nhau như những ngày đấu thì cuộc 
sống mới lâu bên, dê chịu. Ngày đó tôi đã phì 
cười cho là bà cô lố... Nhưng nhìn cảnh mẹ 

12- Đừng đổ lỗi cho cuộc sống hồi hả khi ta 
quên cảm ơn chống, vợ. Đừng quên cảm ơn 
người thán khi vân côn cơ hội. Bạn kê tôi nghe 
một kỷ niệm án hận, day dứt tận báy giờ. Trời 
hôm đó mưa to lăm, sảng bạn quên không mang 


l13- Vợ, chỗng làm việc tốt cho nhau vì tình 


si) 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


yêu thương, chăng hệ mong nhận lại lời cảm 


gia đình thiếu sự tôn trọng lân nhau, sự bên 
vững chỉ còn đêm băng giờ. 


Biệt cảm ơn bạn sẽ nhận được nhiều thứ hơn 
cả vàng bạc... 


3- Đáp ún: 
Bài này có I3 đức: 
I- Đức cảm ơn khẩu hành. 
2-_ Đức chăm sóc thân hành. 
3- Thiếu đức cảm ơn khâu hành. 


4-_ Quen mặt xem thường, thiếu đức cảm 
ơn khâu hành. 


5-_ Thiếu đức cảm ơn khâu hành. 
6- Đức cảm ơn khẩu hành. 
7-_ Đức hối hận ý hành. 


8- Thiếu đức lễ cung kính, tôn trọng khẩu 
hành. 


9-. Quen mặt thiếu đức cung kính cảm ơn. 


10- Thiếu đức cung kính, tôn trọng khẩu 
hành. 


vá) 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


TI- Đức cảm ơn, bao gồm đức cung kính 
hiệu sinh. 
12- Đức hối hận khẩu hành, ý hành. 
13- Đức lễ cung kính và tôn trọng. 


`, 2% '®k „°, 
s% s s s 


4- Giải trình án: 


ĐỨC THỨ NHẤT 
ĐỨC CẢM ƠN KHẨU HÀNH 


VÀ cảm ơn là một đức hạnh nói lên được 
sự cung kính, tôn trọng và thân thương đến VỚI 
mỌI người, vì thế lời nói cảm ơn rất cần thiết 
cho cuộc sống hăng ngày của chúng ta với mọi 
người, nhất là những người thân trong gia đình. 

Mỗi khi có ai giúp đỡ chúng ta những việc 
làm nặng hay nhẹ, chúng ta đều cảm ơn họ. 
Cũng như mỗi khi có ai tặng một món quà gì, dù 
ít, dù nhiều, nhưng tượng trưng tình người, nó 
đều nói lên được lòng yêu thương quý mên của 
những người khác với chúng ta. Vì thể, chúng ta 
phải nói lời cảm ơn, vì lời nói cảm ơn là một lời 
nói hết sức lịch sự và đầy đủ ý nghĩa biết ơn và 
yêu thương, nhưng trong lời nói cảm ơn ấy còn 
có sự tôn trọng và cung kính nhau. 

74 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Người chồng vì biết cung kính tôn trọng vợ, 
biết thương yêu nên tỏ ra những hành động cung 
kính tôn trọng và thương yêu của mình bằng 
những bó hoa tươi thắm, bằng những lời nói 
cảm ơn. Chúng ta hãy đọc lại đoạn văn này: 
“Bảy năm rồi, tôi vẫn nhớ rõ gương mặt hớn hở 
của người chông, như trẻ con được quà, hôm 
anh vào viện đón hai mẹ con về nhà. Bó hoa 
tươi thắm chuyển vào tay tôi và nói: “Cảm ơn 
em đã sinh cho anh đứa con xinh xắn!”. Lời nói 
tuy đơn giản, mộc mạc, nhưng đầy đủ ý nghĩa 
tình thương và biết ơn. 


Trong gia đình mọi người đều phải biết cung 
kính và tôn trọng lẫn nhau, thì lời nói cảm ơn 
với những người thân trong gia đình lại giúp 
mọi người gần gũi và tình yêu thương gắn bó 
nhiều hơn. Nhất là lời nói cảm ơn lại giúp mọi 
người tỏ ra lòng tôn kính và quý trọng lẫn nhau 
một cách cụ thể rõ rằng. 


Bài này đã xác định rất rõ do mọi người 
trong gia đình vì quá quen mặt, thân thuộc nên 
thiếu sự cung kính tôn trọng lẫn nhau, vì thế lời 
nói cảm ơn rất gượng gạo, khó nói. Còn trẻ con 
dễ nói lời cảm ơn là vì cha mẹ dạy sao nói vậy. 
Nhất là trẻ con tính chất còn thơ ngây, chưa biết 
chấp bản ngã nên sự cung kính và tôn trọng với 
người lớn, cũng như với những đứa trẻ khác 
băng tuổi hoặc nhỏ hơn vẫn thực hiện một cách 
trôi chảy mà không thấy có gì khó khăn và trở 

75 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


ngại cả. 

Với những người thân, người lớn tuổi như 
ông bà, cha mẹ thì nói lời cảm ơn rất dễ đàng, 
còn với chồng, với vợ là những người ngang 
nhau, hoặc con cái trong gia đình là những 
người nhỏ hơn nên nói lời cảm ơn rất khó, vì đó 
là mang tính chất chấp ngã, xem như mình là 
người lớn. 

Trong những hành động đạo đức nào cũng 
vậy, chỉ nên hăng ngày tập luyện để trở thành 
những thói quen, những thói quen tốt, những 
thói quen sống không làm khổ mình, khổ người, 
đó là những thói quen sống đem lại sự bình an 
cho mình, cho người và cho muôn vật. 


`, a'*% '®k „° 
s% s s s 


ĐỨC THỨ HAI 
ĐỨC CHĂM SÓC THÂN HÀNH 


‹Z(ánh động chăm sóc giúp đỡ cho người 
khác là đức hiểu sinh chăm sóc, nếu chăm sóc 
cho người để lấy tiền thì không phải là hành 
động đạo đức hiểu sinh chăm sóc. 

Đức hiếu sinh chăm sóc là đem công sức 
mình ra làm giúp đỡ cho người khác mà không 
tính tiền, tính công cán, như cha hay mẹ chăm 


76 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


sóc con cái; như con cái chăm sóc nuôi dưỡng 
cha mẹ. Những hành động chăm sóc đó đều gọi 
là đức hiểu sinh chăm sóc. 

Người vợ lo làm bữa ăn hoặc may vá quần áo 
cho chồng, con là đức hiếu sinh chăm sóc. 
Người chồng đi làm về cùng làm phụ với vợ, 
dọn cơm và thực phẩm hay lau nhà, rửa bát, 
chén, đĩa. Những hành động đó là đạo đức hiếu 
sinh chăm sóc. 


Như đoạn văn này: “Ngày bụng tôi kênh 
càng, tuần nào anh cũng mua cua, kỳ cạnh về 
giã để “em ăn cho con cứng xương”. Đó là 
người chồng chăm sóc sức khỏe khi người vợ 
mang thai. Hành động làm như vậy là đạo đức 
hiếu sinh chăm sóc. Nhưng nếu người vợ là 
người có đạo đức, lễ nghĩa thì liền nói: “Cđm 
ơn anh đã chăm sóc cho em”. Lời nói nghe đơn 
giản mà lại gieo vào lòng người một tình yêu 
thương chan chứa của hai người, khiến cho tình 
yêu thương càng bên chặt nhiều hơn, càng thêm 

T7 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


khăng khít khó quên. 


Đạo đức quá xuống cấp, người vợ thật tệ, vì 
quá quen mặt, nên sự tôn kính lẫn nhau đã quên 
mắt, vì vậy người vợ không thốt ra lời nói cảm 
ơn chồng. 


Cuộc sống hằng ngày của chúng ta luôn luôn 
phải thực hiện đạo đức hiếu sinh chăm sóc lẫn 
nhau cho những người thân trong gia đình, có 
như vậy gia đình mới yên vui và hạnh phúc. 


Những hành động đạo đức thường gắn liên 
trong cuộc sống không có phút nào lơi lỏng, nếu 
lơi lỏng không sống trong đạo đức thì khổ đau 
sẽ đến ngay liền. Bởi vậy, chỉ có đạo đức mới 
đem lại sự bình an cho mình và cho người, nếu 
chúng ta quên đi chỉ trong một phút giây không 
đạo đức là chúng ta gặp ngay sự đau khổ không 
những trong tâm, mà còn bản thân phải thọ lấy 
vô cùng đau khổ, bệnh tật hay tai nạn này, tai 
nạn khác, hoặc nói nặng lời nhau gây ra nhiều 
điều phiền não. 

Những hành động chăm sóc cho nhau là 
những hành động đạo đức mà người ở đời cần 
nên có. Nhưng chăm sóc không đúng cách như 
mua rượu hay thuốc lá cho chồng con uống hay 
hút là những hành động sai, đó không phải đạo 
đức chăm sóc mà là hành động hại chồng con, 
khiến cho họ nghiện ngập trở thành người bệnh 
tật. 


78 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Hành động biết nhường nhịn nhau từng lời 
nói, không nói những lời gay gắt, không nói 
những lời dữ dăn, cộc căn khiến cho những 
người thân trong gia đình buồn phiền. Đó là 
những lời nói thiếu đức hiếu sinh chăm sóc cho 
nhau. 

Chăm sóc hiếu sinh không phải ở hành động 
làm việc này, việc khác giúp nhau, mà chăm sóc 
hiếu sinh còn là lời nói. Lời nói đem lại sự an 
vui cho mình, cho người là lời nói đạo đức hiếu 
sinh chăm sóc cho nhau. 

Cho nên hành động đạo đức hiếu sinh chăm 
sóc cần phải cân thận, không khéo sẽ trở thành 
người thiếu đạo đức hiếu sinh chăm sóc. Chăm 
sóc như thế nào đúng và như thế nào sai, xin 
quý vị lưu ý và còn phải học hiểu nhiều hơn. 

Trong cuộc đời, biết sống có đạo đức hiếu 
sinh chăm sóc từ hành động việc làm đến hành 
động lời nói thì con người trên hành tính này 
không bao giờ khổ đau. 

` a'% ¿'*k 2#, 


s s% s s% 


ĐỨC THỨ BA 
THIẾU ĐỨC CẢM ƠN KHẨU HÀNH 


€ảm ơn là một đức lễ tuyệt vời, vì nó luôn 


79 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


luôn gắn liền với đời sống của con người, nên 
khi mới lớn lên, cha mẹ đã dạy chúng ta cảm ơn 
mỗi khi có ai cho một cái gì, làm giúp một điều 
gì thì câu cảm ơn phải thực hiện ngay liền, chứ 
không phải làm thinh nhận quà biếu mà không 
nói lời nào thì thật là đạo đức văn hóa quá kém 
khuyết, quá dở tệ, đáng trách là người biết ăn 
mà không biết nói. 

Câu nói cảm ơn rất gần gũi với con người, 
nên khi có người hỏi thăm sức khoẻ của cha hay 
mẹ: 

- Ba mẹ con có khỏe không? 

- Dạ, cảm ơn bác, ba mẹ con vẫn khỏe mạnh. 

Người thiếu đức cảm ơn là người thiếu lòng 
cung kính, tôn trọng và biết ơn người khác. 

Ví dụ như người vợ trong gia đình này, họ 
kiệm lời cảm ơn với chồng tức là họ giảm sự 
cung kính tôn trọng chồng. Cho nên, người vợ 
không nói lời cảm ơn với chồng được, họ xem 
như lời nói cảm ơn với chồng con đó là lời 
khách sáo ngoài đầu môi chót lưỡi, không thành 
thật. Dù có nói ra cũng đầy vẻ gượng gạo khó 
nói: “Côn tôi quá kiệm lời cảm ơn với chồng ”. 
Như trên đã nói: khó nói lời cảm ơn tức là đã 
giảm lòng cung kính và tôn trọng chồng. 

Người chồng biết ơn và cung kính tôn trọng 
vợ, nên thường thấy vợ làm giúp cho mình một 


S0 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


việc gì trong gia đình thì người chồng cảm ơn 
vợ ngay liền: “Bao năm qua, anh vẫn nói lời 
cảm ơn vợ khi nhờ tôi đón con hoặc mua thứ 
này, thứ khác...” Lời nói cảm ơn của người 
chồng tỏ ra người chồng rất thương yêu và tôn 
trọng vợ, không coi thường vợ, đúng là người 
chồng gương mẫu, trong xã hội ngày nay khó 
tìm ra một người chồng như vậy. 


Vợ chồng có tôn trọng và cung kính lẫn nhau 
thì lời nói cảm ơn lúc nào cũng thể hiện trong 
mọi thời gian, nếu có dịp thì bộc lộ ngay liền, 
khiến cho gia đình càng thương mến yêu nhau 
hơn và càng ngày càng thêm khăng khít, luôn 
luôn không muốn lìa nhau, vì những người thân 
của mình lịch sự, lễ độ, sống có văn hóa đạo 
đức, khiến ai nghe thấy được cũng phải trầm trồ 
mong muốn có đời sông gia đình như vậy. 


Chúng ta là những con người được sinh ra 
trong giai đoạn đạo đức của loài người đang 
xuông câp trầm trọng, nhưng lại có người ra 
công dựng lại nền đạo đức nhân bản - nhân quả, 
đem ánh sáng đạo đức cho bình an cho loài 
người thì đó là một điều may mắn hết sức. Vì 
thế chúng ta phải nỗ lực thực hiện đạo đức làm 
người sống không làm khổ mình, khổ người, để 
xứng đáng công ơn với những người làm nên 
trang sử đạo đức nhân bản - nhân quả. Bởi vậy 
ơn nghĩa ấy chúng ta làm sao quên được. Muốn 
không quên được ơn nghĩa ấy thì chúng ta phải 


S1 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


luôn luôn sông trong đạo đức nhân bản - nhân 
quả đê không phụ ơn nghĩa của bậc ân nhân 
nhân loại. 


`, a'*% '®k „° 
s% s s s 


ĐỨC THỨ TƯ 
QUEN MẶT XEM THƯỜNG, 
THIẾU ĐỨC CẢM ƠN KHẨU HÀNH 


(7 sai của con người là vì quá quen mặt 
nên quên đạo đức cảm ơn, do sự sống chung 
nhau sinh ra lờn mặt nên không thực hiện hành 
động đạo đức cảm ơn. Không thực hiện đạo đức 
cảm ơn đối với những người thân của mình là 
một điều đáng trách. Nhất là điều đáng trách, 
đáng chê hơn nữa là tự mình dối mình bằng 
những lý luận để che đậy những hành động 
thiếu đạo đức của mình đối với người thân của 
mình: “guá quen, đâu cần phải cảm ơn, lời cảm 
ơn có vẻ khách sáo xa cách lắm, người trong 
nhà với nhau đâu cần cấu kỳ thể”. Lời nói trên 
đây là lời lý luận để khéo che đậy bản ngã của 
mình; lời nói trên đây chính là mình đã xem 
thường và không còn kính trọng những người 
thân trong gia đình của mình nữa. Tuy những lời 
nói rất chân tình, đúng là tâm trạng của mọi 
người hiện nay đang thiếu đạo đức nhân bản - 


S2 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


nhân quả trong gia đình. 


Đó là một sự thật, khi đạo đức xuống cấp thì 
mọi người khi sống thiếu đạo đức thường dùng 
mọi lời lẽ để bảo chữa những cái sai, để sống 
theo những thói quen thiếu đạo đức. Trong khi 
sống thiếu đạo đức thì chịu biết bao sự đau khổ 
phiền não nhưng có mấy ai đã lưu ý, họ chỉ cho 
những sự đau khổ phiền não đó là tự nhiên. 
Trong khi mọi sự đau khổ phiền não trên cuộc 
đời này chỉ vì sống thiếu đạo đức. 


Chúng ta hãy đọc đoạn văn sau đây thì sẽ rõ 
con người hiện nay đang sống thiếu đạo đức, 
nhất là đức lễ cung kính và tôn trọng lẫn nhau. 
Vì thế gia đình nào cũng cũng có những sự việc 
xảy ra đều đau khổ, nhất là đạo đức về lời nói 
cảm ơn không thực hiện được đối với những 
người thân: “Chẳng phải tôi không cảm động 
trước những việc anh đã làm cho tôi, cho gia 
đình. Chỉ là thấy quá quen nhau rồi nên đâu 
cần phải cảm ơn. Thậm chí tôi côn nghĩ lời cảm 
ơn có vẻ khách sáo xa cách lắm... Bạn tôi cũng 
bảo: nhiễu lúc nói lời cảm ơn trực tiếp với vợ 
khi vợ tặng quà, chăm sóc, nhưng sao thấy khó 
thế. Đành phải dùng điện thoại nhắn tin cảm ơn 
vợ. “Tớ nghĩ người lạ mới cần cảm ơn. Người 
trong nhà với nhau đâu cần câu kỳ thế. Đến bố 
mẹ tớ còn chẳng cảm ơn bao giờ mà ”. 


Đọc đoạn văn này chúng ta thây rõ ràng con 


S3 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


người hiện nay đang sống thiếu đạo đức lễ 
nghĩa, vì thế sự cung kính và tôn trọng lẫn nhau 
một cách chân thật không còn, chỉ còn một hình 
thức lễ nghĩa xã giao mà thôi, chứ trong thâm 
tâm của họ thật sự cung kính và tôn trọng người 
khác thì không còn nữa. Vì thế, trong xã hội 
thường xảy ra những con người dám giết con 
người, chỉ vì một vài chỉ vàng; chỉ vì một vài tắc 
đất; chỉ vì hơn thua một vài lời nói là có thể 
đánh nhau và giết nhau, ngay cả những người 
thân trong gia đình cũng có thể giết nhau mà 
không chút xót thương. Đạo đức xuống cấp đến 
như vậy thì con người là ác quý. 


Gia đình không có hạnh phúc, xã hội không 
có trật tự an ninh là do con người thiếu đạo đức. 
Bởi vậy những a1 là người lãnh đạo đất nước thì 
hãy sáng suốt đem nền đạo đức nhân bản - nhân 
quả đến với mọi người, bằng cách đưa vảo 
chương trình giáo dục văn hóa từ thấp đến cao 
học. 


Sự sống rất quý, mất đi sự sống là mắt đi tất 
cả, vậy mà mọi người sao lại không quý trọng 
sự sống, lại chà đạp lên sự sông của nhau, không 
biết cung kính và tôn trọng sự sống, lại hời hợt 
xem nhẹ với những hành động đạo đức cung 
kính và tôn trọng. Nhất là những người thân 
trong gia đình lại còn xem nhẹ lời nói cảm ơn, 
khi chia vui xẻ buồn; khi kê vai cùng gánh nặng 
nhẹ có nhau sao mọi người lại không nói lời 


S4 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


cảm ơn. Vì thế lời cảm ơn họ cũng tiết kiệm, 
không dám nói ra. Thật đáng trách thay! Đáng 
buôn thay! 


`, 2% ¿'*% ¿®, 
s* s% s s 


ĐỨC THỨ NĂM 
THIẾU ĐỨC CẢM ƠN KHẨU HÀNH 


Ø thêu đức cảm ơn nên sự tôn trọng và 
cung kính sự sống của nhau không còn nữa. 
Cuộc sống hiện nay mọi người xem thường 
không thực hiện đức lễ, vì thế tự làm khổ mình, 
khổ người và khô cả hai. 

Lời cảm ơn từ xưa đến nay có ai nghĩ rằng 
nó là đạo đức hiếu sinh cung kính, tôn trọng 
đâu? Và cũng có ai nghĩ rằng đó là đạo đức 
thành thật biết ơn đâu? Người ta chỉ nghĩ rằng 
nó là lời nói khéo léo xã glao với mọi người 
trong xã hội. Vả lại còn có người cho rằng đó là 
lời khách sáo ngoài đầu môi chót lưỡi, chứ lời 
nói cảm ơn đâu có nghĩa lý gì? 

Hiểu lời nói cảm ơn như vậy là sai, vì lời 
cảm ơn nói lên được tình thương và biết ơn 
người cho mình vật gì hay giúp mình làm việc 
gì. Lời nói cảm ơn là đức hạnh thật sự cung kính 
tôn trọng người khác. Khi nói ra lời cảm ơn đối 
với người khác nghe nhẹ nhàng, êm áI, chan hòa 


S5 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


một thứ tình thương yêu quý mến và tôn trọng 
lẫn nhau, làm cho người được cảm ơn cũng hân 
hoan vui vẻ đón nhận một cách chân tình, khiến 
cho mọi người trong gia đình vốn gần gũi nhau 
lại càng gần gũi nhau hơn. 

Người không nói lên được lời cảm ơn tức là 
không hiểu tình thương của người khác đang 
đem đến cho mình. Người ta có quý trọng 
thương mình thì mới đem biếu cho mình vật này 
vật kia, nếu không thương mến mình thì ai đem 
vật dụng cho mình làm chị, có thương mới quà 
biếu, quà biếu là tượng trưng cho lòng thương 
yêu. Chúng ta hãy đọc đoạn văn dưới đây: “7i 
còn nhớ ngày 8-3 năm nào, chông hót hải chạy 
về cho kịp giờ cơm, bó hoa trên tay xơ xác tặng 
hai mẹ con ngày lễ. Anh thanh mình: “Xếp hàng 
mãi mới mua được hoa. Mà ngày hôm nay đông 
thát đấy! ” Tôi chỉ căn nhằn: “Về thì muộn, mua 
hoa làm gì cho đất...” Rồi một 8-3 năm khác, 
chồng tặng tôi phong bì, trong là hóa đơn điện 
thoại đã được thanh toán có dòng chữ nắn nói: 
“lặng em, chúc em luôn vui vẻ và mặt không 
được tủ rũ”. Tôi phì cười nói: “Hâm quá, ngày 
này tặng hoa quà chứ ai tặng thứ này!”. Đọc 
đoạn văn này, chúng ta thấy rất rõ người vợ 
không nghĩ đến công lao khó nhọc của người 
chồng phải xếp hàng mua hoa về tặng vợ, người 
vợ không một lời nói cảm ơn chồng mà còn cằn 
nhằn, thật là một TBƯỜI VỢ thiếu đức hạnh cung 


SỐ 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


kính và tôn trọng đối với người chồng. Nhưng 
người chồng một mực yêu thương và cung kính 
tôn trọng vợ, tuy bị vợ cần nhăn nhưng không 
một lời trách mắng vợ, nhất là lòng yêu thương 
của người chồng chứng tỏ qua bó hoa xơ xác. 


Một gia đình thiếu đạo đức này là một điển 
hình cho bao nhiêu gia đình khác đang sống 
thiếu đạo đức trong xã hội, nhất là đức lễ, đức 
cảm ơn. Họ không biết tri ân người đã ban tình 
thương cho mình. Bó hoa là tượng trưng cho 
tình thương của người chồng, quý vị có biết 
không? 

` a'% ¿'% 2#, 


s s% s s 


ĐỨC THỨ SÁU 
ĐỨC CẢM ƠN KHẨU HÀNH 


m ơn là một hành động đạo đức tuyệt 
vời. Nó nâng cao giá trị con người một cách rõ 
ràng, dù là người ít học, một nông dân chất phác 
tay lắm chân bùn, nhưng biết thực hiện đạo đức 
thì còn hơn một người có băng cao học. Dù có 
bằng tiễn sĩ hay thạc sĩ, mà không có hành động 
đạo đức thì giá trị làm người cũng chắng bằng 
a1. 

Một con người mà thiếu đạo đức nhân bản 
thì có khác nào là con thú vật, dù người đó có 

S7 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


học vị cao. Học vị cao mà thiếu đạo đức thì có 
khác nào là con vật thông minh, cho nên đạo 
đức sẽ nâng cao giá trị từ một loài động vật mới 
trở thành con người. Bởi vậy, chỉ có lấy đạo đức 
làm tiêu chuẩn xác định con người hay con thú. 
Đời vô đạo đức thì con người là con thú vật, là 
ác quỷ. Mà con thú vật và ác quỷ thì luôn tự 
mình làm khổ mình, làm khổ người và làm khổ 
tất cả chúng sinh, đôi khi họ còn làm khổ cả hai, 
cả nhiều người, nhiều vật. 


Các bạn hãy đọc đoạn văn dưới đây mà tự so 
sánh lại mình với những bà mẹ quê ở nông thôn 
tay lắm chân bùn, không có trình độ học thức 
cao mà vẫn sống có đạo đức trong gia đình rất 
tuyệt vời: “Có lần về quê, tôi chợt giật mình khi 
nghe mẹ chông nhẹ nhàng cảm ơn bố chồng với 
việc giúp đỡ rất nhỏ. Thấy mẹ chồng giật sợi 
dây lạt từ xe đạp không nồi, bố chồng liên cầm 
ra cái dao, bảo: “Bà cẩm dao mà cất giật thể 
bao giờ ra”. “Vâng, tôi cảm ơn ông”. 

Đây là một bài học cho những aI xem thường 
đạo đức. Đạo đức không cần phải có trình độ 
học thức cao. Trong gia đình chỉ có mọi người 
sống có đạo đức thì mới đem lại hạnh phúc an 
vui cho nhau. Học thức cao mà thiếu đạo đức thì 
chỉ tạo cho con người cống cao ngã mạn, khinh 
dễ mọi người mà thôi. 


Học thức cao, một cụ già 75 tuôi, ông 


S8 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Nguyễn Văn Ân có bằng thạc sĩ, từng dạy tại 
các trường ĐH ở TP HCM và nhiều tỉnh thành 
khác mà còn có bồ nhí tuổi 15 đáng cháu, chít, 
thì còn gì đạo đức trong xã hội này nữa. Cho 
nên quý vị đừng nghĩ rằng có học thức cao lả có 
đạo đức. Điều này không đúng quý vị ạ! 


Chương trình giáo dục đảo tạo văn hóa và 
nghề nghiệp, Bộ Giáo Dục Đào Tạo đã quên đi 
vấn đề giáo dục đào tạo rèn luyện nhân cách đạo 
đức nhân bản - nhân quả của con người, nên 
ngày nay xã hội con người đạo đức đang xuống 
cấp trầm trọng, vì thế tệ nạn xã hội và tai nạn 
ø1ao thông càng ngày càng gia tăng, nạn bạo lực 
gia đình ngày càng thêm chứ không thấy bớt. 
Vợ chồng cãi nhau như cơm bữa, thật là đau xót 
vô cùng! 

` a'% ¿'%k 2#, 


s s% s s 


ĐỨC THỨ BẢY 
ĐỨC HỒI HẠN Ý HÀNH 


.Júi làm sai một điều gì khiến cho mình 
buôn khổ hay cho người khác buồn khổ, hoặc 
cướp mạng sống của loài vật làm thực phẩm để 
ăn uống thì nên hối hận những việc làm ác ấy và 
từ bỏ. Người biết hối hận từ bỏ không làm khổ 
mình, khổ người và khổ chúng sinh là người có 


S9 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


đạo đức hiêu sinh hôi hận. 


Người làm những điều ác, như tức giận la 
lối, chửi mắng: như nói dối không thật; như 
tham lam lấy của không cho; như không chung 
tình, chung thủy, ngoại tình gian díu người này, 
người khác; như rượu chè say sưa, hút chích, bài 
bạc, cả cược; như giết hại chúng sinh và ăn thịt 
v.v.. mà không biết hối hận thì thật là đáng 
trách. 

Làm con người phải biết hối hận ăn năn 
trong những việc làm ác của mình thì con người 
ấy sẽ tiễn bộ trên đường đạo đức. Bởi đức hối 
hận ăn năn giúp chúng ta sửa sai để không còn 
lầm lỗi nữa. 

Khi nghe người mẹ chồng cảm ơn bố chồng 
khiến cho người vợ trẻ này hối hận. Với một 
trình độ văn hóa kiến thức đại học, sống giữa 
thành phố lớn như Hà Nội mà đạo đức không 
bằng một bà giả ở thôn quê đối với chồng, khi 
chồng đưa cái dao để cắt sợi dây. “Vâng, tồi 
cảm ơn ông”. Lời cảm ơn của một bà nhà quê 
đối với chồng thật là tuyệt vời. Chính hành động 
đạo đức cảm ơn này đã làm cho cô gái thành 
phố có học thức phải giật mình. 

Vậy quý vị hãy đọc lại đoạn văn này thì rõ: 
“Chỉnh điểu này làm tôi giật mình. Một người 
văn hóa đại học, sống ở thành phố lớn như tôi 
mà không cảm ơn chồng vì những việc vặt như 


90 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


thế bao giờ”. Cho nên đâu phải học cao mà có 
đạo đức. Học cao mà không có đạo đức là do 
chương trình giáo dục đảo tạo văn hóa không 
quan tâm đến đạo đức. Vì thế, những người học 
cao vẫn thiếu đạo đức. Hiện giờ biết bao nhiêu 
sinh viện tốt nghiệp đại học các ngành nghề kỹ 
sư, kiến trúc sư, luật sư, bác sĩ, tiến sĩ, thạc sĩ sư 
phạm ra trường, nhưng đạo đức vẫn không 
thông suốt, nhất là ngành y, ngành sư phạm. Do 
đó, những thế hệ trẻ sau này làm sao sống có 
đạo đức được. 


Bởi vậy đạo đức rất cần thiết cho con người, 
nhất là đạo đức hối hận, nhờ có đạo đức hối hận 
con người mới ăn năn, sám hối sửa sai; nhờ có 
sửa sai nên con người mới trở nên tốt đẹp hơn; 
mới trở nên sống không làm khổ mình, khổ 
nƯỜI. 

Giải trình án về đạo đức hối hận này, chúng 
tôi mong răng mọi người khi có lỡ làm sai một 
điều gì thì nên hối hận ăn năn, cố gắng khắc 
phục đừng để làm sai nữa, vì làm sai sẽ làm khổ 
mình, khổ người, và như vậy cuộc đời sẽ thêm u 
ám và đen tối hơn. 


s© 
s© 
s© 
© 


S5 S 


$% 
. 
s 
. 


9] 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


ĐỨC THỨ TÁM 
THIẾU ĐỨC LẺ CUNG KÍNH, 
TÔN TRỌNG KHẨU HÀNH 


«Hy thiểu đức lễ là thiểu lời cảm ơn. Ví 
như cha mẹ sinh và nuôi dưỡng chúng ta lớn 
khôn nên người, thì công ơn ấy như trời biển, 
không thể lấy gì sánh được. Vậy mà từ khi 
chúng ta lớn lên nên người, nhưng chưa bao giờ 
chúng ta nhắc đến để tỏ lời cảm ơn ấy với cha 
mẹ. Chúng ta thật là quá tệ, quá đáng trách. Biết 
ơn thì biết, nhưng nói lời cảm ơn với cha mẹ sao 
mà khó nói quá! Phải không quý vị? 

Đó là vì chúng ta quá quen thân nên nói lời 
cảm ơn giống như người xa lạ, khách sáo, cầu 
kỳ, kiểu cách mắt vẻ thân thiện. 


Tại sao đối với người xa lạ chúng ta nói lời 
cảm ơn. rất dễ dàng. Lời cảm ơn đối với người 
xa lạ rất dễ dàng, là do chúng ta có một thói 
quen hay nói lời cảm ơn là để tỏ ra mình là 
người lịch sự, biết xã giao, chứ trong thâm tâm 
chúng ta chưa hắn cung kính, tôn trọng hay biết 
ơn người ấy một cách chân thành. Vì thế lời cảm 
ơn chỉ ở ngoài đầu môi chót lưỡi mà thôi, nói rồi 
như gió thối ngoài tai, như nước chảy qua cầu. 
Lời cảm ơn đâu còn lưu lại trong tâm người 
khác nữa. 


92 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Nghĩ như vậy là sal, khi chúng ta mang một 
vật gì đến cho một người khác, đó là chúng ta có 
cảm tình thương mến người đó. Do thương mến 
người đó chúng ta mới đem cho, nếu không 
thương mến làm gì chúng ta đem cho. Phải 
không quý vị? Do cảm tình thương mến, người 
khác mới nhận và cảm ơn chúng ta. Lời cảm ơn 
ấy xuất phát từ tâm thương mến cung kính, tôn 
trọng và biết ơn chân thật, chứ không phải là lời 
nói cảm ơn ngoài đầu môi chót lưỡi, đây đưa 
cho qua chuyện như người ta đã nghĩ. Cho nên 
lời nói cảm ơn xuất phát từ tình thương yêu 
chân thật trong trái tim của con người đối với 
con người, chứ không thê cho lời nói cảm ơn là 
lời khách sáo, xã giao trong giao tiếp. Hiểu như 
vậy là những người chưa học đạo đức, chưa biết 
đạo đức. Vì đạo đức nào cũng xuất phát từ đức 
hiểu sinh, nếu không có đức hiếu sinh thì ai đem 
cho mình vật này, vật kia; nếu không đức hiểu 
sinh thì ai nhận quả của người khác. Khi nhận 
quả của người khác là chúng ta đã có tình 
thương mến giữa hai người, cho nên lời cảm ơn 
cũng xuất phát từ tình thương mến. 

Đạo đức đang xuống cấp trầm trọng là người 
ta không hiểu biết đạo đức, chứ không phải 
người ta không muốn sống trong đạo đức. 

Chúng ta hãy đọc đoạn văn này, người mẹ 
dạy con “cảm ơn và xin lỗi”, nhưng người mẹ 
không bao giờ cảm ơn và xin lỗi chồng, khi 


93 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


người chồng luôn luôn cảm ơn và xin lỗi vợ: 
“Hằng ngày, tôi vẫn dạy con phải biết nói “cảm 
ơn” và “xin lỗi”, mà bản thân lại quên xử dụng 
chúng với chính chồng mình. Tôi thường bắt 
con cảm ơn khi tôi lấy hộ quyển truyện, đô chơi, 
và con tôi nghiêm chỉnh chấp hành. Vậy mà 
những lời cảm ơn chồng trong hàng ngàn việc 
anh giúp mình, tôi lại chẳng thốt ra được!” 
Đọc qua đoạn văn này, chúng ta biết ngay người 
vợ vẫn nhận ra lỗi mình thiếu đức lễ cung kính 
và tôn trọng chồng, nên không nói lời cảm ơn 
với chồng được. 


Khi biết mình sai thì cố gắng khắc phục sửa 
sai, đừng để mình trở thành người vô đạo đức, 
người vô đạo đức là con thú vật. Cho nên con 
người thì phải sống sao cho ra con người, chứ 
không thể con người là con thú vật. 


Xã hội đạo đức đang xuống cấp, tệ nạn xã 
hội đang dẫy đầy thì do con người thiếu đạo 
đức. Vì thiếu đạo đức nên con người có khác gì 
con thú. Muốn con người thật là con người thì 
con người phải sống đúng đạo đức nhân bản - 
nhân quả để không làm khổ mình, khô người và 
khổ cả hai, thì đó mới là con người. 

Đạo đức rất cần thiết cho cuộc sống loài 
người, vì đạo đức sẽ đem lại cho loài người một 
cuộc sống bình an, yên vui và hạnh phúc. Cuộc 
sống con người vô đạo đức thì con người phải 


94 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


chịu khô vô cùng, vô tận. 


Muốn bản thân, gia đình và xã hội có đạo 
đức, thì Bộ Giáo Dục phải đưa bộ môn đạo đức 
nhân bản - nhân quả vào chương trình giáo dục 
đảo tạo văn hóa và nghề nghiệp cho học sinh từ 
Tiểu học, Trung học và Đại học. Có giáo dục 
như vậy thì con người sẽ không thành những 
con thú vật, sẽ không thành những loài ác quỷ, 
nhờ đó tệ nạn xã hội sẽ chấm dứt và tai nạn g1aO 
thông sẽ không còn xảy ra nữa. 

``Ða'% 4'%k 2#, 


s s% s s 


ĐỨC THỨ CHÍN 
QUEN MẶT 
THIẾU ĐỨC CUNG KÍNH CẢM ƠN 


Mi trên đã nói, quen mặt, lòờn mặt nói lời 
cảm ơn rất khó, nhưng người ta không thấy do 
quen mặt, lờn mặt người ta không còn cung kính 
và tôn trọng nhau, vì vậy nói lời cảm ơn rất khó. 


Tại sao người lạ lại nói lời cảm ơn dễ dàng, 
đây là tâm sự của tác giả bài này: “Lục vấn lại, 
thấy văn hóa cảm ơn của tôi vẫn có và vẫn thể 
hiện hằng ngày, nhưng là với... người dưng! Đi 
chợ người ta cho thêm cọng hành nấu canh, 
buột miệng cảm ơn ngay. Hay chủ quản nước 


95 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


lấy hộ cái ghế ân cân, cảm ơn rất nhanh và 
thoái mái. Người đi đường nhắc cải chân chống 
xe chưa gạt, cũng với theo cảm ơn. Sao những 
lời cảm ơn như thế lại nói dễ vậy?” 

Với người lạ nói lời cảm ơn dễ dàng là vì 
lịch sự xã giao, chứ trong thâm tâm chưa hắn 
chúng ta đã cung kính tôn trọng họ. Bởi vậy, khi 
đức cảm ơn thực hiện qua lời nói thì phải có đầy 
đủ lòng yêu thương, đức lễ cung kính và tôn 
trọng, thì mới thật sự đó là đức cảm ơn, còn 
thiếu một phần nào thì không thể gọi là đức cảm 
ơn được. 


Một người biết xử dụng đức cảm ơn từ trong 
trái tim lưu xuất thì đó là đạo đức nhân bản. Trẻ 
con cảm ơn là do cha mẹ bắt buộc, chứ thực tâm 
nó cũng chăng biết gì về đạo đức cảm ơn cả. 
Chính người lớn dạy nó cảm ơn còn không hiểu 
nghĩa trọn vẹn của đạo đức này. 


Đối với đạo đức nhân bản - nhân quả, khi 
chúng ta áp dụng thực hiện vào đời sống hằng 
ngày thì phải thông suốt những hành động đạo 
đức đó, nó xuất phát từ trong tâm hồn yêu 
thương chân thật của chúng ta, nên mỗi hành 
động hay lời nói đạo đức không có sự bắt buộc 
hay giả dối bằng những hành động đạo đức đầu 
môi chót lưỡi. 

Cũng một lời nói cảm ơn, mà lời nói có đạo 
đức và lời nói không đạo đức. Ví dụ như có một 


96 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


người bác mang đến cho cháu bé một bộ quần 
áo mới, người mẹ bảo con: “Cám ơn bác đi 
con!”. Đứa bé nói lời cảm ơn nhưng trong đầu 
nó chăng có gì là biết ơn cả; chẳng có gì là cung 
kính tôn trọng bác cả. Cháu bé nói lời cảm ơn 
như con chim học nói tiếng người. 

Về đạo đức nhân bản - nhân quả, nó xuất 
phát từ sự hiểu biết bằng ý thức, nên biết phải 
làm gì và không nên làm gì. 

Hành động đạo đức nhân bản - nhân quả 
được điều khiển bằng ý thức của chúng ta, vì 
vậy mỗi khi làm một điều gì gọi là đạo đức thì 
nó kiểm tra rất chặt chịa, chứ không phải làm 
theo thói quen làm lấy có. Cho nên khi đạo đức 
nhân bản - nhân quả được thực hiện thì người lạ 
cũng như người quen, không có gì mà khó khăn 
cả. Bởi vì đạo đức là một hành động chân thật, 
nếu hành động giả dối thì làm sao gọi là đạo đức 
cho được. Phải không quý vị? 


`, 2% ¿'*% ¿®, 
s* s% s s 


ĐỨC THỨ MƯỜI 
THIẾU ĐỨC CUNG KÍNH, 
TÔN TRỌNG KHẨU HÀNH 


0U ` ` tá 
ctong gia đình, vợ chông thường hay căn 


97 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


đăng nhau đều do không tôn trọng và cung kính 
nhau. 


Ngày mới về nhà chồng, vợ chồng còn cung 
kính và tôn trọng nhau nên lời nói nhẹ nhàng, ôn 
tồn nhã nhặn, xưng hô anh hay em ngọt ngảo 
như đường phèn, nhưng khi đã quen mặt nhau 
rồi thì không còn xưng hô anh và em nữa. Đôi 
khi tức giận thì xưng hô mây tao, mi tớ một 
cách vô văn hóa như trẻ con. Cho nên ông bà 
xưa dạy con cháu: vợ chồng phải đối xử với 
nhau như lúc mới về nhà chồng “TƯƠNG KÍNH 
NHƯ TÂN”. Vì mới về nhà chồng, vợ chồng còn 
xa lạ nên khéo giữ lễ độ cung kính và tôn trọng 
nhau, nên không bao giờ cằn nhăn cãi cọ. Khi 
vợ chồng không còn cung kính và tôn trọng 
nhau thì gia đình mới có lục đục, mới có sự đau 
khổ. 

Vì thế, đức lễ cung kính và tôn trọng nhau rất 
cần cho mỗi gia đình và xã hội, vì đức lễ sẽ 
mang đến cho gia đình có một cuộc sống hạnh 
phúc an vui và xã hội có trật tự an ninh. Gia 
đình và xã hội được như vậy là vì ai ai cũng biết 
cung kính và tôn trọng lẫn nhau. 


Chúng ta hãy lắng nghe tác giả bài này tâm 
sự: “Có phải là do suy nghĩ đối với người lạ dễ 
cảm ơn hơn và cần phải thể hiện văn hóa hơn? 
Còn với người thân, với vợ, với chông, quả văn 
hóa thì không... gân gũi? Lời cảm ơn sao khó 


98 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


nói với người mình thương yêu thể, nhưng lời 
căn đăng thì lại quá dối dào! Những lần chồng 
về muộn, những buổi lỡ hẹn làm tôi phải chở 
con đi chơi một mình, chuyện quân áo bừa bãi, 
chuyện bóng đèn chưa thay... ” 


Có sự tư duy suy nghĩ mà tác giả không nhận 
ra nguyên nhân là vì tác giả không nhận ra mình 
chưa thông suốt đạo đức nhân bản - nhân quả, 
nên tác giả không thể kết luận bài này một cách 
đúng đẫn. 


Những điều khó khăn và những tệ nạn của xã 
hội, cũng như những điều khó khăn của gia đình 
và những bạo lực gia đình thường xảy ra là do 
con người sống thiếu đạo đức nhân bản - nhân 
quả. Vì thế có nhiều nhà xã hội và nhiều nhà 
lãnh đạo đất nước họ đau đầu không biết phải 
làm cách nào để đem lại sự bình an cho nhân 
dân, cho mọi gia đình. Họ đã tốn hao biết bao 
nhiêu giấy mực để soạn thảo những đạo luật này 
và những đạo luật khác để ngăn chặn những tệ 
nạn xã hội và những bạo lực gia đình, nhưng 
không bao giờ thấy giảm mà còn có thể gia tăng. 

Tại sao các nhà xã hội và các nhà lãnh đạo 
đất nước không nghĩ đến nền đạo đức nhân bản 
- nhân quả? 


Có lẽ họ cũng chẳng bao giờ nghe đến tên 
của nên đạo đức này, huông là thông hiêu từng 
hành động đạo đức của nó. Hôm nay các tu sinh 


99 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


tại tu viện Chơn Như có đủ duyên mới được học 
hiểu, nhưng chỉ mới bắt đầu, chứ chưa có ai đã 
am tường nền đạo đức này. Hiện giờ quý tu sinh 
được học tới đâu thì hiểu biết đến đó. 


Nền đạo đức nhân bản - nhân quả nó sâu 
rộng bao la không cùng tận, mỗi hành động của 
con người là mỗi hành động đạo đức. Nó mang 
lại cho con người niềm an vui hạnh phúc chân 
thật. Còn ngược lại, những hành động thiếu đạo 
đức thì sẽ làm khổ cho nhau. 


Nền đạo đức nhân bản - nhân quả này dễ 
nhận ra. Nếu mọi người còn khổ là mọi người 
còn sống thiếu đạo đức. Nếu mọi người hết khổ 
là mọi người đang sống trong nền đạo đức. 

Bởi vậy sống giữa thế gian loài người, đức 
cung kính và tôn trọng luôn luôn phải thực hiện. 
Có được như vậy thì loài người sống trong thế 
gian này là cõi Cực Lạc, Thiên Đàng hay Niết 
Bàn. 

‹, `“, „®, 


‹. 
s% s s s 


100 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


ĐỨC THỨ MƯỜI MỘT 
ĐỨC CẢM ƠN, 
BAO GÒM ĐỨC CUNG KÍNH 
HIẾU SINH 


cu trên đã nói, đức cảm ơn bao gồm đức 
cung kính tôn trọng và thương yêu. Tác giả đã 
tự nhắc nhở mình qua đoạn văn dưới đây: 
“Ngày tôi 20 tuổi, bà ngoại bảo vợ chẳng là 
phải “tương kính như tán” - lúc nào cũng kính 
trọng nhau như những ngày đâu thì cuộc sống 
mới lâu bên, dễ chịu. Ngày đó tôi đã phì cười 
cho là bà cổ lỗ... Nhưng nhìn cảnh mẹ chẳng tôi 
mới hiểu: lời cảm ơn đâu chỉ tỏ lòng biết ơn, mà 
côn là bày tỏ tỉnh yêu dành cho nhau”. Đũng 
vậy, lời cảm ơn đâu phải chỉ có biết cảm ơn, mà 
còn fỏ ra lòng thương yêu nhau trong sự cung 
kính và tôn trọng nhau. 


Nếu ai cũng hiểu được đạo đức nhân bản - 
nhân quả như vậy thì sự sống của loài người an 
vui và hạnh phúc biết bao. 

Qua bài này, chúng ta rút ra được một bài 
học đạo đức rất thấm thía trong cuộc sống của 
CON nĐƯỜi. 


`*,À 2% ¿'*% ¿®, 
s kS s s 


101 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


ĐỨC THỨ MƯỜI HAI 
ĐỨC HỒI HẠẬN KHẨU HÀNH, 
Ý HÀNH 


đ« hối hận đã có dịp chúng tôi dạy ở trên, 
xin quý vị hãy lật lại những bài học cũ. 

Đức hối hận là một hành động biết sửa sai 
những lỗi lầm của mình. Đó là một đức hạnh sẽ 
giúp chúng ta làm thay đổi từ con người xấu để 
trở thành những con người tốt. Trên đời này 
không ai muốn cho mình là một người xấu ác, 
một người vô đạo đức. Có đúng như vậy không 
quý vị? 


Ai cũng muốn mình là con người tốt, con 
người thiện, con người sống có đạo đức, nhưng 
làm con người thì làm sao tránh khỏi những điều 
sai sót, những điều thiếu đạo đức. Nhưng khi đã 
lỡ làm sai, làm những điều tội lỗi, những điều 
làm khổ mình, khổ người thì phải hối hận, ăn 
năn sám hối, cô găng khắc phục sửa sai. Thường 
người ta làm lỗi mà không hối hận ăn năn, lại đồ 
lỗi cho người khác. Đó là phần đông những 
người trong xã hội hiện nay. Chúng tôi xin thuật 
lại một câu chuyện đề quý vị lấy đó làm bài học 
đừng đồ lỗi cho ai cả: “Tôi gặp gia đình của 
Jane White khi tôi bước vào năm đâu tiên của 
đời sinh viên. Tôi và cô ấy học chung một lớp. 


102 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Lần đâu tiên tôi đến nhà Jane, tôi đã cảm thấy 
không khí ấm áp như ở nhà mình, dù gia đình 
họ hoàn toàn chẳng có chút gì giống gia đình 
tôi. 

Trong gia đình tôi, khi có bất cứ chuyện gì 
không hay xảy ra, điêu đấu tiên và quan trọng 
nhất cần làm là tìm ra người nào phạm lỗi. 


“Đứa nào bày ra như thể này?”. Mẹ tôi sẽ 
hỏi ngay như vậy khi thấy nhà bếp bê bộn ngôn 
ngang. 

“Cái này chắc là tại Catherine hết đây!” 
Cha tôi sẽ khẳng định như vậy khi chiếc xe hơi 
bị hư hay máy rửa chén ngừng chạy. 


Ngay từ hồi còn nhỏ, máy chị em tôi đã quen 
việc mách tội của nhau. Chúng tôi đã dành hăn 
một chồ cho việc đồ lôi tại bàn ăn. 


Nhưng gia đình họ White này thì không như 
vậy. Họ chẳng quan tâm đến việc ai phạm sai 
lâm gì. Họ lướt qua những lỗi lầm của nhau và 
vẫn vui vẻ tiếp tục sống. Vẻ đẹp đáng quý ấy đã 
thấm vào trong tôi vào cái mùa hè mà Jane chia 
tay cuộc SỐng. 


Gia đình White có sảu người con: 3 trai và 3 
gái. Một người con trai đã chết yêu từ bé, có lẽ 
chính vì thê mà năm anh em còn lại rát gán gũi 
nhau. 

Đó là một ngày tháng 7, máy chị em của 


103 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


Jane và tôi quyết định lái xe lên New York chơi. 
Từ Florida, nơi họ ở, đến New York khá xa. Lúc 
ấy, Amy, con gái út trong nhà, mới tròn 16 tuổi. 
Cô bé mới lấy được bằng lái xe nên rất hãnh 
điện và hào hứng khi được lái xe trên đường đi. 
Amy vui vẻ khoe tắm bằng của mình với mọi 
Hgười nó gặp. 

Ban đâu chị Sarah và Jane thay nhau xem 
chừng Aimy lái, nhưng đến những quãng đường 
văng vẻ, họ đã đề Amy tự lái một mình. Chúng 
tôi dừng lại ăn trưa. Sau đó, my tiếp tục cẩm 
lái. Đến một giao lộ, khi đèn đỏ bật lên, chẳng 
biết do bồi rối hay lơ đếnh không trông thấy, 
Amy vẫn tiếp tục chạy qua. Một chiếc xe tải đã 
đâm sâm vào xe chúng tồi. 


Jane chết ngay tức khắc. Tôi chỉ bị xây xát 
nhẹ. Và điễu khó khăn nhất mà tôi phải làm lúc 
ấy là gọi về nhà Jane để báo tin dữ. Mất một 
người bạn, tôi đã thấy đau đớn lắm rồi, với bố 
mẹ Jane, chăng biết họ sẽ khó khăn đến dường 
nào. 

Khi hai ông bà đến bệnh viện, thấy ba chúng 
tôi nằm chung phòng, họ đã ôm chúng tôi mà 
khóc, vừa đau đớn vừa mừng. Mừng vì Sarah và 
Amy còn sống. Sarah bị thương ở đầu còn Amy 
thì bị gãy chân. Họ lau nước mắt cho hai cô con 
gái, và còn chọc my vài câu khi trông cô bé 
tập mang cáy nạng. 


104 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Họ chỉ nói đi nói lại với hai cô con gái, và 
đặc biệt với Amy đơn giản răng: “Các con còn 
sống là ba mẹ mừng rồi!” 


Tôi thật ngạc nhiên. Chẳng một lời trách 
móc hay buộc tội nào! 


Sau này, có một lần tôi hỏi mẹ Jane tại sao 
họ không bao giờ đả động gì đến việc Amy lái 
xe vượt đèn đỏ, bà ngậm ngùi trả lời rằng: 

- Jane đã đi rôi, bác nhớ nó vô cùng. Có nói 
gì cũng chẳng mang nó về lại được. Còn Amy 
có cả một quãng đời phía trước. Làm sao nó 
sống vui vẻ và hạnh phúc được, khi nó cứ mang 
nặng cảm giác tội lỗi là chính nó đã gây ra cái 
chết cho chị mình? 

Bà nói đúng. Giờ đây, Amy đã tốt nghiệp đại 
học và đã lập gia đình. Amy làm giáo viên cho 
mỘI trường khuyết tật và hiện đang là mẹ của 
hai cô con gái nhỏ, đứa con đâu lòng cũng 
mang tên Jane. 


Tôi đã học được bài học từ gia đình Jane 
rằng việc đồ lỗi cho ai vì bất cứ chuyện gì là 
không quan trọng. Đôi khi, nó chẳng có tác 
dụng gì”. Khi đọc xong câu chuyện trên khiến 
tôi xúc động vô cùng, nhưng nó là một bài học 
cho mỗi người trong chúng ta. 


Người ta ở đời thường hay đồ lỗi và vạch lỗi 
nhau, không ai dám thăn thắng nhận lỗi của 


105 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


mình. Đã không nhận lỗi của mình thì làm gì có 
hối hận, không hối hận thì làm sao mà sửa sai. 
Như vậy con người xấu ác sẽ trở thành con 
người xâu ác và xấu ác mãi mãi. Lời nói của đức 
Phật từ ngàn xưa còn vang mãi bên tai chúng ta: 
“THẦY LỎI MÌNH ĐỪNG THÂY LỖI NGƯỜI”. 
Lời dạy này tuyệt vời! Nếu mọi người đều thấy 
lỗi mình thì còn có người nào vạch lỗi người 
khác nữa không? Thì còn có ai đồ lỗi cho người 
khác nữa không? 


Có điều gì xảy ra và làm cho bất an trong gia 
đình thì thường đồ lỗi cho người này, người kia 
hoặc đồ lỗi cho hoàn cảnh. Đó là một điều thiếu 
đạo đức hết sức, một điều đáng trách. 


Người vợ sợ trời mưa chồng đi làm về bị ướt 
nên mang áo mưa đến trao cho chồng, nhưng 
người chồng thiếu đạo đức hiếu sinh cung kính, 
tôn trọng cảm ơn vợ, nên dùng lời lẽ cằn nhăn. 
Người vợ làm thinh thui thủi ra về, vẻ mặt buồn 
dàu dàu. Thật là tội nghiệp. Chúng ta hãy đọc 
đoạn văn dưới đây thì sẽ rõ: “Đờng đồ lỗi cho 
cuộc sống hồi hả, khi ta quên cảm ơn chồng, vợ. 
Đừng quên cảm ơn người thân khi vẫn còn cơ 
hội. Bạn kể tôi nghe một kỷ niệm án hận, day 
dứt tận bây giờ. Trời hôm đó mưa to lắm, sáng 
bạn quên không mang do mưa. Vợ bạn đi xe ôm 
tới, đem cho bạn áo mưa vì sợ chiều về chồng bị 
ướt. Bạn cần nhằn: “Mưa thế đến làm gì cho 
ướt hết người. Khổ quá, sao mà lần thần thế! ”. 


106 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Rồi ngày vợ bạn mắt vì bệnh ung thư, bạn thì 
thảm bên vợ đâu côn nghe tháy!” 


Qua những câu chuyện trên đây đều ghi đậm 
một dấu ấn trong tâm hồn chúng ta. Một tai nạn 
giao thông xảy ra do sự bất cân thiếu đạo đức 
hiếu sinh cân thận giao thông, làm cho một 
người chị chết mà cả gia đình không đồ lỗi, mà 
còn tránh không nói những lỗi lầm đó, để cho 
người làm lỗi không quá hối hận. Sự đối xử 
nhau như vậy thật là tuyệt vời, mang đầy đủ ý 
nghĩa đạo đức nhân bản - nhân quả “thấy lỗi 
mình không thấy lỗi người” như lời đức Phật đã 
dạy. Trong cuộc đời nảy, mọi người đừng vạch 
lỗi của nhau mà tự nhận thấy lỗi mình để sửa thì 
đời tốt đẹp biết bao. 


Còn câu chuyện thứ hai, nếu người chồng có 
đức cảm ơn, biết tôn trọng vợ thì đâu có hối hận 
trong tâm khi người vợ mất. Một sự hối hận 
trong tâm biết bao giờ phai mờ. Bởi vậy, lời nói 
cảm ơn là một hành động đạo đức tuyệt vời, nó 
mang lại cho chúng ta đầy đủ ý nghĩa lòng yêu 
thương chân thật, cung kính và tôn trọng lẫn 
nhau đối với những người thân trong gia đình. 


Nếu mọi người trong gia đình đều thực hiện 
đức cảm ơn được như vậy thì gia đình trong ấm 
ngoài êm, trên dưới hòa thuận nhau, hạnh phúc 
gia đình luôn luôn bền vững, không ai lay 
chuyền được. Nếu gia đình mọi người đều thực 


107 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


hiện đức cảm ơn thì không bao giờ có bạo lực 
ø1a đình. 
‹, *, „®, 


‹. 
s% s s% s 


ĐỨC THỨ MƯỜI BA 
ĐỨC LỄ CUNG KÍNH 
VÀ TÔN TRỌNG 


“2inh yêu thương giữa vợ và chồng mà biết 
thực hiện đạo đức thì lời cảm ơn không bao giờ 
là lời khách sáo, mà đó là sự thực hiện lòng yêu 
thương, cung kính và tôn trọng lẫn nhau. Vợ 
chồng biết tôn trọng và cung kính nhau thì vợ 
chồng không bao giờ to tiếng căn nhẫn lời qua, 
tiếng lại, cãi cọ, giận hờn, ghen tuông, v.v... Bạo 
lực gia đình cũng từ rượu chè, bài bạc, ghen 
tuông mới xảy ra. 


Trong cuộc sống hằng ngày, nếu chỉ sống 
một mình thì không có điều gì phải nói cả, 
nhưng khi hai người cùng sống chung nhau thì 
có hai tư tưởng khác nhau. Hai tưởng khác nhau 
mà muốn hòa hợp sống chung nhau thì phải biết 
nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng. Muốn nhẫn 
nhục, tuỳ thuận, bằng lòng mà không cung kính, 
tôn trọng nhau thì làm sao nhẫn nhục được. 


Đức cung kính, tôn trọng rất cần thiết cho 


106 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


nhiều người cùng sống chung nhau, nhờ đó mà 
mọi người mới có đoàn kết và yêu thương nhau. 
Nhưng thê hiện đức cung kính, tôn trọng nhau 
bằng cách gặp nhau chào hỏi thì chưa đủ. Cho 
nên, mỗi khi có ai giúp đỡ mình hoặc cho mình 
một vật gì, thì lời cảm ơn nó thị hiện lòng cung 
kính, tôn trọng và biết ơn. 

Đức cảm ơn khi thực hiện đối với những 
người lạ, cũng như những người thân trong gia 
đình thì chúng ta đừng nghĩ rằng lời nói cảm ơn 
là lời nói khách sáo. Không đâu quý vị ạ! Nó 
không có nghĩa khách sáo, mà lời nói cảm ơn là 
nói từ trong trái tim thật tình cung kính, tôn 
trọng người khác. Chúng ta hãy đọc đoạn kết 
của bài này, để thấy tác giả cùng có một tâm 
niệm như chúng ta: “Vợ, chồng làm việc tốt cho 
nhau vì tình yêu thương, chẳng hê mong nhận 
lại lời cảm ơn. Cđm ơn Vợ, chông chẳng bao 
giờ là lời khách sáo. Đó là sự thể hiện lòng biết 
ơn, tôn trọng người bạn đời của mình. Khi cuộc 
sống gia đình thiểu sự tôn trọng lẫn nhau, sự 
bên vững chỉ còn đếm bằng giờ. 


Biết cảm ơn bạn sẽ nhận được nhiều thứ hơn 
cả vàng bạc... ` 

Lời cảm ơn là tỏ lòng biết ơn và tôn trọng 
những người thân trong gia đình của mình. 
Người sống có đạo đức như vậy thì dù đem 
vàng bạc, châu báu cũng không đổi được. 


109 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


Bởi vậy, bản thân có đạo đức thì tâm hồn 
mới thanh thản, an vuI, và gia đình mới thương 
yêu, găn bó, chia sẻ ngọt bùi, cay đăng có nhau. 


Lời cảm ơn tuy rất đơn giản, nhưng mang 
đầy đủ ý nghĩa hành động đạo đức thương yêu 
chan hòa tình người. Trên đời này, chính vì 
người ta không lưu ý đến những hành động đạo 
đức sống hằng ngày, nên xem thường lời nói 
cảm ơn là một lời khách sáo ngoài đầu môi chót 
lưỡi. Nhưng với những người sống đạo đức thật 
sự, thì họ xem lời nói cảm ơn là một hành động 
thương yêu có đầy đủ lòng cung kính và tôn 
trọng, nhất là sự biết ơn. 


Vì thế, đạo đức cảm ơn là một hành động 
ngôn ngữ đối xử nhau mang tình yêu thương 
đến với mọi người thật là tuyệt vời, mà không 
có hành động đạo đức nào hơn được. Vì nó là 
những hành động rất gần gũi của mọi người, nên 
chúng ta đừng e ngại nó là lời nói khách sáo 
ngoài đầu môi chót lưỡi. Không đâu quý vị ạ! 
Người giả dối xử dụng đức cảm ơn là lời nói 
khách sáo ngoài đầu môi chót lưỡi. Ngược lại, 
người có đạo đức nhân bản thì lời nói cảm ơn là 
thể hiện một tình thương yêu chân thật. 

`, v'®% v'®k «® 4%, 


s s s s s 


110 


LỜI CẢM đN 
MUỘN MÀNG 


.đân Mark, con trai tôi, đang học lớp ba, nó 
đã biết để dành tất cả tiền quà của mình suốt 
hơn hai tháng để mua quả giáng sinh cho những 
người mà nó yêu mến. Nó tích góp được tổng 
cộng hai mươi đô la. Vào ngày thứ Bảy của tuần 
thứ ba, cả nhà cho răng nó đã lên danh sách 
những người mà nó sẽ tặng quà. 

Tôi lái xe chở con đến cửa hàng tạp hóa nằm 
trong thị trần, một kiểu cửa hàng hiện đại mà 
trước đây chúng tôi thường gọi là “cửa hàng 
năm và mười xu”. Mark cầm lẫy một cái giỏ và 


II 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


tự mình đi thắng vào cửa hàng, trong khi tôi 
kiên nhẫn đọc một quyên sách chờ thăng bé ở 
bên ngoài. Phải mất hơn 45 phút, Mark mới 
chọn xong những món quà mà chắc hắn nó rất 
tâm đắc. 

Nó tiến đến quây tính tiền với nụ cười thật 
hân hoan trên gương mặt. Nhân viên thu ngân 
lần lượt cẦm những món hàng Mark mua đưa 
qua máy tính tiền. Mark đã cô gắng chọn mua 
những thứ có giá trị vừa đủ với số tiền của 
mình, nó cho tay vảo túi quần lấy tiền ra trả. 
Không còn xu nảo trong túi cả! Túi quần của 
thằng bé bị thủng một lỗ và tiền mất hết, không 
còn lẫy một xu. 


Mark bối rối đứng giữa quây với g1ỏ hàng 
trên tay, nước mắt lăn dài xuống má. Cả người 
thằng bé rung lên cùng với những tiếng nắc. Tôi 
không biết phải xử trí thế nảo, vì trong túi tôi 
chỉ có vài đồng. Tôi bối rối vô cùng. Lúc đó, 
một điều thật ngạc nhiên đã xảy ra. Một vị 
khách trong cửa hàng tiễn về phía Mark. 


Cô ấy quỳ xuống thấp ngang tầm với Mark, 
dịu dàng ôm thằng bé vào lòng và nói: “Cô sẽ 
rẤt VUI, nếu con để cô g1úp con trả tiền những 
món hàng này. Đó sẽ là món quà tuyệt vời nhất 
mà con có thể tặng cho cô. Cô chỉ mong rằng, 
một ngày nào đó, con cũng sẽ làm được điều 
tương tự. Một ngày nào đó, khi con lớn khôn, cô 


112 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


mong con sẽ tiếp tục giúp đỡ người khác như cô 
đối với con bây giờ vậy. Khi con giúp đỡ người 
khác, cô chắc rằng con sẽ cảm thấy vui vẻ như 
chính cô đang cảm nhận lúc này”. 


Mark rụt rè nhận lấy số tiền, cô lau nước mắt 
và cảm ơn người phụ nữ tốt bụng, rồi chạy thật 
nhanh đến quây tính tiền. Giáng sinh năm đó, tất 
cả chúng tôi đều rất vui khi nhận được những 
món quà từ Mark. Niềm vui đó cũng nhiều như 
chính niềm vui của Mark khi trao những món 
quà ấy cho chúng tôi. 

Còn tôi muốn được nói lời cảm ơn đến người 
phụ nữ tuyệt với ấy. Tôi muốn kế cho cô ấy 
nghe răng, bốn năm sau lần gặp gỡ đó, Mark 
vẫn luôn nhớ đến cô, và nó đã đi đến từng nhà 
để quyên góp chăn mền, quân áo cho những nạn 
nhân của trận hoả hoạn thảm khốc ở Oakland. 
Cũng như Mark, tôi thường nghĩ về cô mỗi lần 
đem thức ăn đến cho những gia đình vô gia cư. 
Và tôi muốn hứa với cô .ây răng, Mark và tôi sẽ 
không bao giờ quên tiếp tục thực hiện những 
điều tốt đẹp này với nhiều người khác nữa. 


Laurie PInes 


'*, .*% '®% 4® 2®, 
s% s% s s% s% 


113 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


BÀI LÀM 
I- Đại ý: 


Bài này nói về hành động cảm ơn thiết thực 
của Mark băng việc làm đi quyên góp, bô thí 
giúp cho những người bât hạnh trong xã hội. 


2- Phán doan: 


Bài này có 4 đoạn: 


1- Khi Mark, con trai tôi, đang học lớp ba, 
nó đã biết để dành tất cả tiễn quà của mình suốt 

2-_ Nó tích góp được tổng cộng hai mươi đô 
la. Vào ngày thứ Bảy của tuân thứ ba, cả nhà 
cho rằng nó đã lên danh sách những người mà 
nó sẽ tặng quả. 

Tôi lái xe chở con đến cửa hàng tạp hóa nằm 
trong thị trần, một kiểu cửa hàng hiện đại mà 
trước đây chúng tôi thường gọi là “cửa hàng 
năm và mười xu”. Mark cẩm lấy một cải giỏ và 
tự mình đi thắng vào cửa hàng, trong khi tôi 
kiên nhân đọc một quyền sách chờ thằng bé ở 
bên ngoài. Phải mất hơn 45 phút, Mark mới 
chọn xong những món quà mà chắc hẳn nó rất 
tâm đắc. 


114 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Nó tiến đến quây tính tiền với nụ cười thật 
hân hoan trên gương mặt. Nhán viên thu ngân 
lần lượt câm những món hàng Mark mua đưa 
qua máy tính tiên. Mark đã cô găng chọn mua 
những thứ có giá trị vừa đủ với số tiễn của 
mình, nó cho tay vào túi quân lấy tiễn ra trả. 


côn lây mỘIt xu. 

3- Mark bối rối đứng giữa quấy với giỏ 
hàng trên tay, nước mắt lăn dài xuống má. Cả 
người thằng bé rung lên cùng với những tiếng 
nắc. Tôi không biết phải xử trí thể nào, vì trong 
túi tôi chỉ có vài đồng. Tôi bối rối vô cùng. Lúc 
đó, một điều thật ngạc nhiên đã xảy ra. Một vị 
khách trong cửa hàng tiễn về phía Mark. 


mà con có thê tặng cho cô. Cô chỉ mong răng, 
một ngày nào đó, con cũng sẽ làm được điêu 


4-_ Mark rụt rè nhận lây sô tiên, cô lau nước 


115 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


mắt và cảm ơn người phụ nữ tốt bụng, rôi chạy 
thật nhanh đến quây tính tiền. Giảng sinh năm 
đó, tất cả chúng tôi đếu rất vui khi nhận được 
những món quà từ Mark Niêm vui đó cũng 
nhiều như chính niềm vui của Mark khi trao 
những món quà ấy cho chúng tôi. 


Còn tôi muốn được nói lời cảm ơn đến người 
phụ nữ tuyệt với ấy. Tôi muốn kể cho cô ấy nghe 
rằng, bốn năm sau lẫn gặp gỡ đó, Mark vẫn 
luôn nhớ đến cô, và nó đã đi đến từng nhà để 


3- Đáp ún: 
Bài này có 4 đức: 
I- Đức hiếu sinh quà tặng thân hành. 


2- Thiếu đức cân thận kiểm tra ý hành, thân 
hành. 


3- Đức hiểu sinh khẩu hành cao thượng. 


4- Đức cảm ơn băng sự quyên góp, bố thí 
thân hành. 


116 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


4- Giải trình án: 


ĐỨC THỨ NHẤT 
ĐỨC HIẾU SINH QUÀ TẶNG 
THÂN HÀNH 


đ.m một món quà tặng cho người khác là 
đem tình thương đến cho người, món quà tuy 
không là bao nhiêu, nhưng tình thương thắm 
thía đối với người mình tặng. Lời nói yêu 
thương không bằng một bó hoa, một cuốn sách, 
một cái bánh, một trái cây mang đến biếu cho 
người tuy không nói lời yêu thương, nhưng món 
quà đã xác định lòng yêu thương rất cụ thê, rõ 
ràng. 


Nếu chúng ta nói lời yêu thương thì nó trừu 
tượng, không cụ thể. Một người mẹ nói lời yêu 
con nhưng cụ thê nhất là người mẹ ôm con hôn. 
Hành động hôn con là thương con bằng hảnh 
động, cho nên người mang quà tặng cho người 
khác là đem tình thương. Mark thương bạn bè 
nên nhịn ăn quà dành tiền mua quà giáng sinh 
biếu cho những người bạn thương mến. Đó là 
đức hiếu sinh quà tặng thân hành, tức là hành 
động yêu thương cụ thê như đoạn văn dưới đây: 

Khi Mark, con trai tôi, đang học lớp ba, nó đã 
biết để dành tất cả tiền quà của mình suốt hơn 


117 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


hai tháng để mua quà giảng sinh cho những 
người mà nó yêu mến ”. 

Một hành động đơn giản, nhưng nói lên được 
tình thương yêu thắm thía vô cùng. Nếu trong 
gia đình, thỉnh thoảng chồng biếu cho vợ hoặc 
vợ biếu cho chồng một bó hoa, một cái bánh hay 
một ít trái cây mà vợ hay chồng ưa thích, điều 
này nói lên tình yêu thương trong gia đình thật 
là ấm cúng. 

Nếu một người biết sống để đem lại an vui 
cho mình, cho người, thì những hành động đạo 
đức không thể nào thiếu được. Nhiều khi người 
sông trong những hành động đạo đức hằng ngày 
đối xử nhau mà họ không biết mình đang sống 
trong đạo đức. Ví như lời nói cảm ơn, đem quả 
biếu tặng cho người khác, cân thận trong việc 
làm, trong những bước chân ởi, giữ gìn tâm 
nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng trước mọi việc, 
mọi hoàn cảnh để tâm thanh thản, an lạc và vô 
sự, thì đó là những hành động đạo đức. 


Đạo đức là những hành động sống đem lại sự 
bình an cho mình, cho người thiết thực, cụ thê. 
Cho nên làm người mà không biết sống với 
những hảnh động đạo đức là tự mình làm khổ 
mình, khổ người và khổ cả hai. Thật là đáng 
trách, đáng chê! Chúng ta là con người, mà con 
người thì ai là những người không muốn sống 
đạo đức. Phải không quý vỊ? 


118 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Đạo đức ai cũng muôn sông, nhưng vôn 
không hiệu biệt đạo đức thì làm sao biệt đâu mà 
sông. 


Đạo đức có học mới hiệu, không học làm sao 
hiêu. Vậy học đạo đức ở đâu? 


Những môn đạo đức từ xưa được để lại cho 
nhiều thế hệ sau này. Nhưng nó lỗi thời, không 
còn thích ứng theo kịp thời đại khoa học phát 
triển công kỹ nghệ hiện đại hóa con người. 


Vì thế tìm một ngôi trường, một ông thầy 
dạy đạo đức nhân bản - nhân quả trong thời đại 
này không phải dễ. Vả lại ít có ai hiểu biết đến 
nền đạo đức này, nên sự quan tâm giáo dục đào 
tạo con người có đạo đức thì dường như không 
có. 


Trên cả hành tính này, chỉ có tu viện Chơn 
Như đang triển khai nền đạo đức này, và đang 
biên soạn những bộ sách đạo đức nhân bản - 
nhân quả, nhất là đang mở ra các trường lớp học 
đạo đức, giúp cho mọi người có duyên học tập 
để trở thành những người sống không làm khổ 
mình, khổ người. 

Trong xã hội hiện nay, đạo đức rất cần thiết 
cho sự sống của con người như cơm ăn, áo mặc. 
Vì không thê thiếu nó được, thiếu nó con người 
sẽ khổ đau vô cùng, vô tận. 


119 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


ĐỨC THỨ HAI 
THIẾU ĐỨC CÁN THẬN KIÊM TRA 
Ý HÀNH, THÂN HÀNH 


tần thận là một đạo đức mà mọi người cần 
phải thực hiện trong cuộc sống hằng ngày, vì 
chính đức cần thận sẽ mang lại sự bình an cho 
mình và cho mọi người. Ví dụ như về giao 
thông đường bộ, mọi người đều giữ gìn đức cân 
thận giao thông thì không bao giờ xảy ra tai nạn 
giao thông, do đó làm sao có sự mất mát đau 
lòng xót dạ. Phải không quý vị? 

Nếu mọi người biết giữ gìn đức cẩn thận 
từng bước đi thì không bao giờ bị vấp ngã, bị 
đạp miếng chai, gai góc hoặc đạp nhằm răn độc, 
bỏ cạp, rít và các loại côn trùng khác, v.v... Nếu 
biết giữ gìn đức cần thận trong công việc làm thì 
việc làm nảo cũng dễ thành công, không bao giờ 
gặp thất bại. Nếu biết giữ gìn đức cần thận, đề 
cao cảnh giác thì không bao giờ bị người khác 
lừa đảo, lường gạt mình được, không bao giờ bị 
kẻ trộm cắp móc túi, chôm chỉa và cũng không 
bao giờ bị kẻ khác hãm hại mình được. 

Có người ta bảo rằng cần thận cảnh giác là 
có tâm nghi ngờ, mà có tâm nghi ngờ thì không 
thể gọi là đức hạnh được. Vì nghi ngờ là một 
tâm ác trong ngũ triển cái, nó thuộc về ác pháp 


120 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


thứ năm. Ác pháp thứ năm này thường làm cho 
người ta đau khổ nhiều nhất. Vì thế cẩn thận 
không phải là đức hạnh, mà là một hành động 
nghi ngờ làm cho mình khổ và nghi oan cho kẻ 
khác, đó là một hành động tội lỗi. Cho nên Phật 
dạy phải lìa xa tâm ngũ triền cái mới có giải 
thoát. 

Người hiểu như vậy là hiểu sai. Cần thận là 
một hành động chánh niệm tỉnh giác. Vì cần 
thận từng hành hành động của mình nên mới có 
sức tỉnh giác. Nhờ sức tỉnh giác chúng ta mới 
phân biệt được pháp nào thiện, pháp nào ác, 
người nào tốt người nào xấu, chứ không phải 
chúng ta nghi ngờ ai cả. Nhờ có sức tỉnh giác 
chúng ta mới không làm sai, làm đau khổ cho 
mình cho người. Nhờ có tỉnh giác nên không aI 
lường gạt chúng ta được. Mà tỉnh giác là do sự 
cần thận. Vì vậy, sự cân thận thường mang đến 
sự bình an cho mình, cho người và cho tất cả 
loài vật đang sống chung quanh chúng ta. Nên 
nó là đạo đức nhân bản - nhân quả của con 
nƯỜI. 

Ở đây, cậu bé vì thiếu đức cân thận nên 
không kiểm lại tiền bạc trước khi vào siêu thị 
mua hàng hóa. Khi hàng hóa đã được tính tiền 
xong, cậu bé mới vỡ lẽ túi bị thủng tiền mất 
sạch. Đó cũng là một bài học cho những ai thiếu 
đức cần thận. Nếu cậu bé cần thận thì sự việc 
đâu có xảy ra như vậy: “Nó cho fay vào tui 


121 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


quân lấy tiên ra trả. Không còn xu nào trong túi 
cả! Túi quần của thằng bé bị thủng một lỗ và 
tiễn mắt hết, không còn lấy một xu”. Nêu cậu bé 
cần thận thì đâu có đau khổ tận cùng đứng giữa 
bao nhiêu người trong gian hàng buôn bán tạp 
hóa: “Mark bối rối đứng giữa quây với giỏ 
hàng trên tay, nước mắt lăn dài xuống má. Cả 
người thằng bé rung lên cùng với những tiếng 
nấc ”. Thiếu đức cần thận, cậu bé phải chịu khổ 
một mình. Quý vị có thấy không? 


Chỉ sơ sót một chút, thiếu đức cẩn thận mà 
tai họa giáng lên đầu. Vậy sự đau khổ này do ai, 
có phải do tự mình thiếu đức cẩn thận mà tự 
mình làm khô mình. 


Đức cần thận rất cần thiết cho cuộc sống 
hằng ngảy của chúng ta. Vì vậy chúng ta không 
bao giờ được lìa xa đức hạnh này. Nó là hành 
động sống để nuôi dưỡng tỉnh thần thanh thản, 
an lạc và vô sự của chúng ta hằng ngày như cơm 
ăn áo mặc. Nên chúng ta không thê lìa xa những 
hành động đạo đức này trong phút giây nào cả. 


Muốn có đức cân thận thì hằng ngày chúng 
ta phải tập luyện chánh niệm tỉnh giác. Nhờ có 
chánh niệm tỉnh giác chúng ta mới sống cẩn 
thận. Sống cần thận tức là sống không làm khổ 
mình, khổ người. Quý vị nên nhớ lời dạy này: 
“Đức cần thận là một hành động thương mình, 
thương người tuyệt vời”. 


122 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


ĐỨC THỨ BA 
ĐỨC HIẾU SINH KHẨU HÀNH 
CAO THƯỢNG 


ng yêu thương cao thượng của một cậu 
bé xông vào lửa đỏ để cứu thoát một em bé 
trong cơn hoả hoạn; một người mẹ hy sinh cứu 
con trong lửa đỏ để lại một vết thẹo trên mặt 
suốt đời; một cô bé hy sinh mình ở lại trên tàu 
đang đắm dần xuống biển để hai mẹ con đoản tụ 
trên tàu cứu hộ, v.v... Những hành động đạo đức 
dám hy sinh mình để cứu sống người khác thật 
tuyệt vời. 

Trong cuộc đời này, còn biết bao gương hạnh 
đầy lòng yêu thương cao thượng của con người 
đối với con người, mà không có lời ca ngợi nảo 
nói hết vẻ đẹp tuyệt vời của những hành động 
đạo đức cao cả con người ban tặng cho nhau. 


Dưới đây là một hành động cao thượng của 
một người khách đi mua hàng đã cảm thông 
được nỗi xót xa mất tiền của cậu bé, nên cô quỳ 
xuống ôm cậu bé vào lòng như ôm con mình, 
một tình thương chan hòa qua một hành động 
thương yêu chân thật từ trong trải tim của một 
người phụ nữ xa lạ: “Lúc đó, một điễu thật ngạc 
nhiên đã xảy ra. Một vị khách trong cửa hàng 
tiễn về phía Mark. 


123 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


Có ấy qu) XHỐng thấp ngang tâm với Mark, 
dịu dàng ôm thẳng bé vào lòng và nói: “Cô sẽ 
rất vui nếu con để cô giúp con trả tiễn những 
món hàng này. Đó sẽ là món quà tuyệt vời nhất 
mà con có thể tặng cho cô. Cô chỉ mong rằng, 
một ngày nào đó, con cũng sẽ làm được điều 
tương tự như vậy. Một ngày nào đó, khi con lớn 
khôn, cô mong con sẽ tiếp tục giúp đỡ người 
khác như cô đối với con bảy giờ vậy. Khi con 
giúp đỡ người khác, cô chắc rằng con sẽ cảm 
thấy vui vẻ như chính cô đang cảm nhận lúc 
này”. 

Lời nói và hành động thương yêu của cô mua 
hàng trong siêu thị thê hiện trọn vẹn một tâm 
hồn cao thượng, nhất là hành động cô ôm cậu bé 
đang khóc nức nở, khiến cho ai nấy đọc đến 
đoạn này cũng phải cảm xúc rơi lệ. Đứng trước 
lòng yêu thương của một tâm hồn cao cả, ai mà 
không kính mến và tôn trọng. Phải vậy không 
quý vị? 


Đức hiếu sinh nhân quả thiện sao mà tuyệt 
vời, khi người nào sống thiện mà gặp khổ đau là 
có người lành đến giúp đỡ và an ủi ngay liền. 
Lịch sử loài người từ Đông sang Tây, từ Nam 
sang Bắc đã có biết bao nhiêu sách vở ghi lại 
những gương anh hùng dũng cảm hiểu sinh đã 
xông pha vào những nơi dầu sôi lửa bỏng đề 
giúp người thoát chết trong gang tắc. 


124 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Đạo đức nhân bản - nhân quả luôn luôn lúc 
nào cũng lấy đức hiếu sinh là ngọn đuốc soi 
đường cho mọi người đi, nhờ đó mà cuộc đời 
này bớt khổ đau; nhờ đó mả con người mới chân 
thật gần gũi nhau hơn. Nếu không có đức hiếu 
sinh thì con người là ác quỷ hung hăng, dữ tợn, 
luôn luôn lúc nào cũng muốn ăn tươi nuốt sống 
người khác. Chỉ vì chấp ngã mà sẵn sảng giết 
hại người để phục vụ cho cá nhân mình mà thôi. 

Trên đời này, nếu đức hiếu sinh không có thì 
trái đất sẽ khô cằn và con người sống trong cảnh 
lầm than khổ đau vô cùng vô tận. Sự sống trên 
hành tỉnh nảy sẽ như một bãi chiến trường sơ 
xác, vạn vật tiêu điều. 


Con người có mặt trên trái đất này đều do 
tình thương sinh ra và trưởng thành cũng do tình 
thương nuôi lớn. Nên con người không ai mà 
không có tình thương. Nhưng tình thương ấy là 
tình thương của nhân quả nghiệp báo, chứ 
không phải do học thức vả trau đồi trong nền 
đạo đức nhân bản - nhân quả. Vì thế, mọi người 
tuy chưa học đạo đức hiểu sinh nhưng vẫn có 
thể thực hiện đạo đức hiếu sinh một cách tuyệt 
VỜI. 

Khi mọi người đã được học tập đạo đức hiểu 
sinh thì tự con người đã biến hành tỉnh sống này 
trở thành một cõi Thiên Đàng, Cực Lạc. 


125 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


ĐỨC THỨ TƯ 
ĐỨC CẢM ƠN 
BẰNG SỰ QUYÊN GÓP, 
BÓ THÍ THÂN HÀNH 


Ty là một bài học đạo đức hiếu sinh cao 
thượng tuyệt diệu, làm sao chúng ta quên được 
từ hành động yêu thương đến ngôn ngữ lời nói 
của cô mua hàng thật là tuyệt vời. Muốn cho cậu 
bé nhận tiền giúp đỡ của mình, cô đã dạy không 
riêng cho cậu bé, mà cho cả tất cả chúng ta một 
bài học đạo đức hiếu sinh làm người mà không 
có một thứ vàng bạc hay châu báu nào đem sánh 
được. Khi đọc bài này, chúng ta ghi khắc mãi 
trong tim những lời dạy quý báu vô giá; lời dạy 
đạo đức của cô mua hàng sao mà thắm thía tình 
thương vô cùng vô tận từ người này đến người 
khác: “Một ngày nào đó, khi con lớn khôn, cô 
ImOfg C0" sẼ tiếp tục giúp đỡ người khác như cô 
đối với con báy giờ vậy. Khi con giúp đỡ người 
khác, cô chắc rằng con sẽ cảm thây vui vẻ như 
chính cô đang cảm nhận lúc này ”. 


Đức hiếu sinh không thê lẫy một thứ đạo đức 
nào so sánh hơn được. Chúng ta thử bỏ ra ngoài 
tất cả vật chất, của cải, tiền bạc, ngọc ngà, châu 
báu, danh lợi, v.v.. thì chúng ta chỉ còn lại một 
thứ tốt đẹp nhất, đó là đức hiếu sinh, tức lòng 


126 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


yêu thương. Nếu trên đời này mọi người đều 
sông trong tình yêu thương bằng đạo đức nhân 
bản - nhân quả hiếu sinh, sống không làm khổ 
mình, khổ người và khô muôn loài chúng sinh, 
thì muôn loài sống trên thế gian này sẽ có một 
Sự sống bình an, yên vui và hạnh phúc tuyệt vời, 
không có ngôn ngữ nào, bút mực nào diễn tả 
được. 


Hành động giúp tiền cho cậu bé Mark mua 
quà giáng sinh biếu bạn bằng lời nói mang đây 
đủ tình yêu thương, khiến cho cậu bé nhận tiền 
mà không thấy mặc cảm: “Cô ấy quỳ XHỐÔNg 
thấp ngang tâm với Mark, dịu dàng ôm thằng bé 
vào lòng và nói: “Cô sẽ rất vui nếu con để cô 
giúp con trả tiễn những món hàng này. Đó sẽ là 
món quà tuyệt vời nhất mà con có thể tặng cho 

” Giúp tiền cho người khác mà lời nói ưu ái 
tt tuyệt vời, không làm mất giá trị của người 
nhận tiền. Mỗi khi chúng ta muốn cho ai một 
điều gì, thì chúng ta nên nhớ lời nói rất đạo đức 
của người phụ nữ mua hàng này. 


Một việc làm bồ thí đầy lòng yêu thương của 
cô mua hàng đã chuyển hóa hai mẹ con của 
Mark trở thành những nhà từ thiện. Tuy còn bé 
nhỏ, nhưng cậu bé mãi mãi nhớ ơn cô mua 
hàng, người phụ nữ phúc hậu đã giúp cậu ngày 
đó, nên cậu bé đi vận động xin chăn mền, quần 
áo cho những người bất hạnh, nạn nhân của trận 
hỏa hoạn ở Oakland và mang thực phẩm đến 


127 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


ø1úp cho những gia đình nghèo khó. Nhớ gương 
hạnh hiểu sinh của người phụ nữ mua hàng, hai 
mẹ con của Mark luôn luôn tích cực tham gia 
vào việc từ thiện để xứng đáng nói nên lời cảm 
ơn với lòng yêu thương người phụ nữ mua hàng 
xa lạ năm xưa: “Còn tôi muốn được nói lời cảm 
ơn đến người phụ nữ tuyệt với ấy. Tôi muốn kề 
cho cô ấy nghe rằng, bốn năm sau lần gặp SỐ 
đó, Mark vẫn luôn nhớ đến cô, và nó đã ấi đến 
từng nhà để quyên góp chăn mên, quần áo cho 
những nạn nhán của trận hoả hoạn thảm khốc ở 
Oakland. Cũng nhự Mark, tôi thường nghĩ về cô 
mỗi lần đem thức ă ăn đến cho những gia đình vô 
gia cư. Và tôi muốn hứa với cô _y răng, Mark 
và tôi sẽ không bao giờ quên tiếp tục thực hiện 
những điểu tốt đẹp này với nhiều người khác 
nữa `. 

Đức hiếu sinh rất tuyệt vời, nếu chúng ta biết 
bố thí tiền bạc, vật chất và ái ngữ bằng một tình 
thương chân thật từ trong trái tim xuất phát ra 
thì mọi người sẽ trở thành người tốt trong xã 
hội. 


`“ 2®% e'% e'% ¿* 
s s s s s 


128 


Bài 36: 


CÓ PHẢÁI 
CHÁU SẼ CHẾT 
NGAY BẦY GIờ KHÔNG? 


. (íạy bé gái mắc phải một bệnh rất hiếm 
gặp. Để có cơ hội được cứu s sống, cô bé cần 
được truyền máu của cậu anh trai năm tuôi : 
cũng mắc phải căn bệnh ấy nhưng lại sống 
được, nhờ cơ thể cậu bé có thê tự sản sinh được 
một loại kháng thể. 

129 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


Bác sĩ giải thích điều đó với anh trai của cô 
bé, và hỏi cậu có sẵn sảng cho máu để cứu em 
gái mình không. Cậu bé do dự một lát, cậu hít 
thở sâu và nói: “Cháu sẽ đồng ý, nếu điều đó 
giúp em cháu có thể khoẻ lại được!”. 

Khi đang truyền máu, hai anh em nằm trên 
hai giường gần nhau. Cậu bé mỉm cười khi nhìn 
thấy đôi má em gái mình bắt đầu lấy lại được 
sắc hồng. Rồi gương mặt cậu anh tái đi và nụ 
cười tắt dần. Cậu nhìn bác sĩ, run run hỏi: “Cháu 
sắp chết rồi phải không bác! Bác cô găng cứu 
sống em cháu nhé!”. 


Cậu bé ngây thơ ây cứ ngỡ răng, cậu sẽ cho 
em gái hêt tât cả máu của mình đê cứu em, rôi 
cậu sẽ phải chêt. Và cậu bé đã săn sàng đê làm 
điêu đó. 

Tuệ Nương 


`. 2% e'% e'% 2% 
s s s s s 


BÀI LÀM 
I_ Đúai ÿ› 


Tình thương em của một cậu bé trai năm tuôi 
tuyệt vời. Cậu dám hy sinh thân mình đê cứu 
đứa em gái. 


130 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


2- Phán doan: 


Bài này có 6 đoạn: 


cũng mắc phải căn bệnh ấy nhưng lại sống 
được, nhờ cơ thể cậu bé có thể tự sản sinh được 
một loại kháng thể. 

3- Bác sĩ giải thích điều đó với anh trai của 
cô bé, và hỏi cậu có sẵn sàng cho máu để cứu 
em gái mình không. Cậu bé do dự một lát, cậu 


lộ 


nhìn thấy đội má em_ gái mình bắt đâu lấy lại 


được sặc hồng. 


6- Cậu bé ngây thơ ấy cứ ngỡ răng, cậu sẽ 
cho em gải hết tắt cả máu của mình đê cứu em, 


131 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


3- Đáp ún: 
Bài này có 6 đức: 

I1- Thiếu đức nhân quả thiện. 
2- Đức nhân quả thiện chuyền nghiệp. 
3- Đức bố thí hiếu sinh. 
4- Đức hân hoan thân hành. 
5- Đức hiếu sinh khâu hành. 
6- Đức hy sinh thân hành. 


`ởZ `ZÝvv 
s% Có s s 


4- Giải trình án: 


ĐỨC THỨ NHẤT 
THIẾU ĐỨC NHÂN QUÁ THIỆN 


MA không sống trong thiện pháp, luôn 
làm điều ác thì trong ba thời hiện tại, quá khứ và 
vị lai đều gặp nhiều tai nạn khổ ách. Đó là theo 
qui luật nhân quả: làm ác thì phải gặt lây quả 
khô đau, làm lành thì hưởng những điều may 
mắn. Cháu bé gái mắc phải bệnh hiểm nghèo 
cũng là do nhân quả đời trước, nên đời sông 
hiện tại của cháu vừa mở mắt chào đời là phải 
trả quả báo. Thật là tội nghiệp, vì sự vô minh 


132 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


không hiểu biết luật nhân quả nên vô tình lại nợ 
nhân quả trả vay, vay trả đời này sang đời khác. 


Vì vậy chúng ta hãy đề cao cảnh giác từng 
hành động của mình, nếu hành động ác không 
sao tránh tai ương nạn khổ. Luật nhân quả 
không tha thứ một ai, dù một hành động ác nhỏ 
nó cũng không bỏ qua. 


Vì hiểu rõ luật nhân quả, nên đức Phật dạy 
chúng ta hằng ngày nên ngăn ác, diệt ác pháp, 
sinh thiện, tăng trưởng thiện pháp. Pháp môn tu 
tập như vậy gọi là Tứ Chánh Cần. Tứ Chánh 
Cần có nghĩa là bốn việc cần phải siêng năng 
làm, tức là ngăn và diệt ác pháp hằng ngày trong 
cuộc sống, từ ngày này sang ngảy khác, chứ 
không phải chỉ có tu tập một lúc mà thôi. Nhờ 
sông tu tập Tứ Chánh Cần như vậy mà cuộc 
sống của chúng ta chuyên từ quả khổ đau thành 
quả an vui và hạnh phúc. 


Được sinh ra làm người, được gặp chánh 
pháp của Phật là một điều may mắn nhất trên 
đời. Vì gặp được chánh pháp của Phật sẽ làm 
thay đổi cuộc sống, từ cuộc sống đau khổ của 
thế gian và dẫy đầy ác pháp được thay thế vào 
cuộc sống thiện pháp, luôn luôn không làm 
những điều ác, thường làm những điều thiện. Đó 
là sống không làm khổ mình, khổ người và làm 
khổ chúng sinh. Vì thế mà cuộc sống không còn 
mình, người và chúng sinh khổ đau nữa. 


133 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


Trong cuộc sống trên thế gian này, nếu ai 
cũng sống trong thiện pháp, làm những điều 
thiện, không còn ai làm khổ cho ai thì thế gian 
là Thiên Đường, Cực Lạc; thì thế gian này làm 
øì còn có những tệ nạn xã hội, còn có những tai 
nạn giao thông, còn có sự cướp của giết người 
nữa, v.V... 


Người sông trong hiện tại làm việc thiện thì 
quả quá khứ và tương lai đều tốt đẹp, đều được 
an lành. Người sống trong hiện tại làm nhiều 
điều ác thì quả quá khứ và vị lai đều xấu, đều 
bất an. 

Bởi vậy, đứng trong luật nhân quả mà suy 
xét, thì cứ ngay trong nhân và quả hiện tại của 
mọi người mà xét thì không bao giờ xét sal ai 
cả. Cứ lây sự sống trong hiện tại mà xét quá khứ 
và vị lai. Nếu thây quả hiện tại an vui, bình an, 
yên ốn thì biết quá khứ đã gieo nhân thiện. Nếu 
quả hiện tại đau khổ, bệnh tật, phiền não lo sợ, 
v.v.. thì biết nhân quá khứ làm những điều ác. 
Cũng nên xét nhân hiện tại thì biết quả tương 
lai. Nếu nhân hiện tại làm điều thiện thì quả 
tương lai sẽ hưởng phước báu an lành. Nếu nhân 
hiện tại làm điều ác thì quả tương lai sẽ thọ lẫy 
quả khổ đau. Đó là qui luật của nhân quả rất 
công bằng và công lý. Không thể làm thay đổi 
định luật này được. 


Vì định luật nhân quả công minh chính trực 


134 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


không thể thay đổi, vì thế một người làm thiện 
thì luôn luôn sống trong cảnh yên vui và hạnh 
phúc, còn người làm ác thì phải thọ chịu những 
quả khô đau từ đời này đến đời khác. 

Luật nhân quả là một đạo luật vận hành trong 
vũ trụ, không riêng ở hành tỉnh sống của chúng 
ta, mà tất cả vô lượng, vô biên những hảnh tỉnh 
khác cũng đang vận hành theo qui luật nhân 
quả. Dù bất cứ một hành tỉnh nào đang vận hành 
theo quỹ đạo thái dương hệ của nó, nhưng vẫn 
không ra ngoài qui luật nhân quả. Luật nhân quả 
vận hành điều khiến không sai một hào li nảo 
cả. Nếu sai một hảo l¡ thì tai nạn giao thông 
trong vũ trụ này sẽ xảy ra giữa hành tính này và 
hành tinh khác. Cho nên luật nhân quả giao 
thông của những hành tinh trong không gian 
thật là tuyệt vời. Bởi vì những hành tình và ngôi 
sao trên trời nhiều hơn xe trong thành phố Hồ 
Chí Minh, thế mà thành phố kẹt xe liên tục còn 
trong vũ trụ không bao giờ có hành tĩnh nào bị 
kẹt. Bởi vậy luật giao thông của con người 
không bằng luật giao thông của nhân quả. Do sự 
suy tư này, chúng ta thấy rất rõ luật nhân quả 
vận hành trong vũ trụ thật là tuyệt vời, với đầu 
óc của con người không thể điều hành được 
những điều đó. Dù có thông minh đến đâu cũng 
không thể điều khiển công bằng và công lý như 
vậy được. 


135 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


ĐỨC THỨ HAI 
ĐỨC NHÂN QUÁ THIỆN 
CHUYÊN NGHIỆP 


tn người sinh ra trong đời là do nghiệp 
thiện ác của nhân quả đời trước. Như cháu bé 
gái trên đây được sinh ra đã mang một chứng 
bệnh hiểm nghèo không thuốc trị. Nếu không có 
dòng máu kháng thể của người anh trai năm tuổi 
thì cháu bé gái không thể sống thêm được. Đấy 
cũng là duyên nhân quả. Cùng một dòng máu 
của cha mẹ sinh ra, nhưng cháu bé trai có dòng 
máu kháng thể nên vượt qua bệnh hiểm nghèo. 
Nhờ dòng máu đó mới chuyển đổi được nhân 
quả của cháu bé gái. 

Bởi vậy mọi người cần phải thông hiểu về 
đạo đức nhân quả. Đạo đức nhân quả là những 
hành động thân, khẩu, ý của con người sông 
trong thiện pháp, không sống trong ác pháp. 
Nhờ con người sông trong thiện pháp nên làm 
chuyên biến thay đổi cuộc sống từ khổ đau, 
bệnh tật, tai nạn, bất hạnh trở thành cuộc sống 
bình an, yên vui và hạnh phúc. 

Kính thưa quý vị! Quý vị đừng hiểu rằng con 
người sinh ra là do SÓ MỆNH đã định sẵn. Tin 
vào thuyết SÓ MỆNH đã định sẵn là sai. Thuyết 
này do một SỐ người tiêu cực, mất sức tự chủ, 


136 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


không tự lực chuyên đôi cuộc sông của mình; 
chấp nhận cuộc sống như thế nào thì đành chịu, 
không tự lực vươn lên, nên dựa vào tha lực Trời, 
Phật, Tiên, Thánh, Thần, quý, ma, v.v... Những 
hạng người này thường cúng tế, cầu cạnh đề an 
ủi tỉnh thần khi bị suy sụp. 


Hầu hết những người vô minh không thông 
hiểu biết về đạo đức nhân quả nên tự đặt ra SỐ 
MỆNH để an ủi thân phận của mình. Còn thuyết 
THIÊN MỆNH cũng do con người tự đặt ra, khi 
có những việc đau khổ buồn hay vui đều cho 
rằng là do TRỜI ĐỊNH. Thuyết này cũng mơ hồ 
không đúng sự thật. Trời là ai mà định số mệnh 
của con người? Ngọc Hoàng Thượng Đế ư? 
Không đúng! Các vị này ở đâu? Khi chúng tôi tu 
hành có Tam Minh, dùng Thiên Nhãn Minh 
quan sát vũ trụ thì không thấy nơi đâu có các vị 
này. Cho nên thuyết THIÊN MỆNH và thuyết 
ĐỊNH MẸNH là do ảo tưởng của con người. Vì 
những người này họ không hiểu qui luật nhân 
quả nên mới sản xuất định luật SỐ MỆNH và 
THIÊN MỆNH. Từ đó truyền thừa từ đời này đến 
đời khác nên đã ăn sâu vào tư tưởng của con 
người hơn mấy ngàn năm. 

Khi đã thông hiểu đạo đức nhân quả thì mỗi 
người nên sống thiện, làm điều thiện. Đó là sự 
tích luỹ những điều thiện trong hiện tại, tương 
lai và quá khứ, thì cuộc sống hăng ngày của quỹ 
vị sẽ không làm khổ mình, khổ người và khổ 


137 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


đau tât cả chúng sinh nữa. Nhờ đó cuộc sông 
của quý vị sẽ được bình an, yên vui và hạnh 
phúc. 


Ngay trong hiện tại, chúng ta sống với đức 
hiểu sinh thương yêu và giúp đỡ cho mọi người 
trong khi họ đang lâm nạn. Nhờ đó chúng ta xa 
lia những điều làm ác. Nhờ xa lìa không làm 
những điều ác, chúng ta tích luỹ những điều 
lành, những điều tốt, những điều không làm khổ 
người khác và tất cả các loài khác. Do vậy khi 
chúng ta sinh ra làm người đều gặp nhiều điều 
may mắn. 

Cháu bé gái trong kiếp quá khứ đã khéo vun 
trồng điều lành, nên người anh trai tuy mới năm 
tuổi đầu mà biết thương em gái mình, dám hy 
sinh sự sống của mình để cứu em mình trong 
cơn bệnh ngặt nghèo hiểm nguy. 


Một cậu bé năm tuổi gan dạ dám hy sinh 
mình để cứu đứa em gái bé bỏng. Thật là gan 
đạ vô cùng! Cậu chấp nhận lời của bác sĩ để 
lây máu mình truyền cho đứa em gái và trong 
đầu cậu nghĩ, nếu cho máu em mình xong là 
mình phải chết, nhưng chết mà cứu em mình 
được sống là một niềm vui vô cùng. Bởi vậy, 
cậu bé sẵn sảng cho em máu mà không hè hối 
tiếc. Từ khi sinh ra và lớn lên, cậu chỉ có hai 
anh em mà thôi, thà cậu chết mà em gái cậu 
được sống thì cậu mãn nguyện lắm rồi. Làm 


138 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


được việc này chính là lòng yêu thương của 
con người, lòng yêu thương ấy thật là cao quý 
tuyệt vời. Chỉ có con người mới có mà thôi. 

Thường trên đời này anh em ruột thịt một 
cha, một mẹ, sống chung nhau một nhà, lúc bé 
thơ một nửa cái bánh còn căn chia nhau ăn. 
Nhưng khi lớn lên, lòng tham lam phát triển nên 
nghĩ đến cá nhân mình nhiều hơn, vì thế anh em 
ít ai nghĩ đến nhau như lúc còn bé. Khi có gia 
đình riêng tư, anh em thường tranh giành của cải 
tài sản của cha mẹ. Đôi khi vì danh lợi riêng tư 
có thể anh em cãi cọ nhau, đặt ra nhiều điều nói 
xấu nhau, bêu riều mạt sát khắp nơi để anh mình 
hay em mình không còn nhìn mặt ai được nữa. 
Đôi khi còn thậm tệ hơn nữa là đánh đập, chửi 
mắng nhau hoặc thưa kiện, có khi giết hại nhau. 
Thật là tương tản, nồi da xáo thịt, trên đời này 
chăng có ai khen, họ còn chê trách. 


Nhân quả nghiệp báo ai có thân cũng có 
bệnh. Bệnh do duyên giết hại và ăn thịt chúng 
sinh. Do đó, nhìn mọi người đang sống quanh 
chúng ta, người nào cũng có bệnh, không aI là 
không bệnh, không bệnh này thì cũng bệnh 
khác. Đó chính là do đời trước đã tạo nhiều 
duyên ác giết hại và ăn thịt chúng sinh. Giết hại 
và ăn thịt nhiều thì bệnh càng nặng và hiểm 
nghèo nan y, còn giết hại và ăn thịt ít thì bệnh 
nhẹ, bệnh sơ sài, bệnh không quan trọng. 


139 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


Nếu ai muốn thân này không bệnh khổ thì 
nên ngay từ lúc này, phải nuôi sống thân mạng 
bằng ăn thực phẩm thực vật, tránh ăn thực phẩm 
động vật, tránh giết hại chúng sinh và luôn luôn 
khởi lòng yêu thương sự sống của mình, của 
mọi người và của mọi loải vật. Dù là con kiến, 
con trùng, con sâu, con bọ, con tầy, v.v.. chúng 
ta cũng không nên giết. Phải thương yêu chúng 
như chính bản thân chúng ta. Cháu bé gái mới 
sinh, một hai tuổi làm gì nên tội mà mắc cơn 
bệnh ngặt nghèo rất hiếm. Chúng ta hãy đọc lại 
đoạn văn này sẽ rõ nhân quả, và như vậy sẽ 
không ai trốn thoát qui luật này: “Mộ bé gái 
mắc phải một bệnh rất hiểm gặp. Để có cơ hội 
được cứu sống, cô bé cần được truyền máu của 
cậu anh trai năm tuổi - cũng mắc phải căn bệnh 
ấy nhưng lại sống được, nhờ cơ thể cậu bé có 
thể tự sản sinh được một loại kháng thể””. 

Đấy không phải là duyên nhân quả thiện 
trong kiếp quá khứ sao? Nên nay trong kiếp. hiện 
tại vẫn gặp may mắn có người anh năm tuổi có 
dòng máu kháng thể để cứu thoát một bệnh tật 
hiếm gặp. 

Làm ác phải trả quả khổ, dù bất cứ trong đời 
nào: quá khứ, vị lai hay hiện tại, hễ đủ duyên thì 
không bao giờ tránh khỏi quả khổ đau. Còn 
ngược lại, làm thiện thì trong thời nào: quá khứ, 
vị lai hay hiện tại cũng gặp may mắn vượt qua 
những khổ ách. Bằng chứng cụ thể cháu bé gái 


140 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


trong bài học hôm nay. 


Câu chuyện đức hiếu sinh của cháu bé trai 
tuy đơn sơ, nhưng nói lên được đức hy sinh để 
thực hiện lòng yêu thương đứa em gái bé bỏng 
của mình. Câu chuyện đáng nói ở đây là một 
câu bé năm tuổi mà lòng thương em của mình, 
người lớn đầy đủ trí tuệ tư duy chưa chắc dám 
hy sinh mạng sống để cứu những người thân 
ruột thịt của mình. Phải không thưa quý vị? 


Một người mẹ dám hy sinh hai vành tai cho 
con mình, cho đến khi qua phần người con mới 
biết. 

Một vết thẹo trên mặt suốt đời của một người 
mẹ dám hy sinh cứu con trong dầu sôi lửa bỏng. 
Thật đáng cho chúng ta khâm phục! 


Đó là những lòng yêu thương con của một 
người mẹ. Còn ở đây là một cậu bé mới năm 
tuổi, đâu có hiểu biết gì về lòng yêu thương, 
nhưng lại hy sinh máu của mình để cứu đứa em 
gái. Trong trí non nớt của cậu bé nghĩ răng: 
“Cho hết máu của mình để em mình sống, còn 
mình sẽ phải chết”. Thật là đức hiếu sinh tuyệt 
vời! Trong đức hiếu sinh có sự hy sinh, vậy sự 
hy sinh có làm đau mình hay không? Đã dám hy 
sinh cho người khác, chết còn không sợ huống 
là khổ đau. Khi tỉnh thần dám hy sinh thì không 
còn sợ hãi, không còn sợ đau khổ. Chứ còn sợ 
đau khổ, còn sợ chết thì không dám hy sinh. 


141 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


Phải không quý vị? Cho nên mới gọi là đức hiếu 
sinh tuyệt vời. 

Cậu bé năm tuổi chưa bao giờ học đức hiểu 
sinh mà vẫn thực hiện đức hiếu sinh một cách 
tuyệt vời. Như vậy chứng tỏ đức hiểu sinh trong 
mỗi con người đều có, chúng ta chỉ có phát triển 
cho nó ngày một lớn mạnh hơn. 


Ở đây có nhiều người cho rằng: “Hy sinh 
không phải là đức hiếu sinh, vì hy sinh là làm 
khổ mình”. Sự hiểu biết đức hiếu sinh như vậy 
là hiểu biết về hình thức, còn nông cạn, chứ họ 
chưa hiểu đức hiếu sinh vẻ tỉnh thần. Hiểu biết 
đức hiếu sinh về tinh thần mới thâm sâu. Một 
người dám hy sinh cứu người khác để mình chịu 
chết hay chịu khổ thì tinh thần của họ rất hân 
hoan vuI sướng vì đã làm một việc nghĩa vĩ đại. 
Như vậy họ có khổ không? Cái khổ của cơ thể 
chỉ như hạt cát đối với tinh thần. Phải không 
quý vị? 


Khi tinh thần hân hoan vui sướng thì cái khổ 
của cơ thể đâu còn nữa, cho nên đức hy sinh 
mang đầy đủ đức hiếu sinh là đúng. Quý vị cứ 
suy ngẫm có đúng như vậy không? 


Đức hiếu sinh không ranh giới, không phân 
biệt chủng tộc, không phân biệt nước này nước 
khác. Chúng tôi xin kế lại một câu chuyện xây 
ra trên đất nước Việt Nam, trong cuộc chiến 
tranh giữ gìn đất nước quê hương mà những 


142 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


người lính Mỹ đã trực tiếp tham gia trong cuộc 
chiến tranh này. Những hình ảnh chết chóc đau 
thương của dân tộc Việt Nam là một dấu ấn xót 
xa cho những người lính Mỹ có lòng nhân đạo, 
không bao giờ quên được. 


Trước khi chết, ông Rick Bradshaw di chúc: 
“Khi ông chết nên đem thiêu hài cốt, lây năm tro 
tàn rải trên thượng nguồn sông Thu Bồn để ông 
cùng chia sẻ những nỗi đau thương với dân tộc 
Việt Nam. Đây, chúng ta hãy đọc đoạn văn này, 
chúng tôi đã trích trong báo Thanh Niên số 121 
ngày 30/4/2008, do phóng viên Trương Điện 
Thắng viết: 


“Trong những chuyển trở lại Việt Nam, giáo 
sư Hermann đã đưa các sinh viên Mỹ đến thắp 
hương ở nhiều nghĩa trang liệt sĩ ở miễn Trung 
Việt Nam - “nơi yên nghỉ của những kẻ thù hôm 
qua, đã chiến đấu để bảo vệ quê hương họ”, 
thăm những người dân quê từng trải qua những 
đau khổ của chiến tranh mà ông và động đội 
từng góp phân gây ra. Câu chuyện cảm động 
nhất là khi ông mang tro hài cốt của một cựu 
binh tên Rick Bradshaw - chết tại Mỹ vì di 
chứng chiến tranh ở Việt Nam - rải trên thượng 
nguồn sông Thu Bồn, theo di chúc của anh, 
trong sự ngậm ngùi của những sinh viên Mỹ lẫn 
người dân Việt Nam chứng kiến. 


143 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


(Giáo sư Kenneth Hermamn và một em bé 
nạn nhân chât độc da cam ở Đà Năng) 


Bài thơ của Rick Bradshaw đê lại như một đi 
chúc mà giáo sự Hermann đã đọc lại vào phút 
ây có những câu cảm động: 

“Một mại khi tôi chết 
Tôi muôn tro tàn xác thân tôi 


Theo gió múi rải đi khắp cao nguyên Trung 
phân Việt Nam 


Từ nơi này tâm hôn tôi 

Sẽ đối nhìn vẻ đẹp cuộc đổi 

Và dòng nước của trời sẽ gọt rửa tâm hồn tôi 
Mang đến những thửa ruộng bậc thang 


Mọc lên bên sườn đổi... 


144 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Tôi sẽ sống ở đây mãi mãi... 
Để mỗi ngày sẽ trồi lên trong những cảnh 
hoa rừng... 
Những gì đã theo tôi đến mảnh đất này 
Đến cải nơi mà tôi không thể nào dứt bỏ 
khỏi trái tim lôi... ` 
1:12:71. 


Đọc bài thơ của một người Mỹ - ông Rick 
Bradshaw, tình yêu thương dân tộc Việt Nam 
của ông sao mà thắm thía vô cùng, khiến cho 
mọi người đọc đoạn văn trên phải ngậm ngùi 
xúc động. 


Đúng vậy, đức hiếu sinh không phân biệt 
màu da thứ tóc, không phân biệt nước này nước 
khác, chỉ biết thương yêu sự sông bình đăng như 
nhau, như con một nhà, như con một cha, một 
mẹ, v.v... Thật là chỉ có tình thương yêu mới 
tuyệt vời như vậy, mới phá vỡ hàng rào ngăn 
cách của lòng người. 

` a'% ¿'%k ¿#, 


s* s% s s 


ĐỨC THỨ BA 
ĐỨC BÓ THÍ HIẾU SINH 


. 
2% thí là một hành động đạo đức giúp cho 


145 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


những người khác trong khi họ gặp những nỗi 
đau thương, khó khăn trong đời sống. 

Bồ thí là làm một việc gì mà không tính công 
lao, không tính tiền bạc, không tính của cải, nhà 
cửa ruộng vườn. Bố thí cao nhất là bố thân 
mạng. Một người xông pha vào lửa đỏ để cứu 
một em bé thoát chết, đó là bố thí thân mạng. 


Một cậu bé năm tuổi sẵn sảng cho máu để 
cứu sống em mình. Trong đầu cậu nghĩ khi cho 
hết máu rồi thì mình chết. Biết mình chết mà 
dám cho máu em mình thì đó là đức bố thí cao 
cả. Cho nên đức bố thí thật là tuyệt vời: “Bác sĩ 
giải thích điều đó với anh trai của cô bẻ, và hỏi 
cậu có sản sàng cho máu để cứu em gái mình 
không. Cậu bé do dự một lát, cậu hít thở sâu và 
nói: “Cháu sẽ đồng ý, nếu điều đó giúp em cháu 
có thể khoẻ lại được!” 

Đâu có ai nghĩ rằng đức bố thí lại là đức hy 
sinh cao cả vô cùng. Cô bé Enveni bố thí thân 
mạng để cho hai mẹ con người kia sống sum 
họp trên chiếc tàu cứu hộ, còn riêng mình, vị 
thuyền trưởng và con tàu từ từ chìm xuống đáy 
biển. Thật là cao thượng thay đức bố thí thân 
mạng cứu người. 

Cho nên đức bồ thí từ một lời nói, một hành 
động, một bát cơm, một đồng bạc đến thân 
mạng của mình để giúp người khác thật là hành 
động bồ thí vĩ đại. Thật đáng mọi người ca ngợi 


146 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


và mãi mãi nhớ công ơn bố thí ấy khó quên. 

Ngày xưa, trong một kiếp quá khứ, khi chưa 
tu chứng đạo, đức Phật nhìn thấy cảnh đói khát 
của đản cọp con, Ngài không nỡ ngồi nhìn, nên 
đã bố thí thân mạng cho cọp ăn. Thật là lòng 
yêu chúng sinh của đức Phật tuyệt vời! Ngày 
xưa, đức Phật thí thân mạng mình cho chúng 
sinh ăn. Còn ngày nay, con người lại đi bắt 
chúng sinh giết và ăn thịt một cách tàn nhẫn 
không chút lòng thương xót, trước những tiếng 
kêu la giãy giụa của loài vật. Thật là đáng chê 
trách. Lòng thương yêu sự sống của loài người 
ngày này chỉ còn là số “không”. Những hành 
động ác của loài người ngày nay thật đáng nhắc 
nhở cho chúng ta lưu ý: “Đây là những con 
người hay là những ác thú...???”. Những con thú 
mang mặt người khiến cho chúng ta cần phải 
cảnh giác nhiều hơn, cần phải đề phòng nhiều 
hơn, vì những người này họ đã mất nhân tính, 
giết loài vật ăn thịt được thì giết người không 
khó khăn. Chỉ vì con người không giết nhau ăn 
thịt là nhờ có pháp luật của các nhà lãnh đạo 
trong các nước trên thế giới đặt ra. 


Có người cho rằng, đức bố thí thân mạng để 
cứu người là không có đức hiếu sinh, vì đức 
hiểu sinh không làm khổ mình mà hy sinh thân 
mạng là làm khổ mình. Ý nghĩ này chúng tôi đã 
trả lời qua đức hy sinh, vì bố thí thân mạng là hy 
sinh thân mạng mình, cho nên đức bố thí thân 


147 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


mạng là đức hy sinh. Vậy quý vị hãy đọc lại đức 
hy sinh thì sẽ rõ. Trong đức hy sinh có mang 
theo một mục đích to lớn vì tổ quốc, vì sự sống 
của người khác, chứ không phải vì danh vì lợi 
tầm thường của thế gian, biết chỉ phục vụ cho cá 
nhân mình thì ở đây không có nghĩa là đức hy 
sinh. 


`, 2% «'%k ¿°, 
s% s s s 


ĐỨC THỨ TƯ 
ĐỨC HẦN HOAN THÂN HÀNH 


ý 

c/(ñn hoan là một sự vui mừng khi mình 
làm nên một việc gì có lợi ích cho mình, cho 
người. Niềm hân hoan của chúng ta là đem lại 
sự bình an cho mình, cho người khác, tức là 
những hành động, lời nói đem lại sự che chở 
khiến cho người khác không còn lo sợ, không 
còn buồn râu, không còn đau khổ, không còn 
giận hờn phiền não. Niềm hân hoan là một đức 
hạnh giúp cho mình yêu đời hơn, vì đời sống 
con người trong thế gian này không có gì cho 
chúng ta đáng trách. Bởi vạn pháp trong thế gian 
đều do qui luật nhân quả tác thành thì mọi 
người, mọi vật phải theo đó mà sống, mà VuI, 
mà khổ đau, mà ham muốn chạy theo dục vọng. 
Họ còn biết cách nào làm khác hơn. Hiểu biết 


148 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


được như vậy thì chúng ta lại thương yêu và tha 
thứ mọi người, mọi vật. Mọi người, mọi vật có 
chủ động trong cuộc sông này không? 


Chủ động sao? Có ai bao giờ muốn cho thân 
mình bệnh tật, thế mà bệnh tật không sao tránh 
khỏi? 

Có ai bao giờ muốn cho mình chết. Phải 
không quý vị? Thế mà mọi người đều phải chết, 
không ai làm chủ trước cái chết được. Cho nên 
trong cuộc sống này không ai làm chủ mình 
được. 


Vì không làm chủ được cuộc sống và hiểu 
biết rõ qui luật nhân quả điều khiển mọi vật vận 
hành trong vũ trụ nên chúng ta hân hoan đón 
nhận bất cứ một việc gì, dù thuận duyên hay 
nghịch duyên với một niềm vui thương yêu và 
tha thứ. Chính nhờ thế, chúng ta mới làm cho 
mình vững vàng trong cuộc sống hơn. 


Một người hân hoan lúc nào trong lòng cũng 
vui vẻ, lạc hoan yêu đời. Họ nhìn đời như một 
buôi bình minh tươi sáng. 


Cậu bé hân hoan khi nhìn thấy em mình đã 
phục hồi sự sống bằng những dòng máu của 
mình: “Ki đang truyễn máu, hai anh em nằm 
trên hai giường gân nhau. Cậu bé mỉm cười khi 
nhìn thấy đôi má em gái mình bắt đầu lấy lại 
được sắc hồng”. Làm người mà đã giúp đỡ hay 
làm một điều gì có lợi ích, có sự an vui, có sự 


149 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


bình an cho mọi người thì người ây phải hân 
hoan vô cùng. 


Hân hoan là một đức hạnh giúp cho cơ thể 
khỏe mạnh hơn, giúp cho tinh thần sảng khoái 
dễ chịu hơn. Dù trước mắt có nhiều chông gai, 
khó khăn gian khổ, nhưng đức hân hoan khiến 
cho chúng ta không bao giờ chùn bước, không 
bao giờ đầu hàng trước nghịch cảnh, luôn luôn 
thắng tiến, quyết tâm làm đến nơi đến chốn, 
nguyện sẽ thành công trong niềm hân hoan với 
những việc làm lợi ích mình, lợi ích người. 


Trước những hoàn cảnh khó khăn, nhưng 
chúng ta luôn luôn sẵn sàng hân hoan đón nhận 
mà không chút phiền hả trong lòng, đấy cũng là 
những đức tính cao thượng vì lợi ích mình, lợi 
ích người, mà mọi người trong chúng ta ai cũng 
cần nên học tập và trau dồi rèn luyện hằng ngày. 


`, 2% e'%k ¿°, 
s% s s s 


ĐỨC THỨ NĂM 
ĐỨC HIẾU SINH KHẨU HÀNH 


7TR hiếu sinh là một đức hạnh rất tuyệt 
vời, nếu ai biết sử dụng đức hiểu sinh trong mọi 
trường hợp nó sẽ đem lại sự bình an cho mình, 
cho người. Nhưng ở đây, bài học nói về một cậu 
bé mới có năm tuôi, với tuổi này chưa có ý thức 
150 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


như người lớn, thì làm sao hiểu được đức hiếu 
sinh. Vậy mà cậu bé năm tuổi đã thực hiện đức 
hiểu sinh bằng một tình thương em mình chân 
thật tự trong trái tim. Như vậy, đức hiếu sinh sẵn 
có trong mỗi con người. 


Nghe nói đến cái chết thì trẻ em nào không 
sợ, chính người lớn còn sợ thay huống là trẻ em, 
phải không quý vị? Vậy mà cậu bé này khi nghe 
bác sĩ giải thích truyền máu của mình để cứu 
sống em gái thì cậu bé nghĩ răng nếu lấy hết 
máu của mình thì mình phải chết, nên cậu do dự 
một lúc, nhưng rồi cậu sẵn sàng chấp nhận chết 
để cứu em mình. Sự suy nghĩ nông cạn của một 
đứa bé và sự chấp nhận hy sinh mạng sống của 
mình để cứu em gái thật là tuyệt vời: “Bác sĩ 
giải thích: điêu đó với anh trai của cô bé, và hỏi 
cậu có sẵn sàng cho máu để cứu em gái mình 
không? Cậu bé do dự một lát, cậu hít thở sâu và 
nói: “Cháu sẽ đồng ý, nếu điêu đó giúp em cháu 
có thể khoẻ lại được! ”. 

Với trí suy nghĩ hiểu biết non nớt của cậu bé 
mà dám hy sinh thân mạng mình để cứu đứa em, 
thật là một việc làm vĩ đại rất đáng khen. Nếu là 
một người khác hiểu như vậy, chắc không ai 
dám hy sinh. 


Do tình thương mà người ta dám hy sinh 
mạng sông cứu người khác. Khi có một sự việc 
xảy ra bât cập, thì người ta xông vào lửa đỏ 


151 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


nước sôi để cứu người, chứ ít ai nghĩ rằng do 
động lực lòng yêu thương người mà họ không 
sợ chết. Nghe tiếng kêu cứu trong ngôi nhà đang 
cháy mà ai nỡ lòng nào đứng nhìn. Do không nỡ 
lòng nào là đức hiếu sinh. 

Như trên đã nói, đức hiếu sinh sẵn có trong 
mỗi người, chỉ cần chúng ta hằng ngày triển 
khai rèn luyện thì đức hiếu sinh luôn luôn sẽ ở 
trong mỗi hành động thân, khẩu, ý. Nhờ có đức 
hiểu sinh nên không có một ác pháp nào dám 
bén mảng vào tâm chúng ta được. 

Bởi vậy đức hiếu sinh ngăn ác, diệt ác pháp 
rất tài tình mà không có một pháp môn nào xả 
tâm ly dục, ly ác pháp hơn được. 

Đức xả tâm ly dục, ly ác pháp của Phật giáo 
chỉ có đức hiếu sinh. Đức hiểu sinh là giới pháp 
đầu tiên trong năm giới cắm của người con Phật 
(giới sát sinh). Cho nên, người đệ tử Phật không 
phân biệt tu sĩ hay cư sĩ đều phải lữ gìn và 
sống đúng giới đức này thì cuộc sống mới có 
bình an, yên vui và hạnh phúc. 


`, 2% «'% ¿°, 
s% s s s 


152 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


ĐỨC THỨ SÁU 
ĐỨC HY SINH THÂN HÀNH 


: 
.⁄ sinh là một đức hạnh cần thiết cho mọi 
người, vì có hy sinh công sức mới giúp nhau tận 
tình; vì có hy sinh tiền bạc, của cải mới giúp 
người trong cảnh đói khát lầm than; vì có hy 
sinh mới đem sinh mạng mình cứu giúp người 
trong cơn hoạn nạn hiểm nguy; vì có hy sinh 
mình mới cứu người trong lửa đỏ; vì có hy sinh 
mình cứu thoát 13 người đắm thuyền trên sông. 


Cậu bé rất tội nghiệp, thương em nên quyết 
cứu em mình sống, nhưng khi nghĩ đến mình 
cho máu hết chắc phải chết. Là con người ai 
cũng sợ chết, nên khi nghĩ đến cái chết cậu bé 
run sợ và nụ cười tắt dần, nhưng tình thương em 
của cậu rất mãnh liệt và tha thiết, nên cậu vượt 
qua sợ hãi và nói với bác sĩ: “Cháu sắp chết rồi 
phải không bác! Bác cô gắng cứu sống em cháu 
nhé!”. Câu nói đầy lòng yêu thương như lời trối 
của người sắp chết đến nơi, khiến cho ai đọc đến 
đây cũng xúc động trước tình thương cao cả của 
người anh trai bé bỏng. 

Đến khi sắp chết, cậu vẫn mong muốn và gửi 
găm em mình được sống. Tình thương em của 
cậu bé này thật là tuyệt vời, khó có người anh 
trai nào dám liều chết hy sinh cho em mình sống 


153 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


như thế. Thật đáng khen! 


Một cậu bé năm tuổi có những hành động 
đạo đức cao thượng, đó là một tấm gương sáng 
cho mọi người soi. “Anh em như thể tay chân, 
từ trong bác mẹ một lòng mà ra”. 


Đức hy sinh là một hành động thực hiện lòng 
yêu thương của mình đối với người khác. Một 
nhà từ thiện vì lòng yêu thương những người bất 
hạnh trong xã hội nên đã đem của cải tài sản ra 
giúp đỡ cho người khác trong cơn hoạn nạn 
nghèo đói. Bỏ công sức của mình ra giúp đỡ cho 
người khác cũng là đức hy sinh. Đức hy sinh 
trong đức bố thí, người không có đức hy sinh thì 
không dám bó thí. Bởi vậy, trong đức bố thí vẫn 
đầy đủ đức hy sinh, nhưng trong đức hy sinh 
vẫn có đầy đủ đức bố thí. 

Nhưng chúng ta cần phải hiểu rõ hơn về đức 
hạnh: “Nếu con người không có đức hiếu sinh 
thì không bao giờ có đức hy sinh. Đức hy sinh 
không có thì không làm sao có đức bố thí”. Cho 
nên, nói về đạo đức là nói đến một chuỗi then 
chuyên đạo đức. Ở đây nên hiểu đức hiếu sinh là 
gốc, từ gốc mới sinh ra đức hy sinh và đức bố 
thí, v.v... 


Một người lính xông pha vào trận mạc chiến 
đấu với giặc để bảo vệ tô quốc, chăng may anh 
đã chết giữa sa trường, đó là đức hy sinh mình 
vì tổ quốc. 


154 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Một cháu bé chăn trâu bên bờ sông đã hy 
sinh mình cứu sống 13 người chết đuối trên 
chiếc tàu đò, và cứu thoát người cuối cùng thì 
sức cùng lực kiệt, cháu bị nước cuốn trôi đi và 
đã chết trên dòng sông. Đó là đức hy sinh mình 
Cứu người. 

Vì sự sống của người khác mà chúng ta dám 
xông vào chỗ chết để cứu họ, không kế đến 
mạng sống của mình, đó là đức hy sinh. Đức hy 
sinh cao thượng hơn tất cả các đức hạnh khác. 


Xin nhắc lại, đám xông pha vào chỗ chết để 
cứu người đó là đức hy sinh. Dám nhận cái chết 
về mình để người khác được sống. Cậu bé Duy 
Duyệt nhường chỗ trên tàu cứu hộ để cháu gái 
Maria về đoàn tụ với gia đình. Cháu gái Enveni 
nhường chỗ trên tàu cứu hộ cho hai mẹ con cô 
Lyskey sum hợp. Cháu Cricot chạy ôm bà chịu 
lưỡi dao oan nghiệt của bọn cướp. Cháu Encrico 
đứng lên nhận lỗi thay cho bạn mình, v.v... Tất 
cả những gương hạnh trên đây đều là những 
người sống với đức hy sinh. Đức hy sinh thật là 
cao thượng khiến cho chúng ta càng trân trọng 
hơn. 


*, .'*% é'®% ¿'®% 2$, 
s% s% s s% s 


155 


Bài 3”: 


NGƯỜI TẠO ĐỰNG 
NHIÊM TIN 


MT mười bốn tuổi, tôi chẳng làm được 
trò trống øì, ngoại trừ việc quậy phá nổi tiếng 
trong trường. Tôi thường bỏ dở giữa chừng các 
môn học mà chăng thèm quan tâm đến việc có 
bị cắm túc, kỷ luật hay bị đuôi học hay không. 


156 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Tất cả những điều đó hoàn toàn thay đổi khi 
tôi được học với thầy Kaplan. Trẻ tuổi đẹp trai, 
thầy đứng dựa vào tấm bảng, áo sơ mi cô bé, tay 
đút trong túi quần jeans, như thể chắng quan 
tâm đến bất cứ thứ gì trên đời này. Dưới mái tóc 
vàng mềm mại, đôi mắt ánh lên màu xanh thép 
đầy cương nghị của thầy lại nói lên điều ngược 
lại. Ông thầy có dáng vẻ “ngầu đời” này có cái 
nhìn như muốn nói: “Đừng có mà lộn xộn với 
tôi đấy!”. Hơi thích thú và phần e đè, tôi nghĩ có 
lẽ là phải đàng hoàng trong lớp học này. 

“Chào các em”, thầy lên tiếng và bước dọc 
theo lối đi giữa hai hàng ghế, “tôi tên là Kaplan, 
và chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một chuyến 
đi dài.” 

Có cái gì đó cồn lên trong bụng, tôi tự hỏi 
không biết mình bị sao nữa, và rồi chợt nhận ra 
đó là cảm giác thích thú. Thầy bước nhanh quay 
lại bàn làm việc. Tôi mỉm cười hy vọng rằng 
đây sẽ là một môn học hấp dẫn. 

Đột nhiên, thầy nhảy phắt lên đứng trên bàn. 

“Các em nghe đây!”, thây nói với cả lớp 
băng một giọng đầy nhiệt huyết, “tôi không nói 
vê trường học. Đây là việc học tập và niêm vui 
trong công việc, nêu các em tìm thấy niềm Mi 
trong học tập chắc chắn các em sẽ học tốt”. 

“Tôi nói các em đấy”, thầy tiếp tục nhảy từ 
trên bàn xuống đất, nhẹ nhàng như một con báo. 

157 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


“Và em nữa”, thầy vừa nói, vừa chỉ vào từng 
học sinh và lập lại những từ này. 

Khi ngón tay của thầy chỉ đến tôi, tôi chợt 
thấy tim ngừng lại một nhịp. Xưa nay tôi chưa 
bao giờ cho rằng học là một niềm vui. Và cũng 
chưa bao giờ nghĩ rằng tôi có thể học được. 


Và rồi bằng một giọng thì thầm, thầy nói 
tiêp: “Lịch sử là một điêu bí mật, và chúng ta là 
một phân trong bí mật đó”. 


Lớp học im lặng như tờ, thậm chí có thể 
nghe được tiêng vô cánh của một con ruôi khi 
nó bay ngang qua. 


“Chúng ta sẽ không ngồi đây hôm nay nếu tô 
tiên chúng ta không chiến đấu cho niềm tin của 
họ, cho độc lập của quốc gia. Chắc chắn chúng 
ta sẽ không phải là những con người tự do”. 
Thầy tuyên bố bằng một giọng nói nghiêm túc 
đến mức tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải lắng 
nghe thầy. 

Thầy nắm chặt bàn tay giơ lên trước mặt, 
giọng rên vang: “Tất cả các em đều có một lịch 
sử. Chúng ta có trách nhiệm ghi nhớ những gì 
đã xảy ra và phải rút ra được bài học từ trong 
lịch sử”. 

Tôi phải kềm chế lắm mới khỏi hô to lên 
“quá đã!” 

“Bây giờ tôi sẽ đưa các em đi cùng tôi trong 


158 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


chuyến du hành dài ngày này. Các em đã sẵn 
sàng chưa? Nêu có đủ can đảm, hãy đứng dậy 
và đây hêt bàn ghê ra hai bên”. 


Đó là một lời thách thức. Thầy yêu cầu 
chúng tôi phải tích cực tham gia vào bài học, 
không đơn giản ngồi chờ cho hết giờ. Chỉ trong 
vài phút, lớp học đã được dọn trống. 


“Được rôi”, thây nói, “øiờ các em hãy năm 
xuông đât và nhớ là phải năm thật sát vào 
nhau”. 


Lớp học nãy giờ im lặng, giờ đây vang đầy 
những tiếng cười khúc khích khi chúng tôi loay 
hoay nằm xuống bên nhau trên nền nhà. Tay đứa 
này đụng vào người đứa kia, thậm chí có đứa 
còn đụng đầu nhau côm cốp, nhưng rồi cuối 
cùng cũng nằm thành một đám hỗn độn trên sản 
nhà. 

Thầy xoa cằm nhìn chúng tôi, như thể đang 
ngắm nhìn tác phẩm điêu khắc mới nhất của 
mình rồi nói: “Tốt lắm, các em hãy nhích sát 
vào nhau chút nữa”. 

Chúng tôi lại vừa rúc rích cười vừa nhích sát 
vào nhau hơn. Mặc dù khá thích thú, nhưng rồi 
chúng tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu vì chật chội 
và nóng bức, môồ hôi bắt đầu tuôn chảy trên 
người và không khí có vẻ ngột ngạt hơn khi cả 
đám chen chúc sát vào nhau trên sàn nhà. 


159 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


“Tốt”, thầy vừa nói vừa đi quanh chúng tôi, 
“bây giờ các em hãy tưởng tượng rằng mình 
đang bị xích vào nhau trong một căn phòng mà 
hầu như không thể đứng lên được, với một 
khuôn cửa số bé tí xíu. Nhiệt độ nóng bức và 
không khí ngột ngạt đến nỗi không thể thở 
được. Hãy tưởng tượng các em chỉ được cho ăn 
những thứ chỉ để dùng nuôi súc vật vào cuối 
mỗi ngày, nếu lúc đó chưa bị chết vì nóng, vì 
mùi hôi thúi và sự đánh đập dã man. Hãy tưởng 
tượng Tăng các em phải ngủ chồng lên nhau trên 
nền đất cứng, tệ hơn rất nhiều với những gì mà 
các em đang phải chịu đựng”. 


“Hãy tưởng tượng về cơn ác mộng đó”, thầy 
nói tiếp, đôi mắt ánh lên những tia căm phẫn. 

Và thầy nói bằng giọng nói của một người 
như đang trong cơn hấp hối: “Đó là tình cảnh 
của những người Phi Châu bị chở dưới hầm tàu 
sang Mỹ. Để rồi khi đến nơi, họ bị đem bán giữa 
chợ như một bầy súc vật, và sẽ phải làm việc 
cho đến kiệt sức, chết đi trên các đồn điền. Các 
em đang diễn lại trong lớp này. Được rồi, các 
em đứng lên đi. Đây chỉ là màn khởi đầu cho 
cơn ác mộng nô lệ triền miên trong lịch sử”. 

Tôi chợt hiểu ra: Thây Kaplan đang giảng 
cho chúng tôi bài học vê lịch sử bằng cách của 


riêng thầy, không phải bằng những cuốn sách 
dày cộp với câu chữ khô khan lạnh lùng; không 


160 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


phải bằng những lời rao giảng triỀn miên, sáo 
rỗng. Thầy đã thôi hồn vào bài học nảy, làm cho 
nó trở nên sinh động và rất dễ tiếp thu. Chúng 
tôi đã cùng. thầy bước vào cuộc hành trình tìm 
về cội nguồn lịch sử bằng một chuyến đi vô 
cùng hấp dẫn. Và đó chỉ là ngày đầu tiên. 


Cứ như vậy hết ngày này sang ngày khác, 
tuần này sang tuần khác, chúng tôi đã tìm ra đủ 
mọi cách để tái hiện lịch sử: Khi thì biến bàn 
ghế thành con tàu Nina, Pinta và Santa Maria để 
cùng Christophe Columbus băng qua những cơn 
sóng dữ tìm đến Châu Mỹ, khi thì cả lớp chia 
thành hai đạo quân Nam - Bắc để đánh nhau 
trong cuộc nội chiến bằng những khẩu súng giấy 
do chúng tôi tự chế tạo. Một hôm khác, chúng 
tôi hoá trang thành những nghị sĩ để soạn thảo 
và ký tên vào bản tuyên ngôn độc lập, và tôi rất 
hãnh diện khi được đóng vai John Adams. 

Tôi đã học được rất nhiều điều trong môn 
của Thầy. Chúng tôi cũng phải đọc được một số 
sách và làm bài kiểm tra, nhưng vì tôi quá thích 
thú môn học này, nên đã có gắng làm tốt những 
việc mà trước đây tôi không hề làm. Tôi luôn 
trông chờ để được học môn này, không phải vì 
Thầy Kaplan trẻ tuổi, đẹp trai và “rất ngầu đời”, 
mà vì thầy thật sự là một giáo viên xuất sắc, biết 
tạo sự say mê học tập cho học sinh của mình. 
Tôi tôn trọng những lời dạy của thầy, và khi 
thầy nói rằng mọi môn học đều quan trọng trong 


ló1 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


hành trình của cuộc sống, tôi đã cố gắng đi học 
đầy đủ các môn khác. Và mỗi ngày tôi đều háo 
hức chờ đến giờ đi học. 

Khỏi phải nói bạn cũng biết cha mẹ tôi mừng 
đến mức nào. Họ tự hỏi không biết ông thầy 
giáo đó có ma lực gì mà khiến cho một đứa con 
gái ương ngạnh như tôi trở thành một học sinh 
gương mẫu. Tất cả phụ huynh học sinh và đồng 
nghiệp trong trường đều yêu mến thầy Kaplan. 
Đặc biệt là tôi. 

Do đó, khi có tin đồn thầy bị nhà trường sa 
thải đã không một ai tin. Thầy Kaplan là giáo 
viên giỏi nhất ở trường chúng tôi. Tại sao người 
ta lại sa thải một giáo viên chỉ vì đã làm cho 
môn lịch sử trở thành một môn học vô cùng 
sống động và dễ nhớ đối với học sinh; một giáo 
viên đã làm cho học sinh ngày càng say mê học 
tập hơn? 


Tôi càng thất vọng hơn khi biết tin đồn này 
là có thật. Thầy Kaplan bị sa thải do đã không 
chịu đi theo lối mòn cứng nhắc. Điều quan trọng 
đối với hội đồng nhà trường không phải là chất 
lượng giảng dạy, mà phương pháp của thầy 
không mang tính chính thống nên không được 
chấp nhận. 


Là một người luôn lạc quan, thầy Kaplan 
châp nhận việc này một cách rât bình tĩnh. Thây 
khuyên chúng tôi phải “châp nhận thay đôi”. Vì 


162 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


theo thầy, người nào không biết cách chấp nhận 
sẽ làm tồn thương đến người khác cũng như đến 
chính mình. Dù những lời thầy nói là đúng, 
nhưng chúng tôi cũng không cam tâm ngồi nhìn 
thầy ra đi. Suy cho cùng, chính thầy đã dạy rằng 
tổ. tiên chúng tôi biết chiến đấu để giữ vững 
niềm tin của mình. Do đó, chúng tôi đã bản định 
kế hoạch biểu tình vào ngày thầy Kaplan ra đi. 
Những người tham gia đều phải hứa giữ bí mật. 
Nhưng tồi tin tức cũng lộ ra, và thầy hiệu trưởng 
cũng thông báo trên loa phóng thanh rằng học 
sinh nào tham gia vào cuộc biểu tình sẽ bị đuổi 
học. 


Cuối cùng thì ngày đó cũng đến, khi chuông 
báo hết giờ vang lên, đám học sinh chúng tôi 
khoác tay nhau bước ra cổng trường và tập hợp 
thành hàng ở đó, học sinh các lớp dưới cũng 
tham gia. Thoáng chốc, ngôi trường gần như 
không còn bóng một học sinh nào. Thầy Kaplan 
đã truyền cho chúng tôi lòng dũng cảm chấp 
nhận mọi việc để chiến đấu cho niềm tin của 
mình. Bất chấp những lời đe doạ, chúng tôi 
đồng thanh hô vang: “Không được để thầy 
Kaplan ra đi! Hãy giữ thầy ở lại”. 


Các bậc phụ huynh sau đó cũng kéo đến và 
thay vì la mắng con, họ đã củng nắm tay nhau, 
tạo thành một hàng rào bao xung quanh và cùng 
hô vang theo chúng tôi. Thầy Kaplan xuất hiện 
ở cửa số, nước mắt tuôn trảo trên gương mặt, 


163 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


thây vây tay chào chúng tôi và nói: “Cảm ơn các 
em”, rôi bước khuât vào bên trong. 


Bắt chấp những nỗ lực của chúng tôi, thầy 
Kaplan vẫn bị sa thải. Nhưng nhờ sự ủng hộ 
nhiệt tình của phụ huynh và giới báo chí, nên 
không học sinh nào trong trường bị đuôi học. 


Thầy đến dạy trong một trường tư ở một tiểu 
bang khác. Những trường học loại này ngày nay 
rất nôi tiếng. Khi nghe nói về một ngôi trường 
nào như thế. Tôi nghĩ ngay đến thầy Kaplan. Và 
tôi vô cùng biết ơn người thầy phi thường, tận 
tụy đã chấp nhận rủi ro sử dụng mọi kiến thức, 
sự sáng tạo và tính hài hước đề mang đến cho 
những học sinh vốn thờ ơ với việc học như tôi 
món quà quý nhất của đời học sinh: “Niềm vui 
thích và say mê trong học tập”. 


Người Thấp Sáng Ước Mơ - Kỳ Thư 
Tông hợp & biên dịch 


‹. 
s s s s s 


ĐẠI Ý: 


Bài này nói về đức chấp nhận trách nhiệm 
của một giảng viên truyền đạt tư tưởng văn hóa, 
lịch sử, đạo đức, v.v.. rất sống động, cụ thể, thực 
tế, khiến cho học viên tiếp thu một cách dễ 
dàng. 


164 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


HƯỚNG DẪN: 


Muốn phân đoạn thì nên gạch đít những từ 
quan trọng chỉ những hành động đạo đức trong 
bài. Khi gạch đít xong, quý vị xem những từ nào 
chỉ cho đức hạnh hay thiếu đức hạnh thì quý vị 
nên xác định đức hạnh ấy rõ ràng. 

Ví dụ: Như trong bài này, quý vị nên gạch đít 


H 


người học sinh lười biêng, không chăm chỉ học 
hành. Vì thê phân đoạn này là đoạn thứ nhât và 
đáp án là Thiêu Đức Hiêu Học Y Hành. 


`, 2% ¿'*% ¿®, 
s s% s s 


BÀI LÀM 
I- Phán doqn: 


Bài này có II đoạn: 


l1-_ Năm mười bồn tuổi, tôi chăng làm được 


2-_ Tất cả những điều đó hoàn toàn thay đổi 
165 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


khi tôi được học với thấy Kaplan. Trẻ tuổi đẹp 
trai, thầy đứng dựa vào tấm bảng, áo sơ mỉ cô 
bẻ, tay đút trong túi quân jeans, như thể chẳng 
quan tâm đến bất cứ thứ gì trên đời này. Dưới 


xanh thép đây cương nghị của thây lại nói lên 


điều ngược lại. Ông thấy có dáng vẻ “ngâu. 
3-_ Hơi thích thú và phần e dè, tôi nghĩ có lẽ 
là phải đàng hoàng trong lớp học này. 


“Chào các em”, thây lên tiếng và bước dọc 
theo lối đi giữa hai hàng ghế, “tôi tên là 
Kaplan, và chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một 
chuyến đi dài `. 


Có cái gì đó côn lên trong bụng, tôi tự hỏi 
không biết mình bị sao nữa, và rồi chợt nhận ra 
đó là cảm giác thích thú. Thây bước nhanh quay 
lại bàn làm việc. Tôi mửn cười hy vọng rằng 
đây sẽ là một môn học hấp dẫn. 


“Các em nghe đây!”, thấy nói với cả lớp 
băng một giọng đây nhiệt huyết, “tôi không nói 


1ó6 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


báo. “Và em nữa”, thầy vừa nói, vừa chỉ vào 
từng học sinh và lập lại những từ này. 

Khi ngón tay của Thây chỉ đến tôi, tôi chợt 
tháy tìm ngừng lại một nhịp. Xưa nay tôi chưa 
bao giờ cho răng học là một niêm vui. Và cũng 
chưa bao giờ nghĩ răng tôi có thê học được. 

Và rồi bằng một giọng thì thầm, Thây nói 

Lớp học im lặng như tờ, thậm chí có thể 
nghe được tiêng võ cánh của một con ruồi khi 
nó bay ngang qua. 


nghe thầy. 
Thầy nắm chặt bàn tay giơ lên trước mặt, 
lên “quá đã!” 


5-_ “Báy giờ lôi sẽ đưa các em đi cùng tôi 


167 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


trong chuyến du hành dài ngày này. Các em đã 
sẵn sàng chưa? Nếu có đủ can đảm, hãy đứng 
dậy và đây hết bàn ghế ra hai bên ”. 


Đó là một lời thách thức. Thầy yêu câu 
chúng tôi phải tích cực tham gia vào bài học, 
không đơn giản ngôi chờ cho hết giờ. Chỉ trong 
vài phút, lớp học đã được dọn trồng. 


“Được rồi”, tháy nói, “giờ các em hãy năm 
xuống đát, và nhớ là phải năm thật sát vào 
nhau ””. 


Lớp học nãy giờ im lặng, giờ đây vang đây 
những tiễng cười khúc khích khi chúng tôi loay 
hoay năm xuống bên nhau trên nên nhà. Tay 
đứa này đụng vào người đứa kia, thậm chí có 
đứa còn đụng đấu nhau côm cốp, nhưng rồi 
cuối cùng cũng nằm thành một đảm hỗn độn 
trên sàn nhà. 


Thấy xoa cằm nhìn chúng tôi, như thể đang 
ngăm nhìn tác phẩm điêu khắc mới nhất của 
mình rồi nói: “Tốt lắm, các em hãy nhích sát 
vào nhau chút nữa `”. 

Chúng tôi lại vừa rúc rích cười vừa nhích sát 
vào nhau hơn. Mặc dù khá thích thú, nhưng rồi 
chúng tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu vì chật 
chội và nóng bức, mô hôi bắt đâu tuôn chảy 
trên người và không khí có vẻ ngột ngạt hơn khi 
cả đảm chen chúc sát vào nhau trên sàn nhà. 


1ó8 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Tót”, thấy vừa nói vừa đi quanh chúng lôi, 


«« 


ãy tưởng tượng về cơn dc mộng đó ”, thây 
nói tiên, đôi mãt ánh lên những tỉa căm phán. 


Các em đang diên lại trong lớp này. Được rồi, 
các em đứng lên ải. Đây chỉ là màn khởi đâu 
cho cơn ác mộng nô lệ triên miên trong lịch sử. 


cuốn sách dày cộp với câu chữ khô khan lạnh 


169 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


đâu tiên. 

Cứ như vậy hết ngày này sang ngày khác, 
tuân này sang tuân khác, chúng tôi đã tìm ra đủ 
mọi cách để tái hiện lịch sử: Khi thì biến bàn 
ghế thành con tàu Nina, Pima và Santa Maria 
để cùng Christophe Columbus băng qua những 
cơn sóng dữ tìm đến Châu Mỹ, khi thì cả lớp 
chia thành hai đạo quân Nam - Bắc để đánh 
nhau trong cuộc nội chiến bằng những khẩu 
súng giấy do chúng tôi tự chế tạo. Một hôm 
khác, chung tôi hoá trang thành những nghị sĩ 
để soạn thảo và kỷ tên vào bản tuyên ngôn độc 
lập, và tôi rất hãnh diện khi được đóng vai John 
Adams. 


7- Tôi đã học được rất nhiều điều trong 
môn của Thây. Chúng tôi cũng phải đọc được 
một số sách và làm bài kiểm tra, nhưng vì tôi 
quá thích thú môn học này nên đã cố găng làm 
tốt những việc mà trước đây tôi không hệ làm. 
Tôi luôn trông chờ để được học môn này, không 


170 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Khỏi phải nói bạn cũng biết cha mẹ tôi mừng 
đên mức nào. Họ tự hỏi không biêt ông thấy 
giáo đó có ma lực gì mà khiên cho một đứa con 


nghiệp trong trường đêu yêu mến thây Kaplan. 
Đặc biệt là tôi. 

8-_ Do đó, khi có tin đôn thây bị nhà trường 
sa thải đã không một ai tin. Thây Kaplan là 
giáo viên giỏi nhất ở trường chúng tôi. Tại sao 
người ta lại sa thải một giáo viên chỉ vì đã làm 
cho môn lịch sử trở thành một môn học vô cùng 
sống động và dễ nhớ đổi với học sinh; một giáo 
viên đã làm cho học sinh ngày càng say mê học 
tập hơn? 


Tôi càng thất vọng hơn khi biết tin đồn này 
trọng đôi với hội đồng nhà trường không phải 
là chát lượng giảng dạy, mà phương pháp của 


9 Là một người luôn lạc quan, thấy 


171 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


Kaplan chấp nhận việc này một cách rất bình 
10- Dù những lời thây nói là đúng, nhưng 
chúng tôi cũng không can tâm ngôi nhìn tháy ra 


của mình. Do đó, chúng tôi đã bàn định kế 
hoạch biểu tình vào ngày thấy Kaplan ra đi. 
Những người tham gia đêu phải hứa giữa bí 
mật. Nhưng rồi tin tức cũng lộ ra, và thây hiệu 
trưởng cũng thông bảo trên loa phóng thanh 
rằng học sinh nào tham gia vào cuộc biểu tình 
sẽ bị đuổi học. 


Cuối cùng thì ngày đó cũng đến, khi chuông 
báo hết giờ vang lên, đám học sinh chúng tôi 
khoác tay nhau bước ra cổng trường và tập hợp 
thành hàng ở đó, học sinh các lớp dưới cũng 
tham gia. Thoáng chốc, ngôi trường gần như 
không còn bóng một học sinh nào. Thầy Kaplan 


đồng thanh hô vang: “Không được để thầy 
Kapnlan ra đi! Hãy giữ tháy ở lại ”. 


Các bậc phụ huynh sau đó cũng kéo đến và 


172 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


tạo thành một hàng rào bao xung quanh và 
cùng hô vang theo chúng tôi. Thấy Kaplan xuất 
hiện ở cửa số, nước mắt tuôn trào trên gương 
mặt, thây vây tay chào chúng tôi và nói: “Cảm 
ơn các em ”, rồi bước khuất vào bên trong. 

Bất chấp những nỗ lực của chúng tôi, thầy 
Kaplan vẫn bị sa thải. Nhưng nhờ sự ủng hộ 
nhiệt tình của phụ huynh và giới bảo chỉ, nên 
không học sinh nào trong trường bị đuổi học. 


11- Thầy đến dạy trong một trường tư ở một 
tiếu bang khác. Những trường học loại này 
ngày nay rắt nồi tiêng. Khi nghe nói VỀ một ngồi 


2- Đúp án: 
Bài này có II đức: 
I- Thiếu đức hiếu học ý hành. 
2-_ Đức nghiêm nghị thân hành, ý hành. 
3-_ Đức khuyến học khẩu hành. 


173 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


4-_ Đức tri ân tô quốc khẩu hành. 

5- Đức truyền đạt tư tưởng môn sử học thân 
hành, ý hành. 

6- Đức truyền đạt bài học vào cuộc sống. 

7-_ Đức chăm học ý hành, thân hành. 

g- Thiếu đức sáng tạo truyền đạt bài học 
sông động. 

9- Đức chấp nhận tuỳ thuận khẩu hành. 

10- Đức đũng cảm thân hành, khâu hành. 

I1- Đức tri ân ý hành. 


3- Giải trình án: 


ĐỨC THỨ NHẤT 
THIẾU ĐỨC HIẾU HỌC Ý HÀNH 


2⁄4 em chưa nhận thức sự học là để bồi 
dưỡng tri thức hiểu biết của các em có một 
tầm sâu rộng và quan trọng về đời sống làm 
người. Và chính nhờ có học các môn học thì 
sự hiểu biết mới rộng rãi, và nhất là môn học 
đạo đức, nó mang lại một sự lợi ích rất lớn cho 
cuộc sống con người. Đó là sự bình an, yên 
vui và hạnh phúc cho bản thân, cho mọi người 
trong gia đình và cho cộng đồng mọi người 


174 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


trong xã hội ở hiện tại và ngày mai. 

Chúng ta ai cũng biết, trẻ em ham chơi hơn 
ham học. Vì cơ thể của trẻ em đang phát triển 
nên hay năng động, thường quậy phá, khiến cho 
người lớn bực minh. Tuổi học trò là tuổi vô tư, 
thích hoạt động chạy nhảy tung tăng quậy phá 
cái này, cái khác. Cho nên chúng không thê ngồi 
vên lại học tập, nếu không có sự bắt buộc và gò 
bó. Vì thế, thầy, cô giáo và cha mẹ thường cho 
các em là những đứa trẻ lười biếng. Cho các em 
lười biếng là không đúng, vì các em không thích 
học. Bài học quá khô khan, không bằng đi hái 
trộm trái mận của bà hàng xóm, chọc ghẹo bả ta 
chửi cho một trận còn khoái hơn. 


Hiểu được tâm lý năng động của các em, cha 
mẹ, thầy, cô giáo không xem chúng là những 
đứa trẻ lười biếng học, luôn luôn tìm cách khơi 
nguôn cảm hứng đúng tâm lý của các em hướng 
về những môn học. Muốn được vậy, cha mẹ, 
thầy và cô giáo phải tạo ra sự thích thú trong các 
môn học, nhất là đạo đức hiếu sinh. Về đạo đức 
hiếu sinh, cha mẹ, thầy và cô giáo phải làm 
gương cho các em, tức là cha mẹ, thầy và cô 
giáo phải biết thương yêu các em, ban tặng cho 
chúng những tình thương ấm áp, xem chúng như 

con. Đừng mắng chửi, đừng phạt dọa, đừng 
đánh đập chúng, v.v... Lúc nào cũng sáng suốt, 
nhẫn nại cố gắng tìm hiểu những học trò hay 
quậy phá; những học trò có điểm học kém; 


175 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


những học trò có hoàn cảnh không may mắn. 
Nhờ đó mới hiểu rõ tâm lý của các em; mới tận 
tâm giúp đỡ, khích lệ và sách tấn các em bằng 
tình yêu thương, bằng sự ban cho tình thương 
của một người mẹ, người cha, người thầy, người 
cô giáo. 

Nhờ mang tình thương đến với các em như 
vậy, nên các em mới thấy mình không bị bỏ rơi, 
nên cô găng học tập. 


Chúng ta ai cũng biết tuổi trẻ của các em 
siêng năng học tập là nhờ tình thương của cha 
mẹ, của thầy cô giáo, chứ các em có ý thức sự 
học tập có là gì đâu. Các em xem sự học tập là 
sự gò bó trói buộc, là sự làm khổ các em. 


Cho nên những bậc cha mẹ, thầy và cô giáo 
muốn cho các em siêng năng học tập thì không 
gì hơn là mang tình thương yêu đến với các em. 
Chứ không nên bắt buộc các em phải học tập 
như thế này, như thế khác, mà hãy để tự các em 
thích thú siêng năng trong học tập. Vì chỗ 
nương tựa sự học tập của các em bằng tình 
thương yêu; bằng những hành động ngọt ngào, 
êm dịu của cha mẹ, thầy và cô giáo, chứ không 
phải bằng những hành động phạt dọa, đánh đập, 
roi vọt, chửi măng “đồ hư, đồ thối, đồ tôi, đồ 
mất đạy, v.v...” 

Lối giáo dục con cái ngày xưa: “Thương con 
cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho ngào `. 


176 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Lối giáo dục con cái như vậy không đúng với 
tinh thần từ bi bình đăng trong sự sông của Phật 
giáo, vì Phật giáo có nên đạo đức nhân bản - 
nhân quả nên luôn luôn dùng chánh ngữ, chánh 
nghiệp. Vì chánh ngữ là những lời khuyên dạy 
nhẹ nhàng, êm dịu, ôn tồn, nhã nhặn, khen tặng, 
khích lệ, v.v.. chứ không được mắng chửi các 
em, nạt nộ, hù dọa, la lỗi với những lời hung dữ 
thô lỗ. Nhất là cách xưng hô, không được phách 
lối: “Mây, tao, mI, tỚ, thẳng, con hoặc gọi là đồ 
dốt nát, đồ mất dạy, đồ thiếu văn hóa, đạo đức, 
Xi s2 


Chánh nghiệp là những hành động nhẹ 
nhàng, êm ái, xoa dịu những vết thương lòng 
của các em, khi các em bị mất mát. Cha mẹ, 
thầy và cô giáo chỉ dạy một cách tận tỉnh, rõ 
ràng, cụ thê đề các em tiếp thu bài học không có 
khó khăn trong tình yêu thương của thầy, cô 
giáo cùng cha mẹ. 


Người thầy, cô giáo dạy học phải có tình 
thương như cha, như mẹ thì học trò mới siêng 
năng học hành. Chứ cứ roi vọt, răn đe phạt dọa 
làm cho các em vừa sợ hãi, vừa chán ghét sự 
học tập. Và như vậy, các em sẽ học đến một 
mức độ nào thì bỏ học. 


Chúng ta hãy theo dõi một câu chuyện thật 
xảy ra trong ngành giáo dục, hiện nay vân có 
thầy, cô giáo thiếu đạo đức hiếu sinh và thiếu 


177 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


đạo đức bình đẳng về sự sống với những học trò 
của mình: “Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng vừa 
tiếp nhận bệnh nhân đa chấn thương do bị thầy 
giáo đánh. 

Sự việc xảy ra lúc I8§h40 ngày 05/4, khi em 
Nguyễn Hoàng Long, ngụ tại 21B đường Bạch 
Đăng, P7 Đà Lạt (Lâm Đồng), là học sinh lớp 
9A4 trường trung học Đống Đa (Đà Lạt), đến 
học thêm tại nhà thầy Trương Trần Văn Sơn, 
ngụ tại 42 Đinh Công Thắng, P7 Đà Lạt, hiện là 
giáo viên môn toán của trường trung học Ngô 
Gia Tự (tức trường THPT bán công Dran cũ), 
huyện Đơn Dương (Lâm Đồng). Khi Long vừa 
bước vào nhà, thầy Sơn hỏi lý do tại sao không 
chép bài và còn đi học trễ. Long trả lời em để 
quên vở ở nhà và bị mệt, nên không thê chép bài 
được. Liền sau đó, thầy Sơn gọi Long lên nhà 
trên, chốt chặt cửa rồi dùng cây roi mây dài hơn 
một mét quất tới tập vào lưng, đầu và tay em 
Long. Đánh xong, thây Sơn bảo Long về gọi cha 
mẹ đến nói chuyện. Long có găng về đến nhà 
báo cho cha mẹ xong thì ngất xỉu, và được gia 
đình đưa vào bệnh viện cấp cứu. 


Chú ruột của Long là Nguyễn Văn Quang 
bức xúc: Sau khi cởi áo của cháu ra, tôi hoảng 
hồn vì thấy vết thương rướm máu đầy khắp 
người cháu. Tôi chạy qua hỏi thầy Sơn thì thầy 
và chị của thầy còn nói này kia. Tôi mời công an 
đến lập biên bản và thu tang vật. 


178 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Chị Trương Thị Minh Xuân (mẹ của em 
Long) cho biết, từ khi cháu Long học lớp 7, gia 
đình đã nhờ thầy quản lý việc học và dạy kèm 
toán, lý, hóa cho cháu vào ban đêm. Sự việc vừa 
xảy ra quá bất ngờ và ngoài sức tưởng tượng 
của gia đình, cô Nguyễn Thị Hoàng Yên, giáo 
viên chủ nhiệm của em Long cho biết. Chiều 
cùng ngày, Long đi học thêm môn Anh văn của 
cô nhưng để quên vở ở nhà và vào lớp trễ 20 
phút. Trước đó 2 buổi học, tại trường Long 
không chép bài nên bị giáo viên bộ môn văn ghi 
vào số đầu bài, cô Yên đã gọi điện thông báo 
cho thầy Sơn (người nhận quản lý em Long) biết 
và nhắc nhở, nhưng không ngờ thầy lại đánh 
Long. Cô Yên còn lo lắng: Chỉ còn 20 ngày nữa 
là thi học kỳ 2, sau đó là xét tuyến tốt nghiệp rồi 
thi vào lớp 10, không biết Long sẽ thế nào! 


Theo kết quả chấn đoán của khoa ngoại - 
Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng thì Long bị đa 
chắn thương phần mềm ở đầu, lưng và hai tay. 
Cụ thể sưng bằm ở vùng đầu, lưng và hai tay. 
Thế nhưng theo người nhà của Long cho biết, 
dù đã gây hậu quả như vậy, nhưng đến trưa ngày 
06/4 chỉ có chị của thầy Sơn đến thăm, còn thầy 
Sơn vẫn chưa đến thăm hoặc hỏi han gì. Hiện 
công an phường 7 đã vào cuộc điều tra làm rõ 
Vụ VIỆC. 


LV-G.B 


179 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


\ ... 7 4 


(Hàng loạt vết thương trên người em Long) 


Nếu đứng theo phương diện đạo đức nhân 
bản về sự sông của muôn loài thì phải có một 
đạo đức biết tôn trọng sự sống của nhau, không 
riêng sự sống của con người đối với con người, 
mà còn phải đối với sự sông của muôn loài vật. 
Ở đây, hành động của thầy Sơn là phi đạo đức 
nhân bản. Con người mà đánh con người mang 
thương tích bầằm mình khắp người. Chúng tôi 
xin hỏi thầy Sơn, khi thầy bị người khác đánh 
như vậy thầy có thấy đau đớn không thưa thầy? 


Trong khi mình cũng biết đau, sao lại nhẫn 
tâm đánh người học trò như con của mình như 
vậy? 

Đúng, chúng tôi chấp nhận thầy thương em 
Long, nhưng thương cho roi cho vọt như ông bả 
ta ngày xưa thì lòng thương ấy là phi đạo đức 
thầy ạ! Lòng yêu thương ấy chưa đúng. Ÿ mình 


180 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


là thầy, là người lớn, nên đánh em Long tới tấp 
và còn nghĩ rằng em Long là học trò, là con nÍt. 
Hiểu như vậy đà sai, Lòng thương yêu ấy vi 
phạm đến quyền sông của người khác, vì thế 
lòng yêu thương ây không phải là lòng yêu 
thương, mà là cơn tức giận của thầy Sơn trút đỗ 
lên đầu người học trò của mình. Nhưng lúc ấy, 
thầy cho rằng đó là bốn phận trách nhiệm của 
thầy, vì thầy là chủ nhiệm của em Long nên thầy 
có quyền đánh đập để dạy dỗ em. 


Khi đánh đập em Long, thầy phải hiểu: mặc 
dù Long là một học trò của thầy, nhưng thầy 
phải biết sự sống của Long và sự sống của thầy 
đều bình đẳng như nhau, không ai có quyền xâm 
phạm đến sự sống của nhau. Sao thầy lại dùng 
roi mây đánh em Long lằn dọc lăn ngang tan nát 
mình mấy, đầu cổ tay chân mà không chút lòng 
xót thương? 


Cho nên dùng lời nạt nộ, mắng chửi, mạt 
sát, đánh đập là xâm phạm đến quyền sống 
của người khác. Những hành động như vậy là 
phi đạo đức nhân bản - nhân quả. Những hành 
động như vậy là phi nhân tính. Đó là những 
hành động của loài động vật chứ con người thì 
không thể có những hành động và ngôn ngữ 
như vậy. Con người phải là con người thì con 
người phải sống đúng năm đức nhân bản của 
con người mà ngày xưa đức Phật đã dạy rất rõ 


181 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


ràng: 
1- Đức thứ nhất là đức hiếu sinh. 
2- Đức thứ hai là đức ly tham. 
3- Đức thứ ba là đức chung thủy. 
4- Đức thứ tư là đức thành thật. 
5- Đức thứ năm là đức minh mẫn. 


Năm đức hạnh này mới xác định được con 
người thật là con người nhân bản của Phật giáo. 
Ngoài năm đức này ra, con người chưa được gọi 
là nhân bản. 

Người xưa nói: “Thương con cho ro1 cho vọt, 
ghét con cho ngọt cho ngào”. Lời dạy này có 
đúng không? Trước khi trả lời câu hỏi này, 
chúng ta xác định: “Đâu phải những gì của 
người xưa dạy đều là đúng cả”. Chúng ta là con 
người đều có trí suy tư, có đầu óc biết phân 
minh tốt xấu, trăng đen; biết cái thiện, cái ác; 
biết cái đúng, cái sai, chứ đâu như những kẻ mù 
rờ voi, ai nói sao nghe vậy, chăng phân biệt trái 
phải. 

Dù người xưa là tô tiên của chúng ta, nhưng 
cái sai thì chúng ta nên nói sai, còn cái đúng là 
chúng ta nói đúng. Cái sai thì chúng ta dẹp bỏ, 
còn cái đúng thì dựng lại cho con cháu của 
chúng ta học tập sống không làm khổ mình, khô 
người. Đó là trách nhiệm, bổn phận của chúng 
ta, của loài người. Nên chúng ta phải gạn lọc 
182 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


những phong tục tập quán mê tín, lạc hậu thì 
đẹp bỏ, và những điều dạy phi đạo đức nhân bản 
như lời dạy trên thì dẹp sạch. Cầm roi đánh con 
cái của mình mà gọi là dạy, đem cái đau vào 
thân con cái của mình mà gọi là giáo dục thì thật 
là đau lòng. Chúng tôi có một người anh bà con 
ham chơi bỏ học, nên sự học mất căn bản rồi 
trốn học. Cậu chúng tôi biết việc nảy, nên bắt 
người anh ấy đánh cho mấy roi mây lăn đọc lẫn 
ngang trên mông, nhưng người anh ấy vẫn bỏ 
học và đi làm công cho những người khác. Cho 
nên giáo dục con cái không thể đánh chúng mà 
chúng nghe theo, chỉ có đem tình thương thì 
chúng mới nghe theo mà thôi. 


Quý vị nên đọc lại đoạn văn này, nghe cô học 
sinh tâm sự: “Năm mười bốn tuổi, tôi chẳng 
làm được trò trống gì, ngoại trừ việc quậy phá 
nổi tiếng trong trường. Tôi thường bỏ dở giữa 
chừng các môn học mà chăng thèm quan tâm 
đến việc có bị cấm túc, kỷ luật hay bị đuổi học 
hay không”. Không sợ bị cấm túc, không sợ bị 
phạt, bị đuôi học lầm lầm, lì lì quậy phá không 
ai chịu nổi. Đó không phải là lỗi của cô bé này, 
mà lỗi của cha mẹ, của thầy và cô giáo. 

Cha mẹ, thầy và cô giáo không chịu lắng 
nghe và tìm hiểu con cái và học trò mình, chỉ 
biết la mắng, phạt dọa, đánh đập, v.v... Cách dạy 
dỗ như vậy làm sao các em hiểu biết được, mà 
còn oán trách và căm ghét sự học nhiều hơn. 


183 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


Các em làm sao có sự hiểu biết như người 
lớn, cho nên cảng ráng ép bắt buộc chúng học 
tập mà không có phương pháp dạy dỗ, không có 
tình thương ban cho chúng thì làm cho chúng 
bất mãn sự học. Rầy la, mắng chửi, đánh đập 
càng làm cho chúng ngày càng trở thành lì lợm, 
chăng sợ ai, chẳng sợ bị cấm túc, chẳng sợ bị 
phạt mà cũng không sợ bị đuôi học. 

Bậc làm cha mẹ và thầy cô giáo phải giáo 
dục trẻ em bằng tình thương, chứ không nên 
giáo dục theo uy quyền của người lớn bắt nạt 
hành hạ trẻ em, mà phải xem trẻ em như người 
bạn, như những người ngang hàng bằng mình. 
Phải có lời ngọt ngào, ôn tôn, phải có sự tôn 
trọng quyên sống của các em, nhưng phải hướng 
dẫn các em không nên đi quá xa quyên sông, 
không nên vi phạm vào đạo đức nhân bản. 


Giáo dục trẻ em là một việc làm uốn nắn, 
như người khéo tay uốn tre, chứ không phải sức 
mạnh đàn áp bắt buộc phải làm theo như thế 
này, như thế khác. Lối giáo dục như vậy là lối 
giáo dục theo phong kiến: “Quân bảo thần tử, 
thần bất tử, bất trung...”. Chúng ta hiện đang ở 
vào thời đại đạo đức nhân bản - nhân quả của 
Phật giáo, chứ không phải ở trong thời đại Tam 
cang, Ngũ thường của Nho giáo. Cho nên sự 
giáo dục trẻ em không ai có quyên cho roi cho 
vọt (đánh đập trẻ em). Vì đạo đức nhân bản - 
nhân quả nên không ai có quyền chạm đến sự 


184 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


sống của chúng, dù là cha mẹ, người sinh chúng 
ra nhưng lại càng không được đánh đập, chửi 
măng chúng. 


s s% s s% 


ĐỨC THỨ HAI 
ĐỨC NGHIÊM NGHỊ THÂN HÀNH, 
Ý HÀNH 


.Z⁄á:i giáo dục các em, cha mẹ và thầy, cô 
giáo cần phải có đức nghiêm nghị. Đức nghiêm 
nghị là không nên cười cợt đùa giỡn với trẻ em, 
lời nói ôn tồn, nhã nhặn, vui vẻ nhưng nghiêm 
nghị, chứ không phải nghiêm nghị là nói lời khô 
căn, cộc lốc và còn có thái độ tỏ ra “ta đây” là 
người lớn. Những điều nghiêm nghị trên đây thê 
hiện qua hành động của thầy giáo Kaplan đã 
khiến cho các học sinh không dám xem thường 
thầy. Hành động của thầy giáo Kaplan ngay từ 
buổi học đầu tiên đã khéo ngăn chặn những 
hành động quậy phá của học sinh. Người ta 
thường nói: “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”. 
Nếu ngay từ giờ phút đầu tiên gặp các em mà 
thiếu đức nghiêm nghị thì một năm học không 
thể ngồi yên với các em được. Chúng ta hãy đọc 
lại đoạn văn sau đây sẽ thấy cách hành sử của 
thầy giáo Kaplan với những học trò mới của 


185 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


mình: “7á? cả những điều đó hoàn toàn thay 
đổi khi tôi được học với thây Kaplan. Trẻ tuổi 
đẹp trai, thây đứng dựa vào tâm bảng, ảo sơ mỉ 
cô bé, tay đút trong túi quân jeans, như thể 
chẳng quan tâm đến bắt ký thứ gì trên đời này. 
Dưới mái tóc vàng mêm mại, đôi mắt ánh lên 
màu xanh thép đây Cương nghị của thây lại nói 
lên điều ngược lại. Ông thầy có dáng vẻ “ngâu 
đời” này có cái nhìn như muốn nói: “Đừng có 
mà lộn xôn với tôi đấy!”. Đúng vậy, nễu không 
nghiêm nghị mà cười cợt với học sinh thì không 
còn giáo dục học sinh được nữa. 


Cha mẹ sinh con ra, thương các con là đúng 
nghĩa, là bổn phận, là trách nhiệm, nhưng 
thương con cái như thế nào cho đúng cách. 
Thương con mà con cái đòi cái gì cũng làm theo 
ý muốn của chúng, thì đó là lòng thương con mà 
hại con. Bằng ngược lại, mỗi chút mỗi đánh con 
cũng là làm hại con. Cho nên thương con phải 
biết dạy con. Nhưng dạy con là phải biết ngăn 
chặn khi con cái đòi ăn cái này, hoặc đòi mặc 
cái kia chạy theo thời trang ăn mặc hở hang 
khiêu dâm gợi dục, chạy theo dục lạc thế gian 
ăn chơi đồi trụy. 


Làm cha mẹ không thể từ bỏ trách nhiệm và 
bồn phận lòng yêu thương con cái, có công sinh 
đẻ thì phải có công nuôi dưỡng. Thế mà trong xã 
hội hiện nay lại có những hạng người biết sinh 
con, đẻ con nhưng lại chối bỏ trách nhiệm bốn 


186 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


phận làm cha, làm mẹ. Nhân tính họ đã mất nên 
tình thương yêu con cái không còn. Họ quăng 
ném con cái vào đời, thiếu tất cả tình thương 
yêu cha lẫn mẹ, sống bơ vơ trong những trại mồ 
côi với tình thương yêu của những người xa lạ. 
Thật là đau thương! 


Một bằng chứng hiển nhiên là tình trạng móc 
thai, nạo thai, ném bỏ thai nhi một cách vô đạo 
đức nhân bản. Thật đáng lên án những hạng 
người này. Phải theo pháp luật trừng trị tội giết 
người. Hiện nay, hằng ngảy một số lượng thai 
nhi bị móc bỏ không phải nhỏ trong các bệnh 
viện lớn ở thành phó. Cha mẹ tự giết con cái còn 
trứng nước của mình mà không một chút lòng 
xót thương. Thật đáng kinh khủng! 


Đối với trẻ em dễ lờn mặt, khi người lớn như 
cha mẹ, thầy và cô giáo sống không nghiêm 
nghị, thường đùa giỡn cười cợt với chúng. 
Nhưng khi các em lờn mặt thì người lớn rất khó 
dạy bảo chúng. Cho nên, bổn phận làm cha mẹ 
và thầy, cô giáo thì phải nghiêm nghị, không 
được đùa giỡn cười cợt với trẻ em. Nhờ có 
nghiêm nghị và lời nói phải đúng như thật, 
không dối gạt các em, nói một là phải một, 
không được nói một là hai, nói đâu ra đó, nói 
đúng không sai. Người có làm được như vậy 
mới giáo dục trẻ em, còn nếu không làm được 
như vậy thì đừng mong giáo dục con cái. 


187 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


Đức nghiêm nghị không có nghĩa là không 
có tình thương yêu. Nghiêm nghị trong ánh mắt, 
trong cử chỉ, nhưng lòng yêu thương thê hiện 
qua những hành động xoa dịu, an ủi, khuyến 
khích, khen tặng. Khi con cái bất an, gặp những 
khó khăn thì tìm cách an ủi, giúp đỡ. Khi học trò 
không hiểu bài, làm bài không được thì tìm mọi 
cách giúp chúng hiểu bài và làm bài một cách dễ 
dàng. 

Thấy con mình học dốt quá, người thợ cày 
mới bảo con: “Ba sẽ cùng học với con”. Lời nói 
sao mà thân thương và gần gũi của một người 
cha. Đúng là một người cha hiền, một người cha 
có trách nhiệm với con cái của mình. Kế từ đó, 
ông kiểm tra lại bài học của con và thấy con 
mình học mất căn bản, nên ông hướng dẫn con 
học trở lại chỗ thấp nhất đề con dễ tiếp thu. Cuối 
cùng, con ông thi vào đại học một cách dễ dàng. 


“. 


c@6 “ NHÊN rủ : 
(Thầy giáo... thợ cày Hoàng Văn Nam ở làng 
Đại Lám, lam Đa, Bặc Ninh, đã “vực” được lực 


186 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


học của đứa con trai tưởng nhự thất học trở thành 
bác sỹ Y khoa; con gái thành cô giáo dạy Toản 
tương lai và “tiếp sức” cho 18 học sinh khác trong 
thôn, ngoài làng bước chân vào giảng đường Cao 
đẳng, Đại học - theo báo Tuần Việt Nam) 

Bởi vậy, giáo dục con cái không phải chỗ roi 
vọt, chửi mắng, mà chỗ tình thương; mà chỗ 
cảm thông. Nhờ chỗ tình thương ban cho con 
mình; nhờ chỗ cảm thông con cái nên cha mẹ 
hay thầy, cô giáo giúp cho con mình hay học trò 
của mình đều vượt qua những khó khăn trong 
việc học cũng như mọi công việc làm. Trong đời 
này, nêu con cái có được người cha như vậy thật 
là hạnh phúc vô cùng. 

` a'% ¿'%k 2#, 


s s% s s% 


ĐỨC THỨ BA 
ĐỨC KHUYÉN HỌC KHẨU HÀNH 


“Ö:ách nhiệm, bốn phận làm cha mẹ hay 
thầy, cô giáo là phải yêu thương con cái và học 
trò của mình. Nhưng yêu thương con cái và học 
trò của mình thì phải biết sáng tạo lỗi giáo dục 
như thế nào cho phù hợp đúng thời đại của con 
cái hay học trò của mình để chúng dễ tiếp thu 
những đức hạnh nhân bản - nhân quả; để chúng 
dễ tiếp thu những bài học văn hóa, lịch sử, toán, 


189 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


lý, hóa, v.v... 


Cho nên, làm cha mẹ và thầy, cô giáo luôn 
luôn phải nghiêm nghị với con cái và học trò 
của mình, nhưng nghiêm nghị phải gắn liền với 
tình yêu thương như trên đã nói. Bậc làm cha 
mẹ, thầy cô giáo thì phải luôn luôn gần gũi và 
thường trao đổi những cái đúng, cái sai của con 
cái mình. Không nên cố chấp những cái của 
mình đều đúng, còn cái ý của con cái và học trò 
của mình là sai. Nhiều khi mình là những bậc 
làm cha mẹ, thầy cô giáo đều có cái sai, chứ đâu 
phải người lớn là đúng hết sao. Cho nên những 
bậc làm cha mẹ, thầy và cô giáo đều phải biết 
lắng nghe và tư duy chín chăn mọi việc, rồi mới 
khuyên dạy con cái cũng như học trò của mình 
cho chúng thấy rõ ràng cái sai sẽ mang đến hậu 
quả thất bại và đau khổ như thế nào, và cái đúng 
sẽ mang lại những kết quả tốt đẹp ra sao. 

Cái đúng của con cái và học trò của mình 
đều được tán dương, ca ngợi, đó là một sự khích 
lệ rất lớn đối với các em mà những bậc làm cha 
mẹ, thầy và cô giáo đừng bỏ qua. Đối với con 
cái hay học trò của mình nên khích lệ cho chúng 
làm một việc tốt như chăm học, làm bài ĐIỎI. 
Dạy như vậy chưa đủ, mà còn khuyến khích 
chúng tự tay làm những việc thiện giúp đỡ cho 
những người bất hạnh trong xã hội. Khi chúng 
đã làm được những điều đó, thì chúng ta hãy 
dành cho chúng những lời khen hay những quà 


190 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


tặng đúng ý nghĩa của những hành động thiện 
chúng đã làm. 


Một hành động nhỏ như lời khuyên con cái 
và học sinh của mình: “Các con không nên sát 
hại con kiến, con sâu, con trùng, con dễ, v.v... Vì 
giết hại những loài vật ấy rất tội nghiệp, nếu 
chúng chết bỏ lại con cái của chúng không ai 
chăm sóc; nếu lỡ chồng hay vợ của chúng bị 
giết hại thì chúng sẽ đau khổ biết dường nảo. 
Phải không các con? Cũng như chúng ta mắt cha 
mắt mẹ, bơ vơ trong cuộc đời thật là khổ đau vô 
cùng. Đây, chúng ta hãy nhìn bức tranh minh 
họa với tựa đề: 


“CHA MẸ ƠI MAU VỀ VỚI CON!” 


Nhìn bức ảnh minh họa mà chúng tôi không 
câm được nước mắt. Trong bức ảnh: một con 


191 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


đường quanh co thăm thắm không biết đi về 
đâu. Một bé gái chừng bảy tuổi ắm một em bé 
ba tuổi đang bước đi trên con đường vô tận ây 
băng tiếng nắc trong tim: “Cha mẹ ơi, mau về 
với con!” 


Tại sao người ta lại ly dị với nhau để con cái 
mình bơ vơ thiếu tình thương cha mẹ? Tại sao 
người ta lại làm những chuyện phạm pháp như 
giết người cướp của, hay buôn bán thuốc phiện 
lậu để vào tù, ra khám, rồi con cái của mình sẽ 
ra Sao? 


Làm cha mẹ khi sinh con ra là phải có trọng 
trách nuôi dạy con cái của mình trong tình 
thương của cha mẹ, bằng những hành động đạo 
đức nhân bản - nhân quả để con cái của mình 
không bơ vơ, không thiếu thốn mọi tình yêu 
thương như bao đứa trẻ khác có đủ cha mẹ và 
còn thầy cô giáo nữa. 

Khi thấy chúng an ủi một con vật bị thương 
thì chúng ta khen và tặng quà biếu khích lệ. Khi 
chúng giết một con vật thì chúng ta giải thích 
cho chúng hiểu sự đau khổ của con vật trước khi 
chết đau khổ như thế nào. 


Mỗi mỗi hành động sống hàng ngày của con 
cái, chúng ta đều lấy đó làm những bài học đạo 
đức. Chúng ta nên áp dụng dạy chúng, khuyên 
chúng đừng bỏ sót những hành động nhỏ nhặt 
nào. Nhờ đó khi lớn lên, chúng mới trở thành 


192 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


những người có đạo đức. 


Thầy Kaplan nghiêm nghị tự giới thiệu, lời 
nói tràn đầy tình thương yêu các em: “Chào các 
m”, thầy lên tiếng và bước dọc theo lối đi giữa 
hai hàng ghế, “Tôi tên là Kaplan và chúng ta sẽ 
cùng nhau thực hiện một chuyển đi dài. Phải 
không các em?” 


“Các em nghe đây!”, thầy nói với cả lớp 
bằng một giọng đây nhiệt huyết, “tôi không nói 
về trường học. Đây là việc học tập và niềm vui 
trong công Việc. Nếu các em tìm thấy niềm VWI 
trong học tập chắc chắn các em sẽ học tốt”. 

Lời nói êm ái, nhẹ nhàng khiến cho tình thầy 
trò gần gũi trong một năm dài đẳng đẳng, cảng 
thêm khắng khít nhau hơn. 

Một thầy giáo giỏi không phải ở tài dạy học, 
mà ở chỗ biết ban tình yêu thương của mình đến 
với các em học sinh. Thầy trò có thương mến 
nhau thì sự truyền đạt các môn học cho các em 
thì các em mới dễ tiếp nhận. 

Một thầy giáo giỏi trước tiên phải làm sao 
nhiếp phục được lòng yêu thương của các em 
học sinh của mình. Muốn được các em yêu 
thương thì thầy phải ban tặng lòng yêu thương 
của thầy đến với các em trước. Vì thầy trò sẽ 
sống và cùng học với nhau suốt một năm, cho 
nên tình thương yêu là khởi điểm cho niên học 
mới. Lời nói yêu thương của thầy là một hành 

193 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


động khuyên bảo các em học tập, có một giá trỊ 
khích lệ to lớn trong những bài học sắp tới. 


Khích lệ học tập bằng tình thương là đúng 
phương pháp dạy dỗ con cái và các em học sinh 
của thời đại đạo đức nhân bản - nhân quả hiểu 
sinh. Còn nếu giáo dục và hướng dẫn con cái và 
các em học sinh bằng TOI VỌI, bằng hành động 
phạt vạ, bằng chửi mắng hoặc dùng những 
quyền uy bắt buộc con cái và các em học sinh 
phải học bằng cách nảy hoặc bằng cách khác là 
không hợp thời. Đôi khi cha mẹ và thầy cô giáo 
còn dùng những danh từ thô lỗ, kém văn hóa đối 
với các em thì đó là lối giáo dục phi nhân bản, 
phi đạo đức, phi nhân quả. Vì thế, những bậc 
làm cha mẹ và thầy cô giáo hãy chấm dứt ngay 
lối giáo dục vô đạo đức mà từ xưa đến nay ông 
bà chúng ta thường áp dụng, lây. lớn đàn áp nhỏ; 
lấy mạnh đàn áp yêu. Đó là lỗi giáo dục phi 
nhân bản bình đăng sự sống. 


Cho nên đức hiếu sinh khuyến học là một 
đức hạnh tuyệt vời dùng để giáo dục con cái và 
các em học sinh. Vì vậy, những bậc phụ huynh 
và thầy cô giáo cần phải luôn luôn áp dụng đạo 
đức này trong lúc dạy dỗ con cái và các em học 
sinh, thì mới mong các em sẽ trở thành những 
NHÂN TÀI của đất nước. Bởi vì người có tài mà 
không đức thì không được gọi là NHÂN TÀI. 
Người có tài mà có đức mới được gọi là NHÂN 
TÀI. Chương trình giáo dục đào tạo NHÂN TÀI 
194 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


của nhà nước mà quên giáo dục đạo đức nhân 
bản - nhân quả là một điều thiếu sót rất lớn 
trong ngành giáo dục. Vậy chúng tôi xin đề nghị 
Bộ Giáo Dục hãy quan tâm, lưu ý môn học đạo 
đức NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ. 


Muốn ngăn chặn sự xung đột và chiến tranh 
thì chỉ có đạo đức nhân bản - nhân quả mới 
chấm dứt. Muốn được vậy thì ngay từ bây giờ, 
trách nhiệm của Bộ Giáo Dục Đào Tạo phải 
soạn thảo bộ sách giáo khoa đạo đức nhân bản - 
nhân quả từ Tiểu học, Trung học và Đại học. 
Nhờ đó thế giới mới chấm dứt chiến tranh, con 
người mới sống được bình an, yên vui và hạnh 
phúc. 

'*©`Ð .® a® „® 


s* s% s s 


ĐỨC THỨ TƯ 
ĐỨC BIẾT ÂN TÔ QUỐC 
KHẨU HÀNH 


đi ân tô quốc là biết ân tổ tiên của chúng 
ta. Tổ tiên của chúng ta là những người đã đem 
xương máu bảo vệ đất nước, là những người 
khai sinh ra đất nước này, có công dựng nước và 
giữ gìn đất nước. 

Tổ tiên của chúng ta bắt đầu từ vua Hùng cho 


195 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


đến ngày nay. Thời đại bác Hồ, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đều là những người có công lao rât lớn với 
đât nước Việt Nam. 


Tổ tiên của chúng ta đã đồ biết bao xương 
máu trên mảnh đất này mới có ngày nay. Ngày 
mà đất nước độc lập hoàn toàn; ngày mà đất 
nước có chủ quyền trong tay của toàn dân. Một 
đất nước muốn độc lập, tự do thì toàn dân phải 
đứng lên chiến đấu chông giặc ngoại xâm, nêu 
không chiến đấu chống ngoại xâm thì toàn dân 
nước đó sẽ bị nô lệ dưới gót giầy ngoại bang. 
Muốn giữ gìn một đất nước được độc lập tự do 
thì máu xương của tô tiên chúng ta đã đồ trên 
mảnh đất quê hương này chồng chất lên nhau 
trùng trùng lớp lớp. 

Cho nên biết â ân tổ quốc là phải biết giữ gìn 
quê hương tổ quốc, biết hy sinh giọt máu cuôi 
cùng để bảo vệ tổ quốc quê hương, không để 
giặc xâm chiếm cai trị đất nước, bắt dân tộc 
chúng ta làm nô lệ. Đó là biết ân tổ quốc. 


Mỗi một thời đại chống giặc ngoại xâm đều 
được ghi lại những nét vàng son trong lịch sử 
dân tộc, nhưng cũng có những thời đại vua chúa 
bán nước cho giặc ngoại xâm, ngồi trên ngai 
vàng như bù nhìn. Thật là đau lòng, thật là nhục 
nhã. Những thời đại ấy là những thời đại đen tối 
nhất của dân tộc. Nhà vua tham đăm ngai vàng, 
tham quyền cố vị, đem bán đứng dân tộc cho 


196 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


giặc thì thật đáng nguyên rủa, thật đáng phi nhô. 
Thời đại ấy là những thời đại có tội với nhân 
dân, có tội với tổ quốc quê hương. Một thời đại 
hèn hạ nhút nhát đáng cho dân tộc lên án với 
những trang sử nhục nhã nhất của đất nước, của 
dân tộc anh hùng bắt khuất Việt Nam. 


Chúng ta hãy nghe thầy Kaplan dạy môn sử 
học tuyệt vời: “Băng một giọng thi thâm, thầy 
nói tiếp: “Lịch sử là một điều bí mật, và chúng 
ta là một phần trong bí mật đó `. 


Lớp học im lặng như tờ, thậm chí có thể 
nghe được tiếng vỗ cảnh của một con ruôi khi 
nó bay ngang qua. 


“Chúng ta sẽ không ngôi đây hôm nay nếu tổ 
tiên chúng ta không chiến đấu cho niềm tin của 
họ, cho độc lập của quốc gia. Chắc chắn chúng 
ta sẽ không phải là những con người tự do”. 
Ti hy tuyên bố bằng một giọng nói nghiêm túc 
đến mức tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải lắng 
nghe thầy. 


Thầy năm chặt bàn tay giơ lên trước mặt, 
giọng rên vang: “Tất cả các em đêu có một lịch 
sử. Chúng ta có trách nhiệm ghỉ nhớ những gì 
đã xảy ra và phải rút ra được bài học từ trong 
lịch sử”. Tôi phải kêm chế lắm mới khỏi hô to 
lên “quá đã!” 

Đúng vậy, một thầy giáo biết sáng tạo ra 
phương pháp dạy học, để học sinh dễ tiếp thu 


197 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


những môn học, nhất là những môn học lịch sử 
của đất nước, phải làm cho môn học này linh 
động sáng tỏ. Thây giáo hay cô giáo dạy các em 
như thế nào để gây lòng căm phẫn đối với giặc 
xâm lăng cướp nước. Thầy và cô giáo dạy được 
như vậy là làm cho môn học lịch sử sống động 
thật là tuyệt vời. Thầy giáo Kaplan đã làm được 
việc đó. Thật đáng ca ngợi, xứng đáng là một 
thầy giáo giỏi. 

Dạy học là làm cho các em động não. Một 
bài học có thể giải thích nhiều cách khác nhau, 
nhiều góc độ khác nhau khiến cho các em càng 
học càng thích thú các môn học. Nhờ có thích 
thú các em mới ham học. Ngược lại, thầy và cô 
giáo dạy học theo kiểu học từ chương, nghĩa lý 
khô khan thì các em khó tiếp nhận. Từ đó các 
em bỏ học hay trốn học đều do khả năng sư 
phạm của thầy và cô giáo chưa đủ sức sáng tạo 
môn học sống động gây thích thú cho các em. 


Cho nên đức biết ơn tổ quốc là một đạo đức 
rất cần thiết cho mỗi công dân trong một nước 
độc lập. Trẻ em cần phải học tập, cần phải trau 
dồi đạo đức từ cấp Tiểu học, Trung học và Đại 
học để thấm nhuần ơn nghĩa tổ tiên có công 
dựng nước và giữ nước mãi mãi là một nước 
độc lập. 


`, 2% e'% ¿°, 
s% s s s* 


196 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


ĐỨC THỨ NĂM 
ĐỨC TRUYÊN ĐẠT TƯ TƯỞNG 
MÔN SỬ HỌC THÂN HÀNH, 
KHẨU HÀNH 


2ì một giảng viên không phải đứng lớp 
dạy học bằng cách thuyết giảng chữ nghĩa suông 
cho học viên là xong trách nhiệm. Đó là lối học 
từ chương mà những thầy đồ ngày xưa đã dạy. 
Và như vậy khiến cho bài học khô khan cẳn cỗi, 
không sống động. Cho nên Thầy giáo Kaplan đã 
sáng tạo bài học rất linh động khiến cho học 
sinh tiếp nhận bài học lịch sử thích thú, biến các 
em thành những chiến sĩ xông pha trận mạc 
chống giặc ngoại xâm: “Báy giờ tôi sẽ đưa các 
em đi cùng tôi trong chuyển du hành dài ngày 
này. Các em đã sẵn sàng chưa? Nếu có đủ can 
đảm, hãy đứng dậy và đẩy hết bàn ghế ra hai 
bên ”. 

Đó là một lời thách thức. Thầy yêu cẩu 
chúng tôi phải tích cực tham gia vào bài học, 
không đơn giản ngôi chờ cho hết giờ. Chỉ trong 
vài phút, lớp học đã được dọn trồng. 


“Được rồi”, thấy nói, “giờ các em hãy năm 
xuống đát và nhớ là phải năm thật sát vào 
nhau `. 


199 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


Lớp học nãy giờ im lặng, giờ đây vang đây 
những tiếng cười khúc khích khi chúng tôi loay 
hoay nằm xuống bên nhau trên nên nhà. Tay 
đứa này đụng vào người đứa kia, thậm chí có 
đứa còn đụng đâu nhau côm cốp, nhưng rồi 
cuối cùng cũng nằm thành một đảm hỗn độn 
trên sàn nhà. 


Thầy xoa cằm nhìn chúng tôi, như thể đang 
ngăm nhìn tác phẩm điêu khắc mới nhất của 
mình rồi nói: “Tốt lắm, các em hãy nhích sát 
vào nhau chút nữa `”. 

Chúng tôi lại vừa rúc rích cười vừa nhích sát 
vào nhau hơn. Mặc dù khá thích thú, nhưng rồi 
chúng tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu vì chật 
chội và nóng bức, mô hôi bắt đâu tuôn chảy 
trên người và không khí có vẻ ngột ngạt hơn khi 
cả đảm chen chúc sát vào nhau trên sàn nhà. 

“Tốt”, thầy vừa nói vừa đi quanh chúng tôi, 
“bây giờ các em hãy tưởng tượng rằng mình 
đang bị xích vào nhau trong một căn phòng mà 
hấu như không thể đứng lên được, với một 
khuôn cửa số bé tí xíu. Nhiệt độ nóng bức và 
không khí ngột ngạt đến nỗi không thể thở 
được. Hãy tưởng tượng các em chỉ được cho ăn 
những thứ chỉ để dùng nuôi súc vật vào cuối 
mỗi ngày, nếu lúc đó chưa bị chết vì nóng, vì 
mùi hồi thúi và sự đảănh đập dã man. Hãy tưởng 
tượng rằng các em phải ngủ chông lên nhau 


200 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


trên nên đát cứng, tệ hơn rát nhiễu với những gì 
mà các em đang phải chịu đựng ”. 


“Hãy tưởng tượng VỀ cơn ác mộng đó”, thấy 
nói tiếp, đôi mắt ánh lên những tỉa căm phố: 


Và Thây nói bằng giọng nói của một người 
như đang trong cơn hấp hối: “Đó là tình cảnh 
của những người Phi Châu bị chở dưới hầm tàu 
sang Mỹ. Để rồi khi đến nơi, họ bị đem bán 
giữa chợ như một bầy súc vật, và sẽ phải làm 
việc cho đến kiệt sức, chết đi trên các đôn điền. 
Các em đang diễn lại trong lớp này. Được rồi, 
các em đứng lên đi. Đây chỉ là màn khởi đâu 
cho cơn ác mộng nô lệ triển miên trong lịch 


? 2 


Sứ. 


Bài học lịch sử như thế này mới thực tế và cụ 
thể, khiến cho các em càng sôi sục tâm can, cảm 
thấy như các em đang bị áp bức nô lệ của giặc 
ngoại xâm. Bài học vừa rồi khiến cho các em 
nhớ mãi, nhớ mãi không bao giờ quên. Do sự 
khéo léo sáng tạo cách thức dạy học, các em dễ 
tiếp thu mà không cần phải học thuộc lòng từng 
câu, từng chữ. Thật là lối giảng dạy sống động 
tuyệt vời. 

Khi nói hai chữ “nô lệ” đã hiện lên trong đầu 
các em những hành động dã man tàn ác của giặc 
xâm lăng mà người dân bị nô lệ chịu muôn vàn 
sự khổ đau. Chúng bóc lột công sức bằng mọi 
cách: cướp của, đất đai, ruộng vườn, vàng bạc, 


201 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


ngọc ngà, châu báu, v.v... Chúng còn cướp sức 
lao động của những người dân nước nô lệ. Khi 
làm không vừa ý, chúng bắt bỏ tù giam cầm, tra 
khảo, giết chóc, sát hại, hiếp dâm, v.v... Nghĩ 
đến những điều đó là các em vùng dậy đứng lên 
chiến đấu bảo vệ quê hương tổ quốc, không để 
dân mình làm nô lệ cho giặc ngoại xâm. 
*Ða'*% ¿'*%  ¿#, 


s% s s s 


ĐỨC THỨ SÁU 
ĐỨC TRUYÈN ĐẠT BÀI HỌC 
VÀO CUỘC SÔNG 


.Ằ bài học trong các môn học của 
chương trình giáo dục đào tạo được giảng dạy 
trong các lớp học từ Tiểu học, Trung học và Đại 
học. Muốn cho bài học sống động, thực tẾ, cụ 
thể để các em dễ tiếp nhận, nhất là bài học có 
một tầm quan trọng lợi ích lớn cho mọi người 
trong xã hội, thì thầy và cô giáo phải biết cách 
áp dụng bài học đó vào thực tế đời sống hằng 
ngày của mọi người, mọi gia đình và xã hội. 

Đây, chúng ta hãy đọc lại đoạn văn dưới đây 
đề thấy thầy giáo Kaplan đưa bài học lịch sử vào 
đời sống một cách thực tế và cụ thể: “76 chợf 
hiểu ra: Thây Kaplan đang giảng cho chúng tôi 
bài học về lịch sử bằng cách của riêng thầy, 
202 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


không phải bằng những cuốn sách dày cộp với 
câu chữ khô khan lạnh lùng; không phải bằng 
những lời rao giảng triển miên, sảo rồng. Thầy 
đã thổi hồn vào bài học này, làm cho nó trở nên 
sinh động và rất dễ tiếp thu. Chúng tôi đã cùng 
thây bước vào cuộc hành trình tùm về cội nguồn 
lịch sử bằng một chuyến đi vô cùng hấp dẫn. Và 
đó chỉ là ngày đầu tiên. 

Cứ như vậy hết ngày này sang ngày khác, 
tuân này sang tuân khác, chúng tôi đã tìm ra ẩủ 
mọi cách để tái hiện lịch sử: khi thì biến bàn 
ghế thành con tàu Nina, Pina và Santa Maria 
để cùng Christophe Columbus băng qua những 
cơn sóng dữ từn đến Châu Mỹ, khi thì cả lớp 
chia thành hai đạo quân Nam - Bắc để đánh 
nhau trong cuộc nội chiến bằng những khẩu 
súng giấy do chúng tôi tự chế tạo. Một hôm 
khác, chung tôi hoá trang thành những nghị sĩ 
để soạn thảo và ký tên vào bản tuyên ngôn độc 
lập, và tôi rất hãnh diện khi được đóng vai John 
Adams”. Đây là sự giảng dạy rất mới mẻ mà 
thầy Kaplan đã thực hiện những trang sử sinh 
động vô cùng. 


Những môn học khác, nếu chúng ta biết áp 
dụng giảng dạy vào đời sống hằng ngày thì cũng 
không kém phần linh động, thực tế và cụ thê. 
Bài học đem lại cho các em một sự hiểu biết lợi 
ích thiết thực về tinh thần cũng như vật chất. 
Chính nhờ đó mà các em dễ tiếp thu và thích thú 


203 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


siêng năng học tập nhiều hơn. 


Chúng ta hãy đọc thêm một đoạn báo Tuôi 
Trẻ ra ngày 23/01/2006: 


Thầy giáo... Người thợ cày, Hoàng Văn Nam. 
“HỌC LÀ ĐỘNG NO” 


Đề dạy các con, ông đọc sách rồi vận dụng 
những kiến thức mình đã học ngày trước và áp 
dụng: “Tôi mở sách toán lớp 10, II, l2 và giải 
từng bài trong đó. Có bài tôi xoay được ba cách 
giải khác nhau. Tôi phải luôn đi trước các con 
tôi mười bước, nhưng biết rằng kiến thức mình 
rồi cũng có hạn, tới lúc nào đó chúng sẽ vượt 
qua, nên tôi dạy các con phương pháp học!”, 
ông kể. 

Phương pháp của ông Nam là không “nén ” 
kiến thức vào đầu con, vì “như thể sẽ chỉ biến 
con mình thành... một tủ sách ”. Do vậy, ông dạy 
con phải biết động não, sáng tạo, tìm tòi phát 
hiện và phản biện. Mỗi khi đêm về, sau khi các 
con ôn bài ở lớp, cha mở sách ra dạy con những 
kiến thức mới và cùng trao đổi, tranh luận. Có 
những đêm khuya quá, người vợ phải trở đậy tắt 
đèn, bắt ba cha con đi ngủ. 


Sau “sự kiện” hai người con Thành và 
Duyên thi đỗ vào hai trường Đại học lớn ở Hà 
Nội. (Thành đồ vào trường Đại học Y và Duyên 
thi đỗ vào khoa toán, Đại học Sư Phạm Hà Nội 
1). Nhờ đó danh tiếng anh thợ cày Hoàng văn 
204 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Nam nổi danh khắp xã. Hàng xóm dắt con đến 
năn nỉ nhờ ông... dạy học cho con họ, với lời 
gửi gắm mộc mạc rằng giúp các cháu giỏi 
giang như thằng Thành, cải Duyên ấy. “Còn 
mấy sào ruộng thì được bà con tranh nhau làm 
giúp để tôi có thời gian bảo ban các chắu ”, ông 
Cười nói. 

Một nông dân cày ruộng tay lắm chân bùn, vì 
thương con nên đã “CÙNG HỌC” với con và 
cuôi cùng hai đứa con, một trai, một gái đều đỗ 
vào Đại học. 


Đấy là tắm gương đạo đức hiếu sinh của 
người cha. Người phải chịu cực nhọc tự học tập 
để dạy con mình. Thật là một tấm gương sáng, 
đáng ca ngợi trong đời này. 


Nếu trên đời này, cha mẹ và thầy, cô giáo 
biết thương con cái và học sinh của mình như 
vậy, thì nên lẫy gương “Thầy giáo... Người thợ 
cày Hoàng văn Nam” mà giáo dục con cái của 
mình. Chắc chắn con cái của mình sẽ thành đạt 
không mấy khó khăn. 


`*,À 2*% ¿'*% ¿®, 
s s% s s% 


205 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


ĐỨC THỨ BẢY 
ĐỨC CHĂM HỌC Ý HÀNH, 
THÂN HÀNH 


. Ẩn khi đã thích thú học tập thì không có 
môn học nào còn khó khăn, nên các em siêng 
năng học tập lại càng siêng học tập hơn. Những 
gương siêng năng chăm chỉ học hành trong nước 
ta không phải ít như: Lê Quý Đôn, Đặng Trần 
Côn, v.v... 


Muốn con cái mình chăm học, ngoan hiền thì 
chỉ có dùng tình thương mà dạy con cái, nhất là 
tìm cách nào cho con cái của mình hiểu bài và 
làm bài đúng, giải trình nhiều cách khiến cho 
bài học nghĩa lý rõ ràng, nhờ đó các em mới 
thích thú trong bài học; mới động não vận dụng 
trí óc của mình xây ra nhiều hướng để đáp án, 
làm cho môn học càng gần gũi và lợi ích cho đời 
sống con người, bản thân, gia đình và xã hội. 


Các em siêng năng học tập là nhờ hiểu bài, 
biết phương pháp làm bài, nhất là những môn 
đạo đức nhân bản - nhân quả khiến cho các em 
biết cách tương quan Ø1aO tiếp VỚI TỌI người 
mà không làm khổ mình, khổ người và tất cả 
muôn loài thú vật. 


Chúng ta hãy lắng nghe em học trò của thầy 
Kaplan tâm sự: “72¡ đã học được rát nhiêu điểu 
206 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


trong môn của Thây. Chúng tôi cũng phải đọc 
được một số sách và làm bài kiểm tra, nhưng vì 
tôi quá thích thú môn học này nên đã cố gắng 
làm tốt những việc mà trước đây tôi không hê 
làm. Tôi luôn trông chờ để được học môn này, 
không phải vì thây Kaplan trẻ tuổi, đẹp trai và 

“rất ngáu đời”, mà vì thây thật sự là một giáo 
viên xuất sắc, biết tạo sự say mê học tập cho 
học sinh của mình. Tôi tôn trọng những lời dạy 
của thây, và khi thầy nói rằng mọi môn học đều 
quan trọng trong hành trình của cuộc sống, tôi 
đã cô găng đi học đây đủ các môn khác. Và mỗi 
ngày, tôi đêu hảo hức chờ đến giờ đi học. 


Khỏi phải nói, bạn cũng biết cha mẹ tôi 
mừng đến mức nào. Họ tự hỏi, không biết ông 
thây giáo đó có ma lực gì mà khiến cho một đứa 
con gái ương ngạnh như tôi trở thành một học 
sinh gương mẫu. Tất cả phụ huynh học sinh và 
đồng nghiệp trong trường đếu yêu mến thấy 
Kaplan. Đặc biệt là tôi `. 


Chúng ta biết rằng: trách nhiệm của cha mẹ, 
thầy và cô giáo là dạy con cái hay học trò của 
mình là dạy như thế nào để các em dễ hiểu và 
thích thú trong những môn học mà các em đang 
học. 


Báo Tuổi Trẻ, trang Giáo Dục có bài viết: 
“CAM ƠN CƠ GIÁO” của Trính Thơ (Phan 
Thiết, Bình thuận): 


207 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


“Tuân rồi đi họp phụ huynh. Giáo viên chủ 
nhiệm sau khi thông bảo tình hình học tập của 
học sinh và việc chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 2, cô 
xin phép phụ huynh học sinh cho cô đọc lên 
những ÿ kiến của học sinh lớp mình. 


Chẳng là cứ đến tiết sinh hoạt lớp, cô đêu 
dành 20 phút để học sinh tự bạch. Các em cứ 
thoải mái viết ra giấy tâm sự nguyện: vọng của 
mình mà không cần ghỉ tên người viết, rồi nộp 
lên cho cô. Và cô “thu hoạch” được khá nhiễu 
những suy nghĩ, quan niệm của học sinh để hiểu 
và gân gũi hơn với các em, đồng thời cũng là 
một cách phối hợp giáo dục giữa nhà trường và 
gia đình. 


Có em viết: “Em muốn đi học nhưng gia 
đình quá khó khăn, không biết em còn ngôi trên 
ghế nhà trường năm học sau nữa hay không?”, 
hay: “Ba mẹ em thường cãi nhau. Em chẳng 
còn tâm trí để học bài, làm bài”; “giáo viên dạy 
toán giảng bài mau quả, đổi khi chúng em theo 
không kịp ”... Và giáo viên chủ nhiệm lưu ý phụ 
huynh nên quan tám đến con em mình nhiều 
hơn nữa để kịp thời uốn năn, phát hiện, nhất là 
các em ở tuổi dậy thì, lứa tuổi rất dễ “nồi 
loạn ”. 


Nghe cô giáo đọc, tôi và các phụ huynh khác 
có lẽ cũng tự giật mình. Bấy lâu nay cùng mang 
tiếng là lo đến việc ăn, việc học của con đấy, 


208 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


nhưng hiểm khi để ý đến tâm tư, nguyện vọng 
của con mình. Cảm ơn cô giáo nhiễu lắm!” 


Đọc qua bài báo này, chúng ta rút ra được 
một kinh nghiệm biết lắng nghe ý kiến của các 
em học sinh. Nhờ đó mới biết hoàn cảnh gia 
đình của các em, mới biết các em học với giáo 
viên nào dạy hiểu bài và với giáo viên nào dạy 
không hiểu bài, v.v... Hiểu như vậy để làm gì? 

Hiểu như vậy để chúng ta giúp cho các em 
vượt khó. Hiểu như vậy để chúng ta chia sẻ 
những nỗi mất mát đau thương của các em. Hiểu 
như . vậy để chúng ta sáng tạo phương pháp 
truyền đạt môn học cho các em dễ tiếp thu và 
thích thú học hành. 


Các em tuổi còn trẻ thơ, chưa hiểu biết đời 
khổ là gì nên chỉ biết vui chơi mà thôi. Vì thế, 
các em đều phải nhờ vào cha mẹ, thầy và CÔ 
giáo hướng dẫn, dạy bảo từng bước đi vào đời. 
Do đó cha mẹ, thầy và cô giáo phải cảm thông 
được tâm tư, hoàn cảnh và nguyện vọng của các 
em, thì mới mong đưa đường, dẫn lỗi các em 
đến nơi an toản của cuộc sống. Nhất là cách 
thức hướng dẫn các em rèn luyện nhân cách để 
sau nảy sẽ trở thành những nhân tài của đất 
nước, quê hương. 


Điều cần thiết là giúp cho các em thích thú 
các môn học. Nhờ có thích thú các em mới nô 
lực chăm chỉ học hành. Chúng ta ai cũng biệt 


209 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


các em tuổi trẻ ham chơi hơn ham học. Nhờ 
chúng ta biết sáng tạo các môn học trở thành 
những trò chơi, trò chơi mà lại học tập, học tập 
mà lại trò chơi, chính chỗ đó mới giúp các em 
siêng năng cố gắng học hành. Còn nếu không 
thích thú các em sẽ lười biếng và bỏ học. 


Muốn được vậy, cha mẹ, thầy và cô giáo cần 
phải biết cách sáng tạo giảng dạy bài học ứng 
dụng vào đời sống thực tế, cụ thể bằng một tình 
thương yêu trao tặng cho con cái và các em học 
sinh. 


Trên đời này chỉ có tình yêu thương mới đem 
lại sự bình an cho mọi người; chỉ có giáo dục 
tình yêu thương thì con cái của chúng ta mới trở 
thành những con người tốt, những con người 
sống trong thiện pháp. Và chúng ta nên nhớ 
những điều này. Những điều nảy rất quan trọng 
với tương lai của con cái chúng ta. 


`, 2% e'% ¿°, 
s% s* s s 


ĐỨC THỨ TÁM 
THIẾU ĐỨC SÁNG TẠO 
TRUYÊN ĐẠT BÀI HỌC SÓNG ĐỘNG 


rong đời người, nêu cái gì thuộc về tinh 
thân cứ lập đi lập lại mãi nhiêu lân thì dê trở 


210 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


thành một thói quen. Thói quen cũng có cái tốt, 
cái xấu, cái đúng, cái sai, cái thiện, cái ác, cái 
không thiện không ác, v.v... Nhưng đã thành thói 
quen thì rất khó bỏ. Nếu thói quen đó tiếp tục từ 
cha truyền con nối, từ đời này sang đời khác thì 
nó trở thành một phong tục tập quán văn hóa ăn 
sâu vào lòng dân tộc. 


Vịí dụ: sự cúng bái, tế lễ, cầu siêu, cầu an, đốt 
tiền vàng mã, xem ngày giờ tốt xấu, xin xăm, 
bói quẻ, v.v.. đó là những phong tục tập quán 
văn hóa mê tín, lạc hậu lỗi thời, nhưng đã thành 
một phong tục tập quán truyền thống, nên mọi 
người vân chấp chặt không bao giờ bỏ được, để 
rôi người dân phải tốn hao tiền tỷ hàng năm. 
Tuy mọi người biết rằng những việc làm đó là 
mê tín lạc hậu; là hao tốn tiền của không đúng 
cách, phi khoa học, không lợi ích thiết thực, 
nhưng muốn bỏ những phong tục ấy thì không 
đủ gan dạ buông bỏ. Buông bỏ sợ tâm mình và 
dư luận lên án cho rằng: “Chúng ta ngày nay 
theo khoa học vô thân, quên tục lệ của tổ tông 
ông bà, quên cội nguồn, quên gốc gác văn hóa 
của dân tộc Việt Nam, nay lai căng theo kiểu 
Nga, Tàu, Mỹ, Nhật, Đức, Ý, v.v...”. 


Ngày xưa khi đức Phật ra đời, Ngài tu chứng 
đạo thấy biết các pháp như thật nên Ngài đã 
tuyên bố: “Thế giới siêu hình là thế giới của 
tưởng tri”. (Ba mươi ba cõI trời, cõi ma, quỷ, 
linh hồn người chết là tưởng tri). Lời nói ấy còn 


211 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


ghi lại trong kinh sách nguyên thủy, nhưng đến 
giờ này mọi người trên hành tinh vẫn tin có thế 
giới siêu hình, nên sự cúng tế cầu khẩn, đốt tiền 
vàng mã, xin xăm, bói quẻ, cúng sao giải hạn 
vẫn còn duy trì. Cái thực trạng đau lòng nhất là 
kinh sách phát triển đại thừa gọi là Phật giáo. 
Ngay trong kinh sách phát triển đại thừa ấy đã 
xây dựng một thế giới siêu hình tâm linh vĩ đại. 

Hiện giờ chúng ta biết rằng: “Ngay cả lời nói 
của đức Phật mà người ta còn không tin, huống 
là lời nói của chúng ta thì còn có giá trị gì”. Khi 
người ta đã mù quáng, mê tín lạc hậu thì chúng 
ta chỉ còn biết nhìn họ mà đáng thương và tội 
nghiệp, chứ không làm sao được cả. 


Thầy giáo Kaplan biết sáng tạo môn sử học 
một cách linh động để học sinh dễ tiếp thu và 
thích thú, nhưng không theo lỗi dạy từ chương 
từ xưa đến nay nên thầy phải chịu Ban Giám 
Hiệu nhà trường sa thải. Một thói quen dạy học 
xưa cũ mà cứ ôm mãi không ai dám buông bỏ, 
hễ thấy ai làm cái gì mới mẻ có khoa học hơn 
thì lại tìm ngay mọi cách để dìm xuống. Chúng 
ta hãy đọc lại đoạn văn này sẽ thấy một thầy 
giáo dạy giỏi, dạy cho các em học sinh dễ hiểu 
và thích thú với môn sử học mà bị sa thải, thật là 
đáng thương thay: “Do đó, khi có tin đôn thấy 
bị nhà trường sa thải đã không một ai tin. Thầy 
Kaplan là giáo viên giỏi nhất ở trường chúng 
tôi. Tại sao người ta lại sa thải một giáo viên 


22 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


chỉ vì đã làm cho môn lịch sử trở thành một 
môn học vô cùng sống động và dễ nhớ đối với 
học sinh; một giáo viên đã làm cho học sinh 
ngày càng say mê học tập hơn? 


Tôi càng thất vọng hơn khi biết tin đồn này 
là có thật. T; hày Kaplan bị sa thải do đã không 
chịu đi theo lối mòn cứng nhắc. Điều quan 
trọng đối với hội đồng nhà trường không phải 
là chất lượng giảng dạy, mà phương pháp của 
thây không mang tính chính thông nên không 
được chấp nhận ”. 


Người ta không nhận ra phương pháp giảng 
dạy sáng tạo của một thầy, cô giáo có trình độ 
sư phạm không theo lề lỗi giảng dạy cũ mả đành 
chấp nhận phải ra đi. Nhưng sự ra đi ấy để lại 
trong lòng các em học sinh và phụ huynh một 
nỗi lòng thương kính. 


Bất cứ một việc làm gì trong cuộc đời này 
chúng ta cần phải có sáng kiến để xây dựng cho 
mình một phát triển mới mẻ để mang lại những 
kết quả tốt hơn và không phí nhiều sức lực. 


Làm người mỗi ngày cần phải học để có một 
sự hiểu biết mới mẻ và tiến bộ hơn; để giúp 
mình trong cuộc sống với tâm hồn an vui, thanh 
thản hơn. Chứ không nên bảo thủ cỗ chấp những 
điều lạc hậu, mê tín, những phong tục hủ lậu 
thường làm hao tốn công sức và tiền của một 
cách phi lý, một cách không ích lợi. 


213 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


Sự tiến bộ của con người là do những người 
biết tiếp thu những sáng tạo mới mẻ của khoa 
học công kỹ nghệ hiện đại hóa đời sống: biết 
tiếp thu những nền văn hóa đạo đức nhân bản - 
nhân quả trong cuộc sống hăng ngày, nên nó 
đem lại lợi ích thiết thực cụ thể cho mọi người 
một đời sông an lành. 


Đức sáng tạo biến những môn học linh động 
khéo léo thiện xảo trong sự giáo dục truyền đạt 
tư tưởng đạo đức nhân bản - nhân quả, tư tưởng 
toán học, sử học, vật lý học, v.v.. khiến học sinh 
thông hiểu dễ dàng và thích thú những môn học 
ây. Vì những môn học â ấy sẽ đem lại lợi ích cho 
đời sống con người một cách thiết thực cụ thể 
hơn. 


Cho nên đức sáng tạo những bài học sống 
động rất cần thiết cho nền giáo dục của con 
người. Vì thế, những nhà sư phạm nên lưu ý như 
lời Bác Hồ đã dạy: “Mười năm trồng cây, trăm 
năm trồng người”. Đó là một điều hết sức quan 
trọng trong vấn đề giáo dục con người. 


`, 2% e'% ¿°, 
s% s s s 


214 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


ĐỨC THỨ CHÍN 
ĐỨC CHÁP NHẬN TUỲ THUẬN 
KHẨU HÀNH 


đu chấp nhận tùy thuận là một đức hạnh 
tuyệt vời, nó sẽ giúp chúng ta không làm khổ 
mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. 
Người biết tùy thuận chấp nhận là người biết 
làm vui lòng người và vui lòng mình; là người 
không bao giờ muốn chống đối với một ý kiến 
gì của ai. Nhưng tùy thuận chấp nhận để làm vui 
lòng người, lòng mình, chứ không tùy thuận 
chấp nhận để bị lôi vào ác pháp. 


Ví dụ I: Có một người muốn mời chúng ta 
uống ruợu, chúng ta vui vẻ nhận ly rượu, rồi đặt 
xuống bàn không uống nhưng nói lời cảm ơn. 
Khi người ấy mời chúng ta cụng ly, chúng ta 
cũng nâng ly rượu lên và cụng ly với người bạn 
nhưng không uống, và xin lỗi người bạn vì mình 
không quen uông rượu. Đó là tuỳ thuận chấp 
nhận nhưng không bị lôi cuốn vào ác pháp. 


Ví dụ 2: Chúng ta, những tu sĩ giữ gìn giới 
luật nên không ăn phi thời, sáng sớm có người 
mời chúng ta ăn sáng hoặc mang đến cho chúng 
ta một ly sữa, chúng ta vui vẻ nhận nhưng 
không uống. Đó là tùy thuận nhưng không bị lôi 
cuốn vào phạm giới. 


215 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


Cho nên tùy thuận là không chống trái với 
bất cứ một ý tưởng nào của người khác, nhưng 
rất khéo léo thiện xảo làm vui lòng người mà 
mình không bị chướng ngại trong tâm. 

Thầy giáo Kaplan bị sa thải vì biết sáng tạo 
phương pháp dạy học mới mẻ khiến học sinh 
thích thú ham học. Nhưng ngược lại, Ban Giám 
Hiệu nhà trường do lòng hẹp hòi không thấy xa, 
không thấy lỗi dạy từ chương là lỗi thời nên mới 
mời thầy ra khỏi trường: “Do đó, khi có tin đồn 
thây bị nhà trường sa thải đã không một di tin. 
Thấy Kaplan là giáo viên giỏi nhất ở trường 
chúng tôi. Tại sao người ta lại sa thải một giáo 
viên chỉ vì đã làm cho môn lịch sử trở thành 
một môn học vô cùng sống động và dễ nhớ đối 
với học sinh; một giáo viên đã làm cho học sinh 
ngày cảng say mê học tập hơn? 


Tôi càng thất vọng hơn khi biết tin đôn này 
là có thật. Thây Kaplan bị sa thải do đã không 
chịu đi theo lối mòn cứng nhắc. Điểu quan 
trọng đối với hội động nhà trường không phải 
là chất lượng giảng dạy, mà phương pháp của 
thây không mang tính chính thông nên không 
được chấp nhận ”. 

Cuộc đời này ghê gớm thật, hễ ai có sáng 
kiến phát minh ra một cái gì mới mẻ thì tìm mọi 
cách dìm nhau, hại nhau. Thật là ích kỷ, ti tiện, 
hèn hạ v.v... 


216 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Đúng là Ban Giám Hiệu cô chấp, thiếu trí 
sáng suốt, không nhận ra sự sáng tạo giảng dạy 
của thầy giáo Kaplan là tuyệt vời. Lẽ ra Ban 
Giám Hiệu phải khen tặng, khích lệ với những 
thầy và cô giáo có khả năng giảng dạy làm sống 
động môn học như vậy, đó mới là những thầy và 
CÔ Đ1áO gIỏ1. 

Đây là ý kiến của độc giả báo Tuổi Trẻ, Chủ 
nhật ngày 27/01/2008, tác giả Đỗ Xuân Hòa: 

“THẦY GIÁO CÓ TÂM LÔNG 
CỦA NGƯỜI CHA” 

“Thầy và cô giáo đâu cần phải có tấm bằng 
sư phạm, đâu cần đứng trên bục giảng tiện 
nghỉ, trường lóp khang trang. Người thầy đúng 
nghĩa là sau những bài giảng của mình còn 
phải trăn trở cho hoàn cảnh và những khó khăn 
của mỗi học sinh, như một người cha trăn trở về 
tương lai của con, và “người đưa đò ” luôn tìm 
cách để “cứu vớt” kịp thời những ai lỡ sây chân 
trên “chuyến đò” của mình ”. 

Ý kiến của độc giả Đỗ Xuân Hòa rất hay, 
“thầy và cô giáo phải có tắm lòng của người cha 
hay của người mẹ”. Nếu tất cả thầy và cô giáo 
đang dạy các trường khắp trong nước mà có 
lương tâm giáo dục học sinh như vậy thì làm sao 
các em bỏ học; làm sao các em trở thành những 
học sinh biếng nhác, lười học. Phải không quý 
vị? 


217 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


ĐỨC THỨ MƯỜI 
ĐỨC DŨNG CẢM THÂN HÀNH, 
KHẨU HÀNH 


ng cảm là một đức hạnh giúp chúng ta 
vượt qua mọi gian nan thử thách, dũng cảm giúp 
chúng ta vượt qua những hoàn cảnh khó khăn; 
dũng cảm giúp chúng ta cứu người trong nước 
sôi, lửa bỏng. Bởi vậy, dũng cảm là một đức 
hạnh mà mọi người cần phải có, vì nó đem lại 
sự lợi ích rất lớn cho mình, cho người. 

Người nào đứng trước mọi người dám chấp 
nhận, nói rõ những việc làm sai trái của mình, 
đó là những người dũng cảm, tự giác, gan dạ; đó 
là những người biết khắc phục sửa sai những lỗi 
của mình. Những người như vậy là những người 
đáng khen, đáng ca ngợi, xứng đáng làm gương 
hạnh tự nguyện, tự giác sửa sai những lỗi lầm 
của mình. Hầu hết mọi người đều thấy cái sai 
của người khác chứ ít ai thấy cái sai của mình. 
Và nêu biết mình làm sai thì cũng không dám 
công nhận mình làm sai, thường làm sai đều tìm 
mọi cách lý luận để che đậy. 

Ở đây, thầy giáo Kaplan dạy học rất đúng 
đắn, truyền đạt tư tưởng sử học cho các em học 
sinh dễ hiểu và thích thú môn học. Trong khi các 
thầy cô giáo khác chưa giáo dục truyền đạt được 


218 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


như vậy. Một nhân tài của sư phạm biết khéo léo 
sáng tạo môn học, biêt tùy thuận châp nhận, thật 
đáng cho chúng ta mên phục và kính trọng. 


Đây là một hành động tùy thuận chấp nhận 
của thầy khiến cho mọi người đều thán phục. 
Khi Ban Giám Hiệu nhà trường sa thải, thầy vẫn 
ung dung chấp nhận ra đi không hè có lời chống 
đối phải trái với bất cứ một người nào. Mặc dù 
các em học sinh và những phụ huynh học sinh 
biểu tình chống đối, không chấp nhận việc Ban 
Giám Hiệu sa thải thầy. Chúng ta hãy đọc kỹ lại 
đoạn văn dưới đây đề thấy đức tùy thuận chấp 
nhận qua lời nói của thầy thật tuyệt vời: “Là 
một người luôn lạc quan, thấy Kaplan chấp 
nhận việc này một cách rất bình tĩnh. Ti hây 
khuyên chúng tôi phải “chấp nhận thay đổi”. Vì 
theo thây, người nào không biết cách chấp nhận 
sẽ làm tổn thương đến người khác cũng như đến 
chính mình. 


Dù những lời thây nói là đúng, nhưng chúng 
tôi cũng không cam tám ngôi nhìn thấy ra đi. 
Suy cho cùng, chính thầy đã dạy răng, rổ tiên 
chúng tôi biết chiến đấu để giữ vững niêm tin 
của mình. Do đó, chúng tôi đã bàn định kế 
hoạch biểu tình vào ngày, thây Kaplan ra đi. 
Những người tham gia đêu phải hứa giữa bí 
mật. Nhưng rồi tin tức cũng lộ ra, và thây hiệu 
trưởng cũng thông bảo trên loa phóng thanh 
rằng học sinh nào tham gia vào cuộc biểu tình 


219 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


Sẽ bị đuổi học. 


Cuối cùng thì ngày đó cũng đến, khi chuông 
báo hết giờ vang lên, đám học sinh chúng tôi 
khoác tay nhau bước ra cổng trường và tập hợp 
thành hàng ở đó, học sinh các lớp dưới cũng 
tham gia. Thoáng chốc, ngôi trường. gân như 
không còn bóng một học sinh nào. Tì hãy Kaplan 
đã truyễn cho chúng tôi lòng dũng cảm chấp 
nhận mọi việc để chiến đấu cho niềm tin của 
mình. Bất chấp những lời đe doạ, chúng tôi 
đồng thanh hô vang: “Không được để thầy 
Kaplan ra đi! Hãy giữ thây ở lại `. 


Các bậc phụ huynh sau đó cũng kéo đến và 
thay vì la măng con, họ đã cùng nắm tay nhau, 
tạo thành một hàng rào bao xung quanh và 
cùng hô vang theo chúng tôi. Tỉ hây Kaplan xuất 
hiện ở cửa số, nước mắt tuôn trào trên Sương 
mặt, thây vây tay chào chúng tôi và nói: “Cảm 
ơn các em”, rồi bước khuất vào bên trong. 


Bất chấp những nỗ lực của chúng tôi, thấy 
Kaplan vẫn bị sa thải. Nhưng nhờ sự ủng hộ 
nhiệt tình của phụ huynh và giới bảo chí, nên 
không học sinh nào trong trường bị đuổi học ”. 

Trong cuộc sống chung đụng với mọi người, 
chúng ta cần phải biết “tùy thuận chấp nhận 
những sự thay đổi”. Vì không biết cách tùy 
thuận chấp nhận thay đổi sẽ làm tổn thương đến 
người khác cũng như đến chính mình. 


220 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


ĐỨC THỨ MƯỜI MỘT 
ĐỨC BIÉT ƠN Ý HÀNH 


đ biết ơn là một hành động cung kính 
tôn trọng người khác; một hành động mà trong 
đức lễ không bao giờ thiếu được. Khi nói đến 
đức lễ là nói đến sự tôn trọng và cung kính. 


Từ một hành động nhỏ nhặt giúp người; từ 
một lời giảng nói khiến cho người khác sông có 
đạo đức không làm khổ mình, khổ người và khổ 
tất cả chúng sinh; từ một món quà nhỏ như: một 
trải cây, một cái bánh, một cành hoa, một cái 
khăn, một cây kim, một sợi chỉ, v.v... Tất cả 
những món quà ấy đều nói lên tình thương yêu. 
Do đó, khi chúng ta nhận những món quả ấy thì 
chúng ta phải có những hành động biết ơn. Hành 
động biết ơn đầu tiên là lời nói “CẢM ƠN”. 

Hành động thứ hai là sự tư duy suy nghĩ của 
chúng ta: “Người ấy mang tình thương đến 
chúng ta, chúng ta phải làm sao cho xứng đáng 
với tình thương ấy?” 


Hành động thứ ba là chúng ta sẵn sàng có thể 
làm bất cứ một việc gì hoặc mang một món quả 
do tự tay mình làm ra đem cho người ấy. Cho lại 
người ấy không có nghĩa là “bánh sáp đi bánh 
qui trở lại”. Ở đây không có nghĩa trao đổi, mà 
có nghĩa sống với tình làng nghĩa xóm. Tình 


221 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


làng nghĩa xóm có nghĩa giúp nhau bằng tình 
thương yêu. Chúng ta hãy nghe cô bé học sinh 
nhớ đên công ơn của thây Kaplan: 


“Thấy đến dạy trong một trường tư ở một 
tiểu bang khác. Những trường học loại này 
ngày nay rất nổi tiŠng. Khi nghe nói về một ngôi 
trường nào như thế, tôi nghĩ ngay đến thầy 
Kaplan. Và tôi vỗ cùng biết ơn người Thầy phi 
thường, tận tụy đã chấp nhận rủi ro, sử dụng 
mọi kiến thức, sự sáng tạo và tính hài hước để 
mang đến cho những học sinh vốn thờ ơ với việc 
học như tôi món quà quý nhất của đời học sinh: 
Niễm vui thích và say mê trong học tập ”. Đúng 
vậy, thầy là một người thầy giáo biết sử dụng 
mọi kiến thức, mọi sự sáng tạo đê biến môn học 
trở thành một sự cải thiện cuộc sống trong thực 
tế và cụ thể. Bởi thế, môn học nào cũng có sự 
lợi ích thiết thực, nếu môn học ấy biết áp dụng 
đúng mức thì đời sống của mọi người có nhiều 
thay đổi tiện nghi trong khoa học kỹ thuật công 
nghệ. Và nhất là đạo đức đã làm cho con người 
thiểu dục, tri túc (ít muốn, biết đủ), vì thế thân 
tâm rất an ôn, không ngó lên mà cũng không 
nhìn xuống với người nảo cả, chỉ biết đem sức 
cần lao tạo thành cuộc sống bình đẳng với bao 
cuộc sống của mọi người. Người làm được như 
vậy là thực hiện đức hiếu sinh thương mình. 


Thương mình chính là thương mọi người. 
Người làm được như vậy chính là thực hiện đức 


222 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


tri ân mọi người, vì có mọi người mới có mình; 
vì có mình mà có mọi người. Bởi vậy, con người 
không thể sống đơn độc một mình mà phải sống 
trong quân thể. Nhờ có quân thể, người này mới 
nương tựa với người kia, người kia mới nương 
tựa với người này, đó là cuộc sống trong môi 
trường sông không thể nào sống khác hơn được, 
vÌ sông khác là không thể sống trong môi trường 
sống này. Vì thế, trong môi trường sống trên 
hành tinh này không có loài vật nào sông riêng 
rẽ, mả sống trong tập thê. 


Trong cuộc đời này có rất nhiều điều đau 
khô, muôn thoát khỏi mọi sự khô đau này, chỉ 
có đức hiệu sinh mới đem lại sự sông bình an 
cho mọi người. Nhưng đức hiệu sinh phải thực 
hiện băng sự biết ân. Biệt ân cũng là một đạo 
đức, nên những người biết ân là những người 
thực hiện đạo đức nhân bản. 

Trước tiên, chúng ta nên biết bốn ân nghĩa 
lớn. Bôn ân nghĩa lớn này gọi là Tứ Trọng An: 

I- Ân cha mẹ. 
2- Ân sư trưởng. 
3- Ân tổ quốc. 
4- Ân thí chủ. 

- Ân cha mẹ là biết ân những người sinh 
thành dưỡng dục. Công lao của cha mẹ như trời 
biên, không thê lây gì so sánh được. 


22 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


- Ân sư trưởng là biết ân những người đã 
dạy dỗ cho chúng ta nên người; dạy dỗ chúng ta 
biết đạo đức nhân bản - nhân quả đề đối nhân xử 
thế, để không làm khổ mình, khổ người và khổ 
tất cả chúng sinh; dạy dỗ chúng ta nghề nghiệp 
để làm ra sự sống. 

-_Ân tô quốc là biết ân tổ tiên, những người 
đã hy sinh thân mạng để dựng nước và giữ gìn 
đất nước. Họ đã có công lao để lại cho chúng ta 
một nền văn hóa đạo đức. Họ đã để lại cho 
chúng ta một đất nước độc lập thanh bình, hùng 
cường. Họ đã để lại cho dân tộc chúng ta một 
tinh thần bất khuất không bao giờ chịu quỳ lụy 
dưới gót giầy của giặc ngoại xâm, v.v... 


- Ân đàn na thí chủ là biết ân những người 
bố thí cúng dàng thực phẩm để chúng sống tu 
tập; để chúng ta có nhiều thời gian tu học để 
được giải thoát. 


224 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Làm người chúng ta nên ghi khắc những 
trọng ân này. Bốn trọng ân này là ân nghĩa sâu 
dày của con người, cho nên làm người không 
thê quên bốn ân nặng này được. Phải không quý 
vị? 


Ngoài bốn trọng ân này, còn có những ân 
nghĩa khác nữa như: ân nghĩa bè bạn giúp nhau 
vượt khó; ân nghĩa chồng nghĩa vợ chia vui, xẻ 
bùi, cay đăng có nhau; ân nghĩa tình làng nghĩa 
xóm khi tối lửa tắt đèn, v.v... Cuối cùng, còn có 
thứ ân nghĩa mà làm người không thể quên 
được. Đó là ân nghĩa mọi người đối xử nhau 
biết tôn trọng sự sống bình đăng của nhau và 
của muôn loài trong môi trường sống. 


'*, .*% é'®% 4® 2®, 
s% s% s s% s% 


2) 


ĐIỀU KỲ ĐIỆU 
CỦA CUỘC SÔNG 


JÄ PA ¬. 
ô1 rât tin vào những phép màu, vì tôi đã 
chứng kiến rất nhiều điều kỳ diệu. 

Còn nhớ một ngày nọ, có một bà lão đã 102 
tuổi đến khám tại phòng mạch của tôi. Bà nói: 
“Phía dưới hàm răng giả của ta bị đau lắm. Ta 
đã nói với bác sĩ nha khoa riêng của ta rằng ta 
không sao, nhưng cậu ấy vẫn buộc ta đến gặp 


kêu 


con”. 
Bà đi cùng người con trai đã §0 tuôi của 


226 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


mình. Thỉnh thoảng ông định nói thêm cho rõ, 
nhưng bà luôn gạt phắt đi: “Thôi nào con trai”. 
Bà muốn tự mình nói với tôi. 

Tôi phát hiện bà bị một khối u khá lớn trên 
vòm họng. Kiểm tra sinh thiết tiếp theo càng 
củng cô thêm cho chuẩn đoán ấy - đó là một 
dạng ung thư đặc biệt nghiêm trọng. 


Trong lần hẹn tái khám tiếp theo, tôi đã giải 
thích cho bà nghe rằng vấn đề rất nghiêm trọng. 
Bà ngồi xuống ghế, khẽ siết chặt bản tay tôi và 
nói: “Ta biết con lo lắng cho ta. Nhưng ta vẫn 
khoẻ mà”. 


Tôi lại nghĩ khác. Sau rất nhiều nỗ lực của 
tôi cùng với sự hợp tác rất tốt của bà - vì bà 
muốn tôi vui - cuối cùng bà cũng đồng ý để tôi 
chuyên bà đến một bác sĩ chuyên khoa ung thư. 
Bà đến gặp ông, nhưng đúng như tôi dự đoán, 
bà đã từ chối điều trị. 


Khoảng sáu tháng sau, bà lại đên phòng 
khám của tôi. 

Tôi hỏi: “Bà thê nào rôi?”. Người con trai 
của bà vừa định trả lời, lập tức bị bà ngăn lại 
giông như lân trước. 

“Ta khoẻ lắm”. Bà hỏi tôi: “Khi nào thì con 
mới bắt đâu điêu trị chỗ đau dưới hàm răng giả 
của ta đây?” 

Tôi âp úng trả lời bả: “Đê con kiêm tra 


227 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


miệng của bà, rôi chúng ta sẽ quyêt định”. Tôi 
vân nghĩ răng sẽ chăng có cách nào cứu vẫn 
được tình hình của bà. 


Tôi không thể tin được vào mắt mình. Những 
khối u ngày nào từng bao phủ gần hết vòm họng 
của bà nay đã biến mất, chỉ còn một vài đốm đỏ 
lâm tắm trên vòm họng mà thôi. 


Những chuyện lạ như thế này tôi cũng đã 
được biết qua nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên 
tôi thấy tận mắt. Tôi ngạc nhiên đến nỗi không 
thốt nên được lời nào. 


“Con thấy chưa? Ta đã nói là ta khoẻ mà”. 
Bà vừa nói vừa vỗ nhẹ vào bàn tay đang mang 
găng khử trùng của tôi. 

G1ờ đây, tôi đã thực sự tin bà. 

Đó là phép màu đầu tiên tôi đã tận mắt chứng 
kiến. Kể từ đó về sau, tôi còn chứng kiến nhiều 
trường hợp kỳ lạ khác nữa, bởi vì càng lúc tôi 
càng dễ nhận ra chúng. Thật ra đối với tôi, phép 
màu đơn giản là những sự kiện vẫn thường xảy 
ra mỗi ngày. Bất cứ khi nào tôi hít vào một hơi 
thở thật dài và sâu, tôi lại nghĩ tới điều kỳ diệu 
của sự sống. Bản thân mỗi con người đã là một 
điều kỳ diệu, vì qua họ, ta có thể hiểu rõ bản 
thân mình và trải lòng ra với mọi người. Ta còn 
có cơ hội được thể hiện lòng tốt của mình, có cơ 
hội được cống hiến và nhìn thấy những điều kỳ 
diệu của nhau. 


228 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Kể từ khi chứng kiến điều thần kỳ ấy, tôi dần 
hiệu ra răng thời khắc và không gian mà điêu kỳ 
diệu xuât hiện sẽ hoàn toàn do ta quyêt định. 

Dane E. Smith 
(Vượt Lên Sô Phận) 


*, .'*% "®% 4® ¿*, 
s% s% s s% s 


BÀI LÀM 
I- Đại ÿ› 


Bài này nói vê sự kỳ diệu của ý chí con 
người tự quyết định vận mạng của mình. 


3- Phán doan: 


Bài này có 4 đoạn: 

1- Tôi rất tin vào những phép màu, vì tôi đã 
chứng kiên rát nhiêu điễu kỳ diệu. 

Côn nhớ một ngày nọ, có một bà lão đã 102 
tuổi đến khám tại phòng mạch của tôi. Bà nói: 


Lê 


con ”. 
Bà đi cùng người con trai đã 80 tuổi của 
mình. Thính thoảng ông định nói thêm cho rõ, 
229 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


nhưng bà luôn gạt phất đi: “Thôi nào con trai”. 
Bà muôn tự mình nói với tôi. 
2- Tôi phát hiện bà bị một khối u khá lớn 
trên vòm họng. Kiêm tra sinh thiết tiếp theo 
3- Trong lần hẹn tải khám tiếp theo, tôi đã 
giải thích cho bà nghe răng vân đề rát nghiêm 
trọng. Bà ngôi xuông ghê, khế siết chặt bản tay 


Tôi lại nghĩ khác. Sau rát nhiễu nỗ lực của 
tôi cùng với sự hợp tác rát tốt của bà - vì bà 
muốn tôi vui - cuối cùng bà cũng đồng ÿ đề tôi 
chuyên bà đên một bác sĩ chuyên khoa ung thư. 
Bà đên gặp ông, nhưng đúng như tôi dự đoän, 
bà đã tù chói điều trị. 

Khoảng sảu tháng sau, bà lại đến phòng 
khám của tôi. 

Tôi hỏi: “Bà thê nào rồi?”. Người con trai 
của bà vừa định trả lời, lập tức bị bà ngăn lại 
giống như lân trước. 

“1q khoẻ lãm! ”. Bà hỏi tôi: “Khi nảo thì con 
mới băt đâu điêu trị chô đau dưới hàm răng giả 
của ta đây?” 

Tôi áp tung trả lời bà: “Đề con kiêm tra 
miệng của bà rồi chúng ta sẽ quyết định”. Tôi 


230 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


vân nghĩ răng sẽ chăng có cách nào cứu vấn 
được tình hình của bà. 


Những chuyện lạ như thế này tôi cũng đã 
được biết qua nhiều, nhưng đây là lần đấu tiên 
tôi thấy tận mát. Tôi ngạc nhiên đến nổi không 
thốt nên được lời nào. 


, 


Bà vừa nói vừa võ nhẹ vào bản tay đang mang 
găng khử trùng của tôi. 

Giờ đáy tôi đã thực sự tin bà. 

4- Đó là phép màu đâu tiên tôi đã tận mất 
chứng kiên. Kê từ đó về sau, tôi còn chứng kiên 
nhiêu trưởng hợp kỳ lạ khác nữa, bởi vì cảng 
lúc tôi càng dê nhận ra chúng. Thật ra đổi với 
tôi, phép màu đơn giản là những sự kiện vân 
thưởng xảy ra môi ngày. Bát cứ khi nào tôi hít 
vào một hơi thở thật đải và sâu, tôi lại nghĩ tới 
thê hiểu rõ bản thân mình và trải lòng ra với 
mọi người. Ta côn có cơ hội được thê hiện lòng 


231 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


Kế từ khi chứng kiến điêu thần kỳ ấy, tôi dẫn 


3- Đáp ún: 
Bài này có 4 đức: 
I- Đức tự tin. 
2- Đức giác ngộ thân vô thường. 
3- Đức tự tin tín lực. 


4- Đức tự tin ý thức lực. 


`, a'*% '®k „° 
s% s s s 


4- Giải trình án: 


ĐỨC THỨ NHẤT 
ĐỨC TỰ TIN 


(. ai tin răng cơ thể của chúng ta có một 
sức mạnh đề kháng chống lại các mô bệnh trên 
thân một cách tuyệt vời không? Có ai tin rằng ý 
thức của chúng ta có một nội lực đây lùi tất cả 
những bệnh khổ trên thân mà không cần phải 
uống thuốc thang, đi bác sĩ hay nằm bệnh viện 
không? 


232 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Điều này, phần đông mọi người chưa có ai 
nghĩ đến và tin tưởng, nhưng với một số người 
rất ít, họ đã chứng kiến được những điều kỳ diệu 
của cơ thể cũng như tác giả (bác sĩ) trong bài 
“Điều kỳ diệu của cuộc sống”. 


Một bác sĩ đã từng chứng kiến trên lâm sảng 
bệnh nhân những điều kỳ lạ do cơ thể con người 
đề kháng chống lại các mô bệnh một cách kỳ 
diệu như phép mẫu: “7ôi rất fin vào những 
phép màu, vì tôi đã chứng kiến rất nhiều điều kỳ 
diệu ”. 

Đúng vậy, cơ thể con người là một bộ máy 
hoàn hảo nhất, nó có đầy đủ nội lực để chống lại 
bất cứ một loại vi trùng hay vi khuẩn nảo tác 
động xâm chiếm vào bản của thân nó. Nhưng 
với điều kiện tỉnh thần người ấy phải dũng mãnh 
không sợ hãi, gan dạ trước những bệnh nan y, 
những cơn bệnh đau nhức cực ác khiến cho 
người ta phải lăn lộn rên la. Nhưng lúc ấy, với 
những người có tín lực nơi thân mình có một 
sức mạnh vĩ đại sẽ đây lùi tất cả những bệnh 
khổ. Với lòng tin ấy tạo nên một ý chí sắt đá 
quyết liệt ngút ngàn, không hề dao động tâm 
trước những cơn bệnh ngặt nghèo. Họ thản 
nhiên bất động xem thường những bệnh nan y, 
những cơn đau ác liệt thì cơ thể họ mới có một 
sức đề kháng mạnh mẽ chống lại những mô 
bệnh một cách thần kỳ. Còn ngược lại, những 
người có tinh thần yếu đuối quá sợ hãi, không 


2) 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


gan dạ thì bệnh nhẹ trở thành bệnh nặng, bệnh 
thường trở thành bệnh nan y, bệnh tình không 
đáng kể trở thành bệnh tình hiểm nghèo. Bởi vì 
tinh thần yếu đuối, ý chí không gan dạ thì sức đề 
kháng của cơ thê bị giảm sút. Cho nên từ cơ thể 
có một sức mạnh vĩ đại thì lại bị yếu kém như 
cây sậy, chỉ một cơn gió thoảng qua đều bị ngã 
Tạp. 


Hình ảnh một bà lão 102 tuổi đến bác sĩ nha 
khoa để trị răng, nhưng bác sĩ nha khoa lại phát 
hiện và nghi ngờ bà cụ bị bệnh ung thư trong 
miệng, nên khuyên bà đến một bác sĩ khác 
chuyên xét nghiệm để chuẩn đoán và xác định 
bệnh cho rõ ràng, nhưng bà cương quyết mạnh 
mẽ nói: “Ta không sao”. Đó là một lòng tin 
mạnh mẽ vào cơ thể của mình không bao giờ có 
bệnh, chỉ là bệnh đau răng thường mà thôi. 
Chúng ta hãy đọc lại đoạn văn này sẽ thấy bà cụ 
dũng cảm: “Cỏn nhớ một ngày nọ, có một bà 
lão đã 102 tuổi đến khám tại phòng mạch của 
tôi. Bà nói: “Phía dưới hàm răng giả của ta bị 
đau lắm. Ta đã nói với bác sĩ nha khoa riêng 
của fa rằng ta không sao, nhưng cậu ấy vẫn 
buộc ta đến gặp con ”. 


Bà đi cùng người con trai đã 80 tuổi của 
mình. Thỉnh thoảng ông định nói thêm cho rõ, 
nhưng bà luôn gạt phất đi: “Thôi nào con trai”. 
Bà muốn tự mình nói với tôi”. Đúng là một bà 
cụ gan dạ, ý chí dũng mãnh không hề sợ hãi 
234 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


những bệnh nan y, chỉ tin chắc vào cơ thể mình 
không có bệnh, nên quyết liệt từ chối các bác sĩ, 
không chịu chữa trị. Hành động gan dạ như bả 
cụ thật là hiếm thấy trên xã hội này. Đó mới 
chính là tín lực, tức là lòng tin bất di bất dịch. 

Lòng tin quá mãnh liệt khiến cho bệnh ung 
thư của bà không phát triển được và bị triệt tiêu 
thật là tuyệt vời. Lòng tin là một phép mẫu, nó 
sẽ giúp chúng ta vượt qua số phận, vượt qua 
những sự gian nan thử thách của cuộc đời; lòng 
tin sẽ giúp chúng ta làm nên những việc phi 
thường; lòng tin sẽ giúp chúng ta làm chủ nhân 
quả luân hồi; lòng tin là một thần lực mà không 
có một sức lực nào hơn được. 


`*,À 2*% ¿'*% ¿®, 
s s% s s% 


ĐỨC THỨ HAI 
ĐỨC GIÁC NGỘ THÂN VÔ THƯỜNG 


& thể con người là một khối vừa tinh thần 
và vật chất do năm uân hợp lại tạo thành: 

I- Sắc uân (Sắc uân gồm có đất, nước, gió, 
lửa hợp lại tạo thành thân người, sự hoạt động 
của thân người gồm có mắt, tai, mũi, miệng, 
thân, ý). 


2- Thọ uấn (Các cảm nhận khô hay lạc 


250 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


thuộc về tinh thần và vật chất). 


3- Tưởng uấn (Tưởng uẩn là sự hoạt động 
trong giâc mộng khi mắt, tai, mũi, . miệng, thân, 
ý ngưng nghỉ không tiếp xúc sáu trần: sắc, thính, 
hương, vị, xúc, pháp nữa). 


4- Hành uấn (Hành uân là sự hoạt động của 
cơ thê về vật chât cũng như về tính thân). 


5- Thức uân (Thức uân là phần hiểu biết phi 
thường về không gian và thời gian, nó thuộc về 
tuệ Tam Minh). 


Như trên đã nói, năm uẫn này là cơ thể con 
người, nhưng nó vô thường, từ lúc sinh ra cho 
đến già chết thường thay đổi liên tục, và bệnh 
tật thường sinh ra trong cơ thể con người. 
Những sự kiện xảy ra như vậy đều là hiện tượng 
của sự vô thường. Vì thế bác sĩ đã phát hiện 
trong vòm họng của bà cụ một dạng ung thư đặc 
biệt: “76i phát hiện bà bị một khối u khá lớn 
trên vòm họng. Kiểm tra sinh thiết tiếp theo 
càng củng cô thêm cho chuẩn đoán ấy - đó là 
một dạng ung thư đặc biệt nghiêm trọng”. Cho 
nên những bệnh trong thân người đều là do sự 
vô thường thay đổi của thân, nếu ai đã hiểu sự 
vô thường của thân thì không còn lo lắng và sợ 
hãi, luôn luôn thản nhiên trước mọi sự vô 
thường thay đổi của nó. Tuy bả cụ này chưa 
thông suốt các pháp vô thường, nhưng bà vẫn 
thản nhiên trước sự lo lắng của các bác sĩ về căn 


236 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


bệnh ung thư quái ác của bà. Bà chỉ đặt lòng tin 
vào cơ thể không đau ốm gì cả. Khi đau nhức 
của bệnh ung thư trong vòm họng, bà chỉ nghĩ là 
đau răng. Đau răng là một thứ bệnh thông 
thường không đáng kể. 


Thân là một pháp cũng như các pháp khác 
trên thế gian này đều là vô thường, không có 
pháp nảo là thường hằng bất di bất diệt. Vì thế 
không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã 
của ta, đó là lời xác định của đức Phật từ ngàn 
xưa đến nay vẫn còn một giá trị tuyệt đối, không 
ai dám phủ nhận. Vậy mà có một số kinh sách 
tưởng ngoại đạo dựng lên một vật thường hằng 
bất biến “BẢN THẺ VAN HỮU” đề chống đối lại 
thuyết vô thường vô ngã của Phật giáo, thật là 
mê mờ thiếu hiểu biết. Các pháp vô thường là 
một sự thật trong cuộc sống của loài người, 
không ai dám phủ nhận, chỉ có những người 
chịu ảnh hưởng mù quáng ảo tưởng của người 
xưa còn lạc hậu mê tín, nên họ mới xây dựng 
triết thuyết linh hồn thường hằng bất biến rồi 
bao nhiêu tôn giáo ra đời cũng dựa vào đó chấp 
nối theo lối mòn dựng lên các cõi Thiên Đảng, 
Cực Lạc, Niết Bàn, v.v... 


Sự truyền thừa sai lệnh, không đúng sự thật 
đã ăn sâu vào tư tưởng của loài người, cho nên 
không thể một ngày, một bữa mà buông bỏ được 
“LINH HỎN, BẢN THÊ hay các cõi SIÊU 
HÌNH...” 


25:4 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


Người chưa biết sống với “ĐỨC GIÁC NGỘ 
THÂN VÔ THƯỜNG” thì bao giờ cũng tin có thế 
giới siêu hình, có linh hồn, có Bản Thể Vạn 
Hữu, v.v... Vì thế gặp tai nạn hay bệnh tật thì họ 
mắt hết lòng tin, ý chí và nghị lực dũng mãnh 
cũng không còn, do đó bệnh nhẹ trở thành bệnh 
nặng, bệnh nặng trở thành bệnh nặng hơn. Cho 
nên làm người chúng ta cần nên giác ngộ thân 
vô thường, đó là điều quan trọng nhất, nó giúp 
chúng ta luôn luôn sống trong một cuộc sống 
bình an, yên ổn mà không có một ác pháp nào 
tác động được vào thân tâm. 


`, 2% e'% ¿°, 
s% s s s 


ĐỨC THỨ BA 
ĐỨC TỰ TIN TÍN LỰC 


đa lực là một lòng tin mạnh mẽ không có 
một điều gì làm lay chuyển và thay đổi được 
lòng tin ấy. Lòng tin mạnh mẽ ấy trở thành một 
sức mạnh vĩ đại, nó quyết định làm một điều gì 
thì làm điều ấy đến tận cùng. Dù gặp bao nhiêu 
gian lao thử thách, khó khăn vô cùng, nó cũng 
vượt qua và không bao giờ luI bước. Tín lực làm 
thay đổi nhân quả của con người khi nó đặt lòng 
tin ấy đúng đối tượng. Bác sĩ đã khẳng định bà 
bị ung thư trong vòm họng, nhưng bà vẫn mạnh 


238 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


mẽ bảo: “7z vấn khỏe mà”. Dù bác sĩ bảo gì bà 
vẫn giữ lập trường “ta vẫn khỏe mà” và luôn 
luôn từ chối điều trị. Cuối cùng bác sĩ tái khám 
cứ ngỡ răng không còn cách nào cứu chữa bệnh 
của bà nữa, nhưng nảo ngờ, tự cơ thể của bà đã 
có một phép mâu đẩy lui bệnh ung thư trong 
vòm họng của bà đã tan biến. Thật là một điều 
kỳ diệu mà trong ngành y khoa không thể nào 
xác minh được. Phải không quý vị? 


Chúng ta hãy đọc lại đoạn văn này thì sẽ rõ 
đức tự tin TÍN LỰC là một phép mầu diệu kỳ mà 
không có ai ngờ được: “?7ong lần hẹn tái khám 
tiếp theo, tôi đã giải thích cho bà nghe rằng vấn 
đề rất nghiêm trọng. Bà ngồi Xuông chế, khẽ 
siết chặt bàn tay tôi và nói: “Ta biết con lo lắng 
cho ta. Nhưng ta vẫn khoẻ mà ”. 


Tôi lại nghĩ khác. Sau rất nhiễu nỗ lực của 
tôi cùng với sự hợp tác rất tốt của bà - vì bà 
muốn tôi vui - cuối cùng bà cũng đồng ý đề tôi 
chuyển bà đến một bác sĩ chuyên khoa ung thư. 
Bà đến gặp ông, nhưng đúng như tôi dự đoán, 
bà đã từ chối điều trị. 

Khoảng sảu tháng sau, bà lại đến phòng 
khám của tôi. 

Tôi hỏi: “Bà thế nào rồi?”. Người con trai 
của bà vừa định trả lời, lập tức bị bà ngăn lại 
giống như lân trước. 


“Tụ khoẻ lắm”. Bà hỏi tôi: “Khi nào thì con 
239 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


mới băt đâu điêu trị chô đau dưới hàm răng giả 
của ta đây?” 


Tôi ấp túng trả lời bà: “Để con kiểm tra 
miệng của bà, rồi chúng ta sẽ quyết định”. Tôi 
vẫn nghĩ rằng sẽ chẳng có cách nào cứu vẫn 
được tình hình của bà. 


Tôi không thể tin được vào mắt mình. Những 
khối u ngày nào từng bao phú gân hết vòm họng 
của bà nay đã biến mất, chỉ còn một vài đồm đỏ 
lắm tấm trên vòm họng mà thôi. 


Những chuyện lạ như thế này tôi cũng đã 
được biết qua nhiều, nhưng đây là lần đấu tiên 
tôi thấy tận mắt. Tôi ngạc nhiên đến nỗi không 
thốt nên được lời nào. 


“Con thấy 
chưa? Ta đã nói 
là ta khoẻ mà”. 
Bà vừa nói vừa 
võ nhẹ vào bàn 
tay đang mang 
găng khử trùng 
của tôi. Giờ đây, 
tôi đã thực sự tin 
bà ”. 


Đức tự tin nơi 
bà cụ đã chuyển 
được nhân quả nơi thân của bà cụ. Một bệnh 
ung thư là một loại bệnh mà Đông, Tây y đã bó 
240 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


tay đầu hàng. Nhưng với tinh thần bất khuất của 
bà cụ đã chiến thăng bệnh ung thư quái ác với 
câu tác ý: “Ta khỏe mà”. Với lòng tin không 
thay đổi, luôn luôn lúc nào cụ cũng nói: “Ta 
khỏe mả”. Vậy mà bệnh ung thư đã đây lùi, làm 
cho vị bác sĩ này phải ngạc nhiên kinh dị. 


Đúng là tín lực một lòng tin bất di bất dịch, 
một lòng tin ta là con người khỏe mạnh thì nó sẽ 
khỏe mạnh, tin ta đau ốm nó sẽ đau ốm. Lòng 
tin là một sức mạnh vĩ đại. Cho nên đạo Phật có 
ngũ lực, nhưng trong ngũ lực thì lòng tin là đệ 
nhất nên gọi nó là TÍN LỰC. Người có lòng tin 
Phật pháp là phải hiểu rõ Phật pháp là chân lý, 
là pháp chân thật không hư tưởng, ảo tưởng như 
các pháp ngoại đạo, vì Phật pháp là một nội lực 
trong thân tâm của mỗi con người, nên tự lực 
nó, nó cứu khổ cho thân tâm mình ra khỏi nhà 
sinh tử luân hồi. 

` a'% 4'%k 2#, 


s* s% s s 


ĐỨC THỨ TƯ 
ĐỨC TỰ TIN Ý THỨC LỰC 


cu ta không ngờ rằng, ý thức của con 
người khi biết tập luyện đúng như lời Phật đã 
dạy thì sử dụng nó trở thành một năng lực diệu 
kỳ, sai khiến thân tâm theo ý muốn của mình 


241 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


(Dục Như Ý Túc). Khi thân bị bệnh, dù bất cứ 
loại bệnh øì, chỉ cần nhiếp tâm và an trú tâm 
trong trạng thái bất động, thanh thản, an lạc và 
vô sự. Khi đã ở trong trạng thái đó liền hướng 
tâm tác ý về căn bệnh thì bệnh gì cũng sẽ triệt 
tiêu rất hiệu nghiệm. Nếu người ấy có đây đủ tín 
lực nữa thì pháp như lý tác ý trở thành một sức 
mạnh vĩ đại như cọp mọc sừng, như rồng thêm 
cánh thì trên đời này không có việc gì khó khăn 
mà không làm được. Bởi vậy đức Phật đã dạy: 
“Có nh lý tác ÿ lậu hoặc chưa sinh thì sẽ 
không sinh và đã sinh thì bị diệt. Không như lý 
tác ý lậu hoặc chưa sinh sẽ sinh và đã sinh thì 
tăng trưởng ”. Câu này có nghĩa là khi tâm phiền 
não, giận hờn thương ghét khởi dậy và tất cả 
những cảm thọ đau đớn trong thân liền sử dụng 
pháp như lý tác ý thì tâm phiền não và đau bệnh 
nơi thân sẽ bị diệt sạch. Nếu lời dạy nảy ai tin 
tưởng áp dụng đuổi bệnh, thì tất cả bệnh tật sẽ bị 
diệt trừ, không có bệnh gì không diệt được. 


Muốn đây lui được bệnh mà tín lực và an trú 
tâm không đủ thì việc đầy lui bệnh cũng trơ trơ. 
Cho nên pháp nhiếp tâm và an trú tâm chỉ là một 
điểm tựa, còn pháp hướng tâm và tín lực là cây 
đòn bẩy vững chắc, nếu pháp hướng tâm mà 
không có tín lực thì giống như cây đòn bấy bằng 
thứ gỗ xấu tạp nhạp yếu ớt thì bây không nổi 
nhân quả nghiệp báo. Còn ngược lại, có tín lực 
mà không dùng pháp hướng tâm thì cũng giống 


242 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


như chúng ta có cây gỗ tốt mà không biết dùng 
làm đòn bây thì tín lực cũng không làm nên việc 
gì cả. 

Trong bài này, chúng ta thấy rất rõ bả cụ vì 
lòng tin vào thân bà luôn luôn khỏe mạnh, 
không có bệnh gì xâm chiếm vào thân bả cụ 
được. Bà tin như vậy nên luôn luôn gặp bác sĩ là 
chỉ dùng một câu nói: “la khỏe mà”. Ta khỏe 
mà đã trở thành pháp như lý tác ý. Trở thành 
pháp như lý tác ý thì vũ trụ này cũng sẽ bẩy 
được huống là bệnh tật trên thân con người: 
“Đó là phép màu đâu tiên tôi đã tận mắt chứng 
kiến. Kể từ đó về sau, tôi còn chứng kiến nhiễu 
trường hợp kỳ lạ khác nữa, bởi vì càng lúc tôi 
càng dễ nhận ra chúng. Thật ra đối với tôi, 
phép màu đơn giản là những sự kiện vẫn 
thường xảy ra môi ngày. Bất cứ khi nào tôi hít 
vào một hơi thở thật đải và sâu, tôi lại nghĩ tới 
điêu kỳ diệu của sự sống. Bản thân mỗi con 
người đã là một điều kỳ diệu, vì qua họ, ta có 
thể hiểu rõ bản thân mình và trải lòng ra với 
mọi người. Ta còn có cơ hội được thể hiện lòng 
tốt của mình, có cơ hội được cổng hiến và nhìn 
thấy những điểu kỳ diệu của nhau. 

Kế từ khi chứng kiến điêu thân kỳ ấy, tôi dẫn 
hiểu ra rằng: thời khắc và không gian mà điễu 
kỳ diệu xuất hiện sẽ hoàn toàn do ta quyết 
định ”. 


243 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


Đạo Phật dạy chúng ta tu tập từ TÍN LỰC 
trong chánh tín, chứ không phải TÍN LỰC trong 
mê tín, cho đến pháp NHƯ LÝ TÁC Ý với mục 
đích là rèn luyện nội lực thân tâm con người để 
có TỨ THÂN TÚC. Nhờ TỨ THÂN TÚC chúng 
ta mới làm chủ nhân quả, tức lả làm chủ bốn sự 
đau khổ trên thân: SINH, GIÀ, BỆNH, CHÉT và 
chấm dứt LUÂN HỎI. 


Bài học trên đây là một điều nhắc nhở và tạo 
dựng cho các tu sinh một niềm tin bất diệt vào 
những pháp mà Phật đã chỉ dạy trong các kinh 
nguyên thủy, để sự quyết tâm của tu sinh ngày 
một tiến bộ hơn nhiều trong đường tu tập làm 
chủ sinh tử. 

Đức tự tin nơi mình, nơi pháp như lý tác ý thì 
chúng ta sẽ làm chủ được nhân quả, và như vậy 
nhân quả sẽ không làm chủ sai khiến chúng ta 
được. 


Cho nên một người tu theo Phật mà không 
làm chủ được SINH, GIẢ, BỆNH, CHÉT thì 
không phải là người tu theo Phật giáo, mà tu 
theo ngoại đạo mang nhãn hiệu Phật giáo. Xin 
quý vị lưu ý phương pháp hành trì của quý vỊ. 


`“ 2% e'% e'% 2% 
s s% s s s 


244 


Bài 39: 


AI THA THỨ CHỌ AI 


(44 một người muốn lăng nhục Phật, để 
xem Phật có phản ứng gì không, và thê là anh 
liên nhô một bãi nước bọt lên mặt Phật. 


Phật lau mặt rồi hỏi anh ta: “Anh còn có điều 
gì muốn nói nữa không? Dường như anh đã nói 
rồi phải không?” 

Người này bị làm cho lú lẫn, bởi vì anh ta 
không ngờ lại có câu trả lời như vậy. Anh ta 
không nói gì rồi bỏ đi. Tối đến, anh ta bị mắt 
ngủ, dần dần anh ta cảm thấy việc mình làm là 
hoàn toản sai trái và cảm thấy tội lỗi. Sáng hôm 
sau anh ta đến, quỳ dưới chân Phật và nói: “Xin 

245 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


hãy tha lỗi cho con”. 


Phật cười: “Bây giờ ai tha lỗi cho anh? 
Người bị anh nhồ bọt không ở đây, mà người 
nhỗ bọt cũng không ở đây. Hai người đều là 
pháp vô thường, quá khứ đã mất rồi, vị lai thì 
chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, nhưng hiện tại 
anh có lỗi gì với Phật mà xin sám hối. Hãy quên 
chuyện đó đi. Hiện tại anh không có làm gì cả. 
Hai người đó đều đã chết, tất cả đã kết thúc. 
Phật và anh là con người mới hoàn toàn”. 


(Những mâu chuyện về đời sống của đức 
Phật Thích Ca Mâu NI). 


`. 2% e'% e'% ¿* 
s s s s s 


BAI LAM 
1- Đại ý: 

Bài này chỉ rõ các pháp đêu vô thường: có gì 
đúng, có gì sai, có gì tôt, có gì xâu, có gì trăng, 
có gì đen, có gì phải, có gì trái? Tât cả đúng, saI, 
tôt, xâu, phải, trái, trăng, đen đêu do con người 


không hiệu sự vô thường của nó, nên cô châp 
dính mắc tạo thành một cuộc sông khô đau. 


246 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


2- Phán doan: 


Bài này có 6 đoạn: 


1- Có một người muốn lăng nhục Phật, để 
xem Phát có phản ưng gì không, và thê là anh 
liên nhô một bãi nước bọt lên mặt Phật. 


2- Phật lau mặt rồi hỏi anh ta: “Anh còn có 
điêu gì muôn nói nữa không? Dường như anh 
đã nói rôi phải không? ” 

3- Người này bị làm cho lú lẫn, bởi vì anh ta 
không ngờ lại có câu trả lời như vậy. Anh ta 
không nói gì rồi bỏ đi. 

4- Tối đến anh ta bị mất ngủ, dân dân anh ta 
cảm tháy việc mình làm là hoàn toàn sai trải và 
cảm tháy tội lôi. 

5- Sáng hôm sau anh ta đến, quỳ dưới chân 
Phật và nói: “Xin hãy tha lôi cho con `. 


6- Phật cười: “Bây giờ ai tha lỗi cho anh? 
Người bị anh nhổ bọt không ở đây, mà người 
nhỏ bọt cũng không ở đây. Hai người đếu là 
pháp vô thường, quả khứ đã mất rồi, vị lai thì 
chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, nhưng hiện tại 
anh có lỗi gì với Phật mà xin sám hồi. Hãy quên 
chuyện đó đi. Hiện tại anh không có làm gì cả. 
Hai người đó đều đã chết, tất cả đã kết thúc. 
Phát và anh là con người mới hoàn toàn ”` 


247 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


3- Đáp ún: 
Bài này có 6 đức: 
-l- Nhân quả đời trước thiếu đức cẩn thận 
hiệu sinh ý hành, thân hành. 
2- Đức bình tĩnh nhẫn nhục hiếu sinh thân 
hành, khâu hành. 
3- Đức xấu hồ hiếu sinh ý hành. 
4- Đức hối hận hiếu sinh ý hành. 
5- Đức sám hối hiếu sinh thân hành, khẩu 
hành. 
6- Đức tri kiến các pháp vô thường buông xả 
khâu hành. 


`, 2% e'% ¿%°, 
s% s s% s 


4- Giải trình: 


ĐỨC THỨ NHẤT 
NHÂN QUÁ ĐỜI TRƯỚC 
THIẾU ĐỨC CÂN THẬN HIẾU SINH 
Ý HÀNH, THÂN HÀNH 


jÄ cuối thông liệu luậi hậu quảiáihla eöÄe 
sông hiện tại sẽ biệt nhân quả quá khứ đã làm 


248 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


gì, và cũng từ cuộc sống hiện tại sẽ biết tương 
lai hưởng quả báo gì. Khi hiểu biết được như 
vậy, thì ngay trong hiện tại chúng ta phải chọn 
lấy con đường sống toàn thiện. Có sống toản 
thiện thì quá khứ và vị lai sẽ hưởng quả an vui 
và hạnh phúc. 

Do nhân quả quá khứ trong một kiếp đã qua, 
đức Phật đã phạm phải một lỗi là nhỗ nước bọt 
vào mặt một con vật nào đó, nên hiện kiếp phải 
trả quả báo. Theo gương này, chúng ta phải ý tứ 
cân thận khi khạc nhồ, phải tránh không được 
khạc nhồ lên mình chúng sinh. Muốn tránh các 
duyên vô tình giậm đạp, khạc nh hay tiêu tiểu 
lên chúng sinh, thì chúng ta nên tập tĩnh giác 
hằng ngày, nhờ tập tĩnh giác hằng ngày mà trở 
thành một thói quen tĩnh giác. Có tĩnh giác thì 
đức cần thận mới hiện tiền. Đức cần thận hiện 
tiền thì không có ác pháp nào qua mắt chúng ta 
được. 

Khi thông suốt và hiểu biết luật nhân quả rõ 
ràng thì thời gian hiện tại rất quan trọng cho đời 
sống của mọi người. Cho nên đức Phật dạy 
trong bài kệ “NHÁT DẠ HIẺN” (Một đêm sống 
trong hiện tại làm thánh hiền): 

“Quả khứ không truy tìm 
VỊ lai không ước vọng 
Quá khứ đã đi qua 
Vị lai thì chưa đến 
249 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


Chỉ có pháp hiện tại 
Tuệ quản chính là đây ” 

Bởi vậy, chỉ có sống trong hiện tại với tri 
kiến diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp, chứ 
không phải sông trong hiện tại là sông theo kiêu 
triết học hiện sinh của Krisnamurti, hay theo 
kiểu sống hiện sinh của thiền tông “Chẳng niệm 
thiện niệm ác, bản lai điện mục hiện tiền”. 

Phật giáo cũng sống trong hiện tại, nhưng lại 
“tuệ quản” để ngăn ác diệt ác pháp, sinh thiện 
tăng trưởng thiện pháp. Đó là những cái sa1 biệt 
giữa Phật giáo và các tôn giáo khác trên hành 
tinh này. 

Do nhân quả đời trước mả kiếp hiện tại đức 
Phật phải trả quả bị người khác nhỗ vào mặt một 
bãi nước bọt, nhưng đức Phật là người tu chứng, 
nên Ngài mới thản nhiên và đã thốt ra lời nói có 
một giá trị xả tâm rất tuyệt vời: “Anh còn có 
điều gì muốn nói nữa không?”. 

Sau những ngày bị lương tâm cắn rứt, anh ta 
đến xin sám hối với Phật. Nhưng đức Phật lại 
xác định cho anh thấy rõ các pháp vô thường: 
“Bây giờ ai tha lỗi cho anh? Người bị anh nhổ 
bọt không ở đây, mà người nhỗ bọt cũng không 
ở đây. Hai người đếu là pháp vô thường, quả 
khứ đã mắt rồi, vị lai thì chưa đến, chỉ có pháp 
hiện tại, nhưng hiện tại anh có lỗi øì với Phát 
mà xin sảm hồi. Hãy quên chuyện đó đi. Hiện 


250 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


tại anh không có làm gì cả. Hai người đó đếu 
đã chết, tất cả đã kết thúc. Phật và anh là con 
người mới hoàn toàn ”. 

Lời xác định này khiến cho mọi người giựt 
mình, vì từ xưa đến nay ít ai nghĩ đến nghĩa lý 
này. Có nhiều người đã đọc bài kệ “NHÁT DẠ 
HIẾN”, nhưng mấy ai đã tư duy quán xét được 
lý vô thường của các pháp trong ba thời quá 
khứ, vị lai và hiện tại rất thâm sâu như vậy. 

Sự tư duy quán xét của đức Phật rất tuyệt 
vời, nếu chúng ta ai cũng tư duy quán xét hiểu 
như vậy thì thế gian này không bao giờ có sự 
xung đột và chiến tranh. 


'`*,À 2% ¿'*% ¿*, 
s s% s s% 


ĐỨC THỨ HAI 
ĐỨC BÌNH TĨNH 
NHÂN NHỤC HIẾU SINH 
THÂN HÀNH, KHẨU HÀNH 


1TR bình tĩnh nhẫn nhục là một đức hạnh 
tuyệt vời. Nhờ thấu suốt lý nhân quả nên đức 
Phật đã bình tĩnh, thản nhiên lau mặt và ôn tồn 
hỏi: “4nh còn có điểm gì muốn nói nữa 
không? ”. Đúng là lời nói của một bậc giải thoát 
nên tâm rất bình tĩnh và ôn tồn, nhã nhặn khó có 


251 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


a1 làm được. 


Theo gương hạnh này, chúng ta nên học đức 
bình tĩnh nhẫn nhục hiếu sinh tuỳ thuận để luôn 
luôn ứng phó với các ác pháp đang vây quanh 
chúng ta từng giây, từng phút; đang dẫn dắt 
chúng ta vào cõi địa ngục từng khắc, từng giờ. 
Quý vị có biết không? 

Đức bình tĩnh nhẫn nhục hiếu sinh rất cần 
thiết cho đời sống của mọi người để đem lại sự 
bình an, yên vui. Nếu chúng ta không học đức 
bình tĩnh nhẫn nhục hiếu sinh thì cuộc sống của 
chúng ta sẽ không bao giờ thoát khổ. Và như 
vậy cuộc đời chúng ta sẽ sống trong màn đêm u 
tối và chăng biết ngày mai sẽ ra sao. 


Người sống với đức bình tĩnh nhẫn nhục hiếu 
sinh tùy thuận trong hiện tại thì biệt rât rõ ngày 
hôm nay và ngày mai là những ngày bình an, 


252 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


yêu vui và hạnh phúc. 


Nhìn mọi người đang sống quanh ta, họ đang 
ở trong địa ngục, nhưng nào họ có biết họ đang 
ở trong địa ngục đâu. Sống trong địa ngục mà 
cứ ngỡ mình ở cõi thiên đàng đang vui chơi và 
ham thích như trẻ con, thật là tội nghiệp. Chính 
vì họ vô minh không sống với đức bình tĩnh, 
nhẫn nhục, hiếu sinh, tùy thuận hiện tại, mà phải 
chịu lẫy một đời khổ đau, một đời sống trong 
địa ngục. 

Người ta mê muội và mờ mịt không biết con 
người sinh ra để làm gì? Tại sao lại phải chịu 
khổ đau trước cảnh sinh ly tử biệt? Tại sao lại 
chịu biết bao bệnh khổ? Tại sao lại dễ giận hờn 
thương ghét, sợ hãi lo toan? Tại sao con người 
từ đâu sinh ra và chết đi về đâu? Trong con 
người có linh hồn hay không? Và linh hồn là cái 
øì? Và tại sao? Tại sao??22 

Biết bao nhiêu câu hỏi mà không có câu trả 
lời thiết thực, cụ thể. Hiện nay người ta vẫn còn 
mờ mịt chưa giải đáp án được những câu hỏi 
này. Chúng tôi xin lần lượt sẽ trả lời từng câu 
hỏi trên đây để quý vị hiểu biết và thấy rằng 
những hành động sống hằng ngày thiện ác của 
quý vị là nhân, là duyên để hợp duyên tứ đại: 
đất, nước, gió, lửa sinh ra con người vả vạn vật 
trên hành tinh này. Rồi một thời gian ngắn ngủi 
con người và vạn vật trên hành tính này theo 


SA) 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


luật vô thường tứ đại trả về cho tứ đại, chứ 
không có con người từ đâu sinh ra và chết đi về 
đâu. Quý vị có nhận hiểu quy luật sinh diệt này 
chưa? 

Có dịp chúng tôi sẽ trả lời tiếp những điều gì 
quý vị cần nên biết. Còn bây giờ xin nhắc lại: 
“Những gì cần thiết cho cuộc sống ngày hôm 
nay và ngày mai này được an vui và hạnh phúc 
thì ĐỨC BÌNH TĨNH NHÂN NHỤC HIẾU SINH 
TÙY THUẬN quý vị phải thực hiện ngay, đừng 
hẹn ngày mai, ngày mốt, vì thời gian không chờ 
đợi quý VỊ. 

“Tác bóng thời gian một tắc vàng 
Tác vàng tìm được không gì khó 
Tác bóng thời gian khó hỏi han ” 

Thời gian quý báu vô cùng lắm quý vị ạ! 
Tuổi đời quý vị không còn bao lâu nữa, phải cố 
găng, cô gắng lên tu tập, không ai cố gắng tu tập 
giúp cho quý vị được, mà chính quý vị phải tự 
cứu mình thoát ra khỏi biển nghiệp khổ đau. 


`, 2% e'%k „°, 
s% s* s s 


ĐỨC THỨ BA 
ĐỨC XÂU HỒ HIẾU SINH Ý HÀNH 


đjÍ-i0Bit;xiulõ:Ì§:npulifWfii:set 
254 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Người biết sửa sai là người biết khắc phục mình 
để trở thành người tốt, người toản thiện, người 
không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. 
Đó là người biết tiễn bộ trên đường đạo đức 
nhân bản - nhân quả của Phật giáo. 

Bởi vậy, đức xấu hỗ hiếu sinh là một đức 
hạnh sửa mình tuyệt vời. Trên đời này nếu ai 
làm khổ người, khổ mình và làm khổ tất cả 
chúng sinh mà biết xấu hồ, tự khắc phục sửa saI 
thì xã hội loài người sẽ không còn khổ đau nữa. 
Chỉ vì trên đời này hầu hết mọi làm khổ mình, 
khổ người và chúng sinh mà không biết xấu hồ 
sửa sal, lại còn viện cớ này, lý lẽ kia, lý lẽ khác 
để chống chế, che dấu những sự sai lầm của 
mình. Thật là đáng chê trách. Vì thế, thiếu sự 
thành thật với mình, với người nên cuộc đời này 
là địa ngục khổ đau. Bởi vậy, nước mắt chúng 
sinh nhiêu hơn nước biển. Đó là một sự thật từ 
ngàn xưa cho đến ngảy nay, chưa có ai biết cách 
làm thay đổi sự đau khổ này được. Tuy rằng đạo 
Phật ra đời đã có một nền đạo đức nhân bản - 
nhân quả thiết thực, cụ thể làm lợi ích cho loài 
người vả muôn loải vạn vật, nhưng chẳng mấy 
ai hiểu biết và quan tâm triển khai nền đạo đức 
Ấy. Vì thế nền đạo đức ây bị mai một, chôn vùi 
dưới nhiều lớp giáo lý của ngoại đạo tà sư. 


Hiện giờ, khi người ta nghe nói đến đạo đức 
nhân bản - nhân quả không làm khô mình, khô 
người và khô tât cả chúng sinh, thì họ rât ngạc 


255 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


nhiên. Vì đây là lần đầu tiên nền đạo đức này 
được xem mới xuất hiện trong thế kỷ thứ XXI. 
Đúng vậy, nó mới xuất hiện trong thế kỷ nảy, 
nhưng nó đã có từ khi loài người có mặt trên 
hành tính này. 

Cách đây 2552 năm, có một người đã triển 
khai nền đạo đức này lần đầu tiên, đó là đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni, người Ấn Độ tại đất 
nước Nepal. Từ đó cho đến ngày nay, nền đạo 
đức này người ta được biết đến qua giáo lý của 
đạo Phật, có tên là “NGŨ GIỚI và THẬP 
THIỆN”. 


Hôm nay, trên đất nước Việt Nam vào thế kỷ 
thứ XXI, có một người Việt Nam sống tại tỉnh 
Tây Ninh dựng lại và chuyển đổi nền đạo đức 
văn hóa của Ấn Độ trở thành nền đạo đức văn 
hóa của dân tộc Việt Nam, nên mới có tên “ĐẠO 
ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUÁ, SÓNG KHÔNG 
LÀM KHÔ MÌNH, KHÔ NGƯỜI VÀ KHỎ TẤT 
CÁ CHÚNG SINH”. 


Đức xấu hồ hiểu sinh là một đức hạnh trong 
muôn ngàn đức hạnh của nên đạo đức nhân bản 
- nhân quả. Vì thế, một người làm sai có lỗi lầm 
mà biết xấu hồ sửa sai là một người có đạo đức 
hiểu sinh biết thương mình. Người biết thương 
mình là người biết làm cho mình tốt hơn, biết 
chuyển hóa cuộc đời của mình ngảy một bình 
an, yên vui hơn. 


256 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Nhờ biết sống trong đức xấu hỗ sửa sai 
những lỗi lầm của mình để không còn lầm lỗi 
nữa. Không còn lầm lỗi nữa có hai sự lợi ích 
lớn: 

I- Trong hiện tại cuộc sống được yên vui và 
hạnh phúc. 


2- Trong tương lai ít có tai nạn, bệnh tật xảy 
ra. 


Nghe nói Phật là một bậc tu giải thoát, không 
còn sân giận phiền não, nên anh muốn tìm hiểu 
sự tu hành của Phật có đúng như vậy không? Do 
muốn tìm hiểu, anh đã dùng một hành động cực 
ác, đó là nhỗ lên mặt Phật một bãi nước bọt, 
nhưng anh không ngờ sức bình tĩnh nhẫn nhục 
và lòng yêu thương của Phật tuyệt vời. Sau khi 
lau mặt xong, đức Phật hỏi: “Anh còn muốn nói 
gì nữa không?”. Do câu hỏi này mà anh xấu hồ 
bỏ ra đi. 

Biết xấu hồ bỏ đi nên anh rất hối hận vì một 
hành động quá tội lỗi đối với Phật. Vì thế người 
biết xấu hồ thì tội nặng thành nhẹ, và biết sám 
hối sửa sai thì tội lỗi sẽ không còn nữa. 

Bởi vậy đức xấu hỗ hiếu sinh là một đức 
hạnh làm chuyên đổi nhân quả ác thành nhân 
quả thiện. Và như vậy chúng ta nên khắc ghi 
trong lòng đừng quên, để sống một đời đạo đức 
nhân bản và rất hãnh diện mình làm người xứng 
đáng làm người. 

257 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


ĐỨC THỨ TƯ 
ĐỨC HỒI HẠN HIẾU SINH Ý HÀNH 


“đệm một điều gì hay nói một lời nào khiến 
cho người khác hoặc cha mẹ, vợ con buồn phiền 
khổ đau thì hối hận ăn năn, tâm thường hồi hận 
ăn năn là trăn trở trong lòng. Người biết hối hận 
ăn năn là người có đức hối hận. 

Đức hối hận là một đức hạnh giúp cho mọi 
người khắc phục giữ gìn sửa sai những lỗi lầm 
thường mọi người vô tình hay làm sai trái mà 
không biết. Tránh tình trạng vô tình sống thiếu 
đạo đức thì nên cắp sách đến trường lớp tại tu 
viện Chơn Như học đạo đức nhân bản - nhân 
quả thì sẽ không còn vô tình làm khổ mình, khổ 
người và tất cả chúng sinh. 

Người đời ít ai biết hối hận những việc làm 
sai trái của mình, vì thế cứ mãi làm khổ mình, 
khổ người và khổ tất cả chúng sinh mà xem như 
chuyện bình thường, chuyện sống rất tự nhiên. 


Ví dụ: Những người sát hại và ăn thịt chúng 
sinh, họ không biết đó là những việc làm ác nên 
cứ thản nhiên hằng ngày gây bao tội lỗi. Trong 
số những người này lại có những người biết đó 
là những việc làm ác, làm khổ đau loài vật và 
gây ra bệnh tật cho mình, nhưng thói nảo tật ấy 
không chừa bỏ được, cứ mãi tiếp diễn làm khổ 


258 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


mình, khổ người và khổ chúng sinh từ đời này 
sang đời khác. 

Do nhân quả ác giết hại và ăn thịt chúng 
sinh, những người dân làm nghề chài lưới, đánh 
cá câu tôm trên sông biển họ có hạnh phúc yên 
vui bao giờ đâu. Mỗi lần ra sông, ra biển để bắt 
cá tôm là cả gia đình họ đều lo lăng không yên, 
đến khi trở về nhà còn sống mới hết lo sợ. Thiên 
tai lũ lụt, sóng thần đều cuốn trôi nhà cửa tài sản 
của những người dân làm nghề ác độc này. Quý 
vị có thấy không? Những điều này xảy ra năm 
nào cũng có, không nước này thì nước khác, mả 
dân chài lưới thì lãnh đủ. 

Tử thần cứ lăm le đến thăm họ, sự sống chết 
của họ như chỉ mảnh treo chuông, nhưng nào họ 
có biết. Họ sống khổ đau, sông trong ác pháp 
như thế mà họ không biết hối hận ăn năn với 
những việc làm ác đức tội lỗi. Hằng ngày họ 
giết hàng trăm vạn sinh linh vô tội; hằng ngày 
họ nhai nuốt biết bao nhiêu loài vật trên dao 
dưới thớt của họ, cơ thê của họ là nghĩa địa, là 
gò má, là mồ chôn xác chúng sinh. Tất cả cá, 
tôm, gà, vịt, heo, dê, bò, trâu, ngựa, chó, mèo, 
rắn, rít, v.v.. đều chôn tại chỗ đó. Họ đã biến cơ 
thể của họ trở thành một nơi tội lỗi giết hại biết 
bao nhiêu sinh vật vô tội. Với việc làm đây tội 
lỗ này mà pháp luật các nước trên thế giới 
không thể bắt tội họ được. Vì từ xưa đến nay, tổ 
tiên ông bà của chúng ta đã sống một đời sống 


259 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


động vật, nhân tính mất, nên họ giết hại và ăn 
thịt các loài động vật, có khi ăn thịt luôn cả 
người nữa, rồi truyền thừa lại con cháu về sau 
nhiều đời nhiều kiếp cũng sống như vậy. Hiện 
giờ có một số bộ lạc ở trên những vùng cao 
nguyên trong rừng sâu đang ăn thịt người. Gần 
đây có một vài nước văn minh, các đại gia đang 
tìm thịt trẻ con mới sinh, 5, 10 tháng tuổi để làm 
món ăn thượng hạng. 


Đạo đức nhân bản - nhân quả hiếu sinh, sống 
không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả 
chúng sinh thì chưa ai biết, nên mọi người 
thường giết hại và ăn thịt những loài động vật 
khác đã trở thành một nếp sống, một thói quen 
ăn uống ác độc, nếu bữa ăn không có thịt chúng 
sinh thì họ ăn uống: không ngon. Từ đó cha 
truyền con nối cứ tiếp tục giết hại và ăn thịt 
chúng sinh một cách tự nhiên. 


Một truyền thừa nếp sống ác đức, đây tội lỗi 
nhưng có mây ai lưu ý; có mấy ai hiểu rằng 
nhân nào quả nấy; có mấy ai hiểu rằng luật nhân 
quả chạy đâu tránh khỏi, dù cho bay lên trời hay 
chui xuống biển cũng không sao tránh khỏi. 
Những quả báo khi thời tiết nhân duyên đã đến 
dù có chư Phật, Bồ Tát cũng đành bó tay. 

Luật pháp nhân quả sẽ không tha thứ cho 
một người nảo làm ác, dù người đó là vua quan 
cũng không trốn khỏi. Cho nên người nào giết 


260 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


hại và ăn thịt chúng sinh thì cơ thể không bệnh 
đau thế này thì cũng bệnh đau thế khác. Già trẻ 
lớn bé đều không thoát khỏi bệnh tật là do ăn 
thịt chúng sinh. Cho nên làm người a1 cũng nuôi 
mạng sống bằng xương máu chúng sinh thì bệnh 
tật là do nghiệp ác đó. Muốn thoát khỏi bệnh tật 
chỉ có những người sống đúng đạo đức nhân bản 
- nhân quả không làm khổ mình, khổ người và 
khổ tất cả chúng sinh thì cơ thể sẽ không bệnh 
tật; thì gia đình sẽ không tai nạn, mọi người đều 
sống được bình an, yên vui và hạnh phúc. 


Thường người ta thấy ai bệnh tật hiểm nghèo 
thì bảo: “Trời kêu ai nấy dạ”. Người ta không 
hiểu nhân quả nên nói có luật trời, chứ không có 
luật trời nào cả, mà chỉ có luật nhân quả. Vì luật 
nhân quả xử phạt rất công minh và chính trực 
không sai một li hào nào cả. Chính hành động ác 
như giết hại và ăn thịt chúng sinh thì trả quả là 
cơ thể phải bị bệnh đau nhức khổ sở như trên 
chúng tôi đã nói và thường nhắc đi nhắc lại. 
Quý vị có nhớ không? 

Một lần nữa, chúng tôi xin nhắc lại, vì hăng 
ngày quý vị nuôi thân mạng bằng sự đau khổ 
chết chóc của chúng sinh thì thân mạng của quý 
vị phải bệnh tật khổ đau là đúng luật. Cho nên 
quý vị giết hại và ăn thịt chúng sinh thì đừng 
mong thân mạng quý vị không đau bệnh. 


Vì thế, gốc bệnh tật khổ đau là do giết hại và 


261 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


ăn thịt chúng sinh. Hễ ai làm một việc tàn ác 
cướp lấy mạng sống của loài vật khác để nuôi 
mạng sống thân mình, đó là hành động bất bình 
đăng, đáng chê trách, không xứng đáng làm con 
người. Vì con người phải sống có đạo đức nhân 
bản của con người, nên không bao giờ giết hại 
và ăn thịt chúng sinh. Nuôi mạng sống của mình 
bằng xương máu của các loài vật khác, những 
người sống như vậy thật đáng cho chúng ta sợ 
hãi và nên tránh xa. 

Xưa nay chỉ có loài thú vật mới ăn thịt nhau, 
chứ con người thì không thể ăn thịt nhau như 
vậy. Con người thật con người khi làm một điều 
ác, làm một điều đau khổ cho bất cứ một loài 
vật nào tâm cũng cảm thấy xấu hồ, nghĩ mình 
không xứng đáng làm người. Chỉ có những 
người mắt nhân tính, tâm còn là thú vật nên sự 
cảm thấy làm khổ người và làm khổ loài vật 
khác thì thích thú, vui cười hớn hở trên sự đau 
khổ của người và các loài vật khác. 

Hành động nhồ bãi nước bọt vào mặt Phật là 
một hành động lăng nhục Phật. Khi nhận ra 
hành động ác độc này, anh ta rất hối hận, suốt 
đêm không ngủ và cảm thấy việc làm của mình 
quá sai trái và tội lỗi. 

Con người này còn chút nhân tính khi làm 
một hành động quá ác đối với Phật, anh ta biết 
hối hận và suốt đêm không ngủ. Bởi vậy đức hối 


262 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


hận ăn năn sẽ giúp con người từ ác trở thành 
thiện; con người từ xấu trở thành tốt. Cho nên 
làm người luôn luôn phải biết hối hận ăn năn khi 
chúng ta làm một điều gì mà có sự buồn phiền 
hay khổ đau cho mọi người và mọi loài động 
vật, dù con vật nhỏ như con kiến, con sâu, con 
bọ, v.v.. lỡ chúng ta vô tình giậm đạp làm hại 
chúng thì phải hối hận ăn năn, khi đi, đứng, nằm 
hay ngồi đều phải cần thận tránh làm sao không 
làm đau khổ chúng nữa. 


Một cậu bé đi học trễ chỉ vì một đêm mưa 
gió, loài sâu ra khỏi hang bò ngồn ngang trên lề 
đường. Thấy những con vật đáng thương này 
cậu mới đem chúng bỏ vào hang, để chúng tránh 
khỏi sự giậm đạp của người khác. Người mẹ 
đang buôn phiền con đi học trễ, nhưng khi nghe 
xong lời thuật lại lòng nhân ái của con, người 
mẹ ôm con vào lòng với hai giòng nước mắt 
thương yêu. 


Nếu đem so sánh đức hiếu sinh của cậu bé 7 
tuổi đã thực hiện lòng nhân từ tuyệt vời, đôi khi 
người lớn vô tình không làm được hành động 
hiếu sinh như vậy. Phải không quý vị? 

Nếu chúng ta không biết hối hận thì không 
làm sao sửa sai những lỗi lầm. Trên đời này 
không ai toàn thiện, cho nên sự lỗi lầm làm sao 
không xảy ra, nhưng xảy ra mà biết hối hận sửa 
sai là một hành động đem lại sự bình an cho 


263 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


mình, cho người và cho muôn loài chúng sinh. 
Vậy quý vị nên ghi nhớ những lời dạy đạo đức 
hối hận hiếu sinh này, để mãi mãi cuộc sống loài 
người và muôn loài vạn vật trên hành tình là 
Thiên Đàng, Cực Lạc. Nơi đây không còn thấy 
sự đau khổ giết hại và ăn thịt chúng sinh nữa, 
nơi đây không còn thấy sự xung đột và chiến 
tranh tàn khốc nữa. 


Đức hôi hận hiêu sinh là một đức hạnh rât 
cân thiệt cho cuộc sông con người, vì nó sẽ đem 
lại sự bình an, yên vui cho hành tinh này. 


`, a'*% '%k „°, 
s% s s s 


ĐỨC THỨ NĂM 
ĐỨC SÁM HÓI HIẾU SINH 
THÂN HÀNH, KHẨU HÀNH 


cm hồi là một đức hạnh biết tự nguyện, tự 
giác, đầy đủ can đảm nói ra sự thật những lỗi 
lầm của mình đã vi phạm trong giới luật đức 
hạnh của Phật, thường vi phạm những lỗi lầm 
trong giới luật đức hạnh của Phật là làm khổ 
mình, làm khổ người và khổ các loài vật. 

Ví dụ: Từ ngày thọ Tam Quy, Ngũ Giới đến 
nay, người phật tử vẫn còn giết hại và ăn thịt cá, 
tôm, gà, vịt, heo, dê, v.v.. thì hãy đến trước 


264 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


tượng Phật Thích Ca Mâu Ni hay một vị thầy 
giới luật nghiêm chỉnh mà xin phát lồ sám hối 
như sau: “Con pháp danh Thích Minh Hiển xin 
sám hồi trước Thây, vì từ khi thọ Tam Quy, Ngũ 
Giới, con không giữ gìn trọn vẹn, đến nay vẫn 
còn ăn thịt chúng sinh. Vậy cúi mong Thầy 
chứng mình cho con, từ nay VỀ sau con quyết 
tâm không giết hại và ăn thịt chúng sinh nữa, 
một lòng quyết giữ gìn giới luật thanh tịnh ”. 


Khi nào làm một điều gì hay to tiếng nói lời 
thô lỗ, hỗn hào dữ tợn hoặc nói nặng lời mắng 
người như: “Anh sao ngu quá! Đỗ ngu! Đồ 
điên!...” Nếu có lỡ lời nói hay có hành động làm 
buôn phiền người khác thì hãy quỳ trước một vị 
thầy có đức độ xin sám hôi: “Kính (hưa thấy, 
vừa rồi con không dẳn được lòng sân nóng nảy, 
con đã nặng lời mạ nhục chửi măng anh ây hay 
chị ấy đồ ngu, đồ mất dạy, đồ vô đạo đức... Nên 
nay con đến đây xin thây nhủ lòng thương xói, 
chứng mình cho con thành tâm sám hồi những 
gì con đã làm khổ người, khổ mình. Kể từ đây 
con không còn tái phạm những lôi lầm ấy nữa. 
Con kính mong thây chứng mìỉnh để con đảnh lễ 
được tiêu trừ lời nói ác `”. 

Bắt cứ làm hay nói một điều gì mà biết mình 
làm hay nói là sai trái thì nên đến xin lỗi với 
người mình đã làm phiền, tức là sám hối để từ 
đây về sau mình không còn tái phạm nữa, nhất 
là hiện tại trong tâm mình được nhẹ nhàng thư 


265 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


thái, không còn day dứt dày vò. 


Ở câu chuyện trên đây cũng vậy: “Tối đến 
anh ta bị mắt ngủ, dẫn dẫn anh ta cảm thấy việc 
mình làm là hoàn toàn sai trái và cảm thấy tội 
lôi”. Anh rất hối hận với việc làm thô lỗ kém 
văn hóa nên đến xin Phật tha lỗi. Hành động đến 
xin lỗi Phật là hành động biết sám hối, ăn năn 
chừa bỏ những lỗi lầm sai trái của mình. 

Bởi vậy, đức sám hối là một đức hạnh giúp 
mình trở thành những con người tốt, những 
người thiện không làm khổ mình, khô người và 
chúng sinh. Con người sinh ra ở đời chắc ai 
cũng có những lỗi lầm, nhưng có lỗi lầm mà biết 
sám hối sửa sai thì sẽ trở thành người tốt. Đó là 
một điều xác quyết chắc chắn không sai. 

*`a'*% ¿'%  ¿#, 


s% s s s 


ĐỨC THỨ SÁU 
ĐỨC BUÔNG XÁ BẰNG TRI KIÊN 
CÁC PHÁP VÔ THƯỜNG 
KHẨU HÀNH., Ý HÀNH 


đ buông xả bằng tri kiến giải thoát là 
phải thông suốt các pháp vô thường. Muốn 
thông suốt các pháp vô thường là phải có đức 
hạnh minh mẫn. Có đức hạnh minh mẫn mới 


266 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


thấy rõ ràng các pháp vô thường như thật. 


Mọi người trên hành tính này còn đang bị 
một lớp màn vô minh che mờ ý thức, nên không 
thấy các pháp vô thường như thật. Vì không 
thấy các pháp vô thường như thật nên lầm chấp 
các pháp trong thế gian này là thật có: Của cải, 
tài sản, nhà cửa, tiền bạc, châu báu, ngọc ngà là 
những pháp có thật. Rồi đến thân tâm mình 
cũng cho là có thật, dù có chết đi nhưng tâm này 
vẫn còn mãi mãi không chết. Do vô minh hiểu 
một cách lệch lạc như vậy nên tâm sinh ra tham 
đắm, dính mắc không xả ly được. Do tâm tham 
dính mắc, không buông xả ly được nên tâm sinh 
ra ngũ triền cái. Ngũ triền cái gồm có: Tham, 
sân, s1, mạn, nghi. Chính năm cái màn ngăn che 
này mà con người vốn mê mờ nay lại cảng mê 
mờ hơn nữa. Càng mê mờ hơn nữa thì lại càng 
khổ đau. 

Khi anh ta hối hận việc làm vô cùng tội lỗi 
với một vị tu hành nghiêm chỉnh như Gotama, 
càng suy ngẫm anh ta thấy tội lỗi càng nặng 
hơn. Gotama là một người sinh ra trong giai cấp 
vua chúa (Xá để lị), bỏ ngai vàng, vợ đẹp con 
thơ là một việc làm ít ai làm được, vậy mà anh 
có những hành động vô lễ hết sức. Khi nghĩ như 
vậy anh đến xin lỗi, đức Phật cười và khuyên: 
“Anh hãy quên chuyện đó ổi. Hiện tại anh 
không có làm gì cả. Hai người đó đêu đã chết, 
tất cả đã kết thúc trong quá khứ. Phật và anh là 

267 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


con người mới hoàn toản ”. 

Lời dạy này rất tuyệt vời: “Quá khứ thì đã 
qua, vị lai thì chưa đến, chỉ có pháp hiện tại”. 
Chỉ có pháp hiện tại, hiện tại sống thiện thì 
tương lai thiện và quá khứ cũng thiện. Tất cả ba 
thời gian đều thiện thì cuộc đời là Thiên Đàng, 
loài người không còn xung đột và chiến tranh 
nữa. 


Như vậy thời gian “HIỆN TẠI” rất cần thiết 
cho đời sông của chúng ta. Khi chúng ta am 
tường Phật giáo thì nên lây mốc thời gian ““HIỆN 
TẠI” làm cuộc sống cho mình, cho người và cho 
chúng sinh. Tức là chúng ta không làm khổ cho 
mình, cho người vả cũng không làm khổ cho tắt 
cả các loài chúng sinh. 

Không làm khổ tức là chúng ta đã buông xả 


268 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


sạch, buông xả sạch tức là ly dục ly ác pháp, hay 
nói đúng hơn là chúng ta đang tu tập trên pháp 
môn Tứ Chánh Cần từng phút giây ngăn ác, diệt 
ác pháp, và luôn luôn nhớ kỹ lúc nảo cũng ở 
trong tâm bắt động thanh thản, an vui và vô sự, 
đó là sinh thiện, tăng trưởng thiện pháp. 

Cái thấy ở các pháp thiện trong hiện tại là cái 
thấy đúng không sai, cái thấy đem lại sự bình an 
cho mình, cho người, cho muôn loải vạn vật. 
Cái thấy này thật là tuyệt vời, không còn có cái 
thấy nào hơn nữa được, tức là cái thấy diệt ngã, 
xả tâm, ly dục, ly ác. Chính nhờ cái thấy này mà 
người tu sĩ Phật giáo mới làm chủ bốn sự đau 
khổ của kiếp người, nếu không có cái thấy này 
thì người tu sĩ Phật giáo dù có tu tập bao nhiêu 
pháp môn cũng không bao giờ chứng quả A La 
Hán. Cái thấy ấy chính là tri kiến giải thoát của 
Phật giáo. Xin quý vị hãy nhớ lấy lời dạy này. 
Lời dạy bằng tâm huyết của đức Phật, vì thương 
chúng sinh như thương con một của mình. 


Còn cái tánh thấy của Thiền tông và Đại 
thừa, cái tánh thây của ảo tưởng (Phật tánh). Cái 
thây này không làm chủ sinh, già, bệnh, chêt 
được. Xin quý vị đừng tin theo. 

`. a'*% v'*%  v'®k ¿#, 


s% s% s s% s 


269 


CHIẾU SÂU CỦA SỰ 
CHIA SẺ 


d/ cù khi tốt nghiệp, tôi tham gia công tác từ 
thiện tại địa phương. Công việc của tôi là phân 
phát thực phẩm cho những gia đình thật sự khó 
khăn. 

Một buổi tối nọ, tôi nhận được tin báo từ Hội 
Từ Thiện: Có một gia đình có § đứa trẻ đang rất 
cần sự giúp đỡ. Họ không còn gì để ăn từ nhiều 
ngày qua. Tôi vội vã rời nhà, mang theo một ít 
gạo và thức ăn trong túi. Đó là một ngôi nhà cũ 
nát. Trong nhà không có một vật dụng gì đáng 
giá. Những đứa trẻ quần áo rách rưới, đang run 


270 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


lên vì đói. Nhìn những khuôn mặt vàng vọt, xám 
xỊt lại vì thiêu ăn, tôi không thê câm lòng được. 

Tôi vội vã mở túi, dôc hệt gạo và thức ăn ra, 
rôi thúc g1ục người mẹ: 

- Chị hãy nâu ngay cho bọn trẻ một bữa ăn 
thật ngon nào! 

Dường như bà không nghe lời tôi nói, cũng 
không nhìn thây ảnh mắt nôn nóng, trông chờ 
của lũ trẻ, bả lập tức chia sô gạo và thức ăn ra 
làm hai phân, đê ở nhà một phân và mang phân 
kia chạy nhanh ra khỏi nhà. 


Vài phút sau, bà quay về với vẻ mặt trông rất 
mãn nguyện, tôi liên hỏi: 
- Chị đi đâu thế? 


- Tôi đem gạo sang người hàng xóm. Họ 
cũng đang đói như chúng tôi! 


Tôi thực sự ngạc nhiên trước hành động đầy 
nhân ái của người phụ nữ. Theo lẽ thường, khi 
con người đã quá khổ sở với những khó khăn, 
cơ cực mả mình đang nếm trải, thì sẽ ít, thậm 
chí không có thời gian và tâm sức để quan tâm 
đến người khác, cho dù họ cũng có những nỗi 
đau và khó khăn như mình. Nhưng trong căn 
nhà cũ nát này, tôi đã thấy điều ngược lại. 

Tôi đã học được từ người phụ nữ nghèo khô 
ấy nhiều điều ý nghĩa về tình người. Con người 
luôn có nhu cầu được chia sẻ, cả khi tuyệt vọng 

271 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


nhất hay hạnh phúc nhất. Chỉ cần như thế, nỗi 
đau sẽ vơi đi một nửa và niêm hạnh phúc sẽ 
được nhân đôi. 
Hạt Giống Tâm Hồn 
Tập VL trang 10 


` 2% e'% e'% ¿* 
s s s s s 


BÀI LÀM 
1- Đại ÿ: 
Bài này nói về đức hiếu sinh đa hướng 


thương người bằng cách san sẻ mới chính là 
thương mình. 


2- Phán doan: 


Bài này có 7 đoạn: 


1- Sau khi tốt nghiệp, tôi tham gia công tác 
từ thiện tại địa phương. Công việc của tôi là 
phân phát thực phẩm cho những gia đình thật 
sự khó khăn. 

2- Một buổi tối nọ, tôi nhận được tin báo từ 
Hội Từ Thiện: Có một gia đình có ö đứa trẻ 
đang rất cần sự giúp đỡ. Họ không còn gì để ăn 
từ nhiều ngày qua. Tôi vội vã rời nhà, mang 
theo một í† gạo và thức ăn trong túi. 


A392 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


3- Đó là một ngôi nhà cũ nát. Trong nhà 
không có một vật dụng gì đảng giá. Những đứa 
trẻ quân áo rách rưới, đang run lên vì đói. Nhìn 
những khuôn mặt vàng vọt, xám xịt lại vì thiếu 
ăn, tôi không thê cảm lòng được. 

4- Tôi vội vã mở túi, dốc hết gạo và thức ăn 
ra, rồi thúc giục người mẹ: 

- Chị hãy nấu ngay cho bọn trẻ một bữa ăn 
thật ngon nào! 


3- Dường như bà không nghe lời tôi nói, 
cũng không nhìn thấy ánh mắt nôn nóng, trông 
chờ của lũ trẻ, bà lập tức chia số gạo và thức ăn 
ra làm hai phân, để ở nhà một phần và mang 
phần kia chạy nhanh ra khỏi nhà. 


Vài phút sau, bà quay về với vẻ mặt trông rất 
mãn nguyện, tôi liên hỏi: 
- Chị đi đâu thế? 


- Tôi đem gạo sang người hàng xóm. Họ 
cũng đang đói như chúng tôi! 


6- Tôi thực sự ngạc nhiên trước hành động 
đây nhân ái của người phụ nữ. Theo lẽ thường, 
khi con người đã quá khổ sở với những khó 
khăn, cơ cực mà mình đang nếm trải, thì sẽ ít, 
thậm chí không có thời gian và tâm sức để quan 
tâm đến người khác, cho dù họ cũng có những 
nổi đau và khó khăn như mình. Nhưng trong 
căn nhà cũ nát này, tôi đã thấy điêu ngược lại. 


2/1) 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


7- Tôi đã học được từ người phụ nữ nghèo 
khổ ấy nhiễu điều ý nghĩa về tình người. Con 
người luôn có nhụ câu được chia sẻ, cả khi 
tuyệt vọng nhất hay hạnh phúc nhất. Chỉ cần 
nhu: thể, nỗi đau sẽ vơi đi một mửa và niềm hạnh 
phúc sẽ được nhân đôi. 


3- Đáp ún: 

Bài này có 7 đức: 

1- Đức hiếu sinh từ thiện thân hành. 

2- Đức bố thí hiếu sinh ý hành, thân hành 
(được tin mang gạo và thực phâm). 

3- Thiếu đức hiếu sinh bố thí (nhân quả tâm 
keo kiệt quá khứ). 


4- Đức bố thí hiếu sinh thân hành, khẩu hành 
(mở túi và thúc dục). 


5- Đức hiểu sinh bố thí cao thượng thân 
hành, khâu hành (chia sô gạo và thức ăn ra làm 
hai phân... ). 


6- Một tâm hồn cao thượng hiểu sinh. 
7- Một bài học đức hiếu sinh tuyệt vời. 


`, 2% e'% ¿°, 
s% s s s* 


274 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


4- Giải trình án: 


ĐỨC THỨ NHẤT 
ĐỨC HIẾU SINH TỪ THIỆN 
THÂN HÀNH 


lá cuộc đời này ai cũng được như người 
phụ nữ trong bài này thì đời đâu còn khổ đau 
nữa. Mọi người đều sống có tình người, biết 
thương người. Từ những người có đầy đủ phước 
báu, cơm ăn áo mặc dư thừa đến những người 
còn thiếu thốn mọi thứ, nhưng đứng trước cảnh 
những người bất hạnh gặp nhiều khó khăn thì họ 
tự nguyện, tự giác đem chia sẻ với nhau từng bát 
cơm, manh áo như người phụ nữ nghèo khó 
trong câu chuyện trên đây thì xã hội loài người 
hạnh phúc biết bao, vì mọi người đối xử với 
nhau tràn đầy tình thương yêu. 

Trong đức hiếu sinh có nhiều hành động cao 
thượng thương người tuyệt vời. Chúng tôi xin 
kế lại một câu chuyện đức hiếu sinh đơn giản, 
nhưng làm cho mọi người đều xúc động và khó 
quên: 


“MÓN QUả TỪ TRÁI TIM” 
“Khi tôi còn là một thiểu niên, có lẽ khoảng 
13 tuổi, mẹ đã dạy tôi một bài học quý giá mà 


20 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


tôi chẳng bao giờ quên được. Một ngày nọ, lúc 
chúng tôi đang mua tạp hoa ở một cửa hàng 
nhỏ, thì tôi để ý thấy một gia đình khác cũng 
vừa bước vào cửa hàng như chúng tôi. 


Trông có vẻ đó là một bà mẹ, một cô con gái 
và một đứa cháu nhỏ. Họ trông khả tươm tắt dù 
quân áo đã củ sờn, và rõ ràng là họ chẳng lấy 
øì làm giàu có cả. Họ đẩy chiếc xe đi khắp cửa 
hàng, cẩn thận và cân nhắc lựa chọn từng món 
hàng. Tôi đề ý thấy hầu hết những món hàng họ 
mua đêu là những mặt hàng tâm thường và thực 
phẩm thiết yêu cho một gia đình. 


Mẹ và tôi mua sắm đã xong, hai bên đẩy xe 
hàng đi thắng đến quây để tính tiên. Lúc chúng 
tôi đến đó, gia đình nọ đã có mặt từ trước, cùng 
với một người khách khác đang đứng ở giữa, 
ngay trước chúng tôi, chờ đến lượt mình tính 
tiễn. 

Khi nhì gia đình họ đặt hàng hóa lên băng 
chuyển, tôi nghe bà mẹ luôn miệng nhờ người 
thu ngân tính tổng số tiên khi môi món hàng 
được đưa qua máy, bởi bà cân phải dành tiên 
chỉ phí cho nhiều việc khác nữa. Việc làm này 
hơi mất thời gian một chút, và người khách 
đứng trước tôi lắc đầu tỏ ra mắt kiên nhân thấy 
rõ, thậm chí bà ta còn càu nhàu những điều mà 
tôi đoán chắc là ai cũng có thể nghe được. 


Khi cô thu ngán đưa ra tông số tiên cuối 


276 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


cùng, người đàn bà nọ đã không có đủ tiễn mặc 
dù đã lục hết các túi quân, túi áo, vì thế bà ấy 
trả bớt lại vài món thực phẩm đã mua. Ngay lúc 
ấy, mẹ tôi cho tay vào ví, lấy ra tờ 20 đô la cuối 
cùng của mình và trao cho người đản bà nọ. Bà 
ấy tỏ vẻ rất ngạc nhiên và nói: “Tôi không thể 
nhận được đâu!”. Mẹ tôi nhn thắng vào mắt 
bà, khẽ đáp: “Không sao đâu, chị có thể nhận 
nó mà. Xin hãy xem đó như một món quà cũng 
được. Chẳng Có món đồ nào trong chiếc xe đẩy 
mà chị không cần cả, vì vậy xin chị hãy vui lòng 
nhận ”. 

Người phụ nữ đó không khỏi xúc động khi 
nghe mẹ tôi nói chân thành như thế, bà đưa tay 
ra nhận lấy tờ bạc. Lúc đó, bà nắm chặt fay mẹ 
tôi một lúc và nước mất lăn dài trên má, bà xúc 
động nói với mẹ tôi: “Cảm ơn cô rất nhiễu. Cô 
thật tốt bụng. Trước nay chưa từng có ai đối xử 
với tôi tốt như thế cả! Tôi thật lòng rất biết ơn 


A9199 


bộ" 
Tôi biết mình đã rời khỏi cửa hàng với đôi 
mắt đỏ hoe, và đó sẽ là điểu mà tôi mãi mãi gìn 
giữ trong lòng mình. Bạn biết không, ba mẹ tôi 
đã phải nuôi dạy sáu đứa con và bản thân họ 
cũng không lấy gì làm giàu có. Tì hể nhưng, tôi 
rất lấy làm hạnh phúc để nói rằng mình đã 
được thừa hưởng từ mẹ một trải tìm nhán hậu. 
Nhờ có mẹ, tôi đã biết sống không ích kỷ, và tôi 
tin rằng đi khắp thế gian này cũng không tìm 
ý 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


được cảm giác nào tuyệt vời hơn thế đâu!” 

Một việc làm từ thiện xuất phát từ lòng 
thương yêu những người bất hạnh trong xã hội, 
những người gặp những hoàn cảnh khó khăn 
hoặc tai nạn và bệnh tật ngặt nghèo. Vì lòng yêu 
thương ấy, sau khi tốt nghiệp đại học xong, 
người sinh viên liền xin gia nhập vào đoản từ 
thiện thành phó. 

Làm việc từ thiện là một việc làm có ý nghĩa 
cao đẹp “tình người”; là một hành động đạo đức 
bố thí đem tình yêu thương đến với mọi người 
bất hạnh trên toàn cầu mà không có ý nghĩa trao 
đổi “bánh sáp đi bánh qui trở lại”. 

Làm việc từ thiện đó là một điều làm cho 
chúng ta sung sướng nhất, hạnh phúc nhất; đó là 
một điều nói lên từ trong trái tim của chúng ta 
biết chia sẻ những nỗi đau buồn với những 
người khác. Cho nên đức hiếu sinh bố thí từ 
thiện chúng ta phải tu học, trau dồi, rèn luyện 
cho thấm nhuằn tất cả những hành động thân, 
miệng, ý. Nhờ đó con người của chúng ta mới 
trở thành những con người đức hạnh toàn diện. 

Đứng trước cảnh khổ của người khác làm sao 
chúng ta làm ngơ được. Phải không quý vị? 

Nếu không làm ngơ được, chúng ta phải 
xông vào công việc từ thiện g1úp người, an ủi 
người trong cơn hoạn nạn bằng cách kêu gọi 
mọi người, kẻ ít người nhiều cùng nhau đóng 
278 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


góp những vật dụng cần thiết như: quần áo, cơm 
gạo, rôi cùng nhau chuyên đến những nơi xảy ra 
cảnh màn trời chiếu đất. Những người không 
tiền của thì ra công hợp sức nhau dựng lại từng 
mái ấm tình thương, đó là những hành động 
tương thân tương ái lá lành đùm lá rách. 


Những việc làm này nói lên tình yêu thương 
của mọi người với nhau trong môi trường sống 
trên hành tình này. Và như vậy mới thắm đượm 
tình người, mới nói lên được đức hiếu sinh đa 
hướng từ thiện. 

Trên đời này chỉ có đức hiếu sinh mới đem 
lại sự bình an cho mình và cho mọi người. Vì 
vậy, chúng ta cần phải học tập và rèn luyện đức 
hiếu sinh cho thấm nhuân thân hành, khâu hành 
và ý hành. Nếu không học tập, trau đồi thì 
không sao trở thành một con người có đạo đức 
được. 


279 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


ĐỨC THỨ HAI 
ĐỨC BÔ THÍ HIẾU SINH Ý HÀNH, 
THÂN HÀNH 


(TT tôi vừa nghe tin ở Trung Quốc động 
đất tại tỉnh Triết Giang, và bão tố lũ lụt ở 
Manyan nhà cửa sập đồ tan nát, người chết và bị 
thương quá nhiều. Tin tức này đã loan tin khắp 
nơi trên thế giới qua các thông tin truyền hình, 
truyền thanh và trên những trang mạng vi tính. 
Từ nước này đến nước kia, mỗi người dân có 
tâm từ thiện, kẻ ít người nhiều cùng nhau đóng 
góp để gửi về cứu trợ. 


Hiện giờ tình thương của con người không 
còn biên giới nước này nước khác. Cho nên, bất 
cứ một nước nào trên thế giới có tai ách, khổ 
nạn thiên tai lũ lụt, sóng thần, động đất, v.v.. thì 
mọi người trên thế giới không phân biệt màu da, 
thứ tóc; không phân biệt tiếng nói, sắc tộc, v.v.. 
họ đêu tập trung, kẻ ít người nhiều tùy khả năng 
của mỗi người, mỗi gia đình, rồi những món quà 
đóng góp ấy được gửi đến cứu trợ với đầy đủ 
tình thương yêu từ trong trái tim của mọi người 
trên toàn cầu. 


Đoàn từ thiện y bác sĩ Việt Nam sang 
Manyan đem theo dụng cụ y khoa và thuôc 
thang đên xứ này với tông trị giá 100.000 USD 


280 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


để chích thuốc trị bệnh và ngừa bệnh cho những 
nạn nhân thiên tai tại xứ sở này với tình thương 
yêu tràn đây tình người. 


Con người hôm nay trên hành tính này sẽ gần 
gũi nhau hơn nhờ những mạng thông tin, Vì thế, 
tình thương yêu của họ sẽ ban tặng cho nhau 
một cách cụ thể qua những món quà nho nhỏ, 
những gói trọn đầy lòng yêu thương trong đó. 


Cho nên bất cứ một nước nào, khi nhân dân 
ở nước đó có tai nạn xảy ra thì tất cả mọi người 
dân trên thế giới đều gửi quà, gửi lời thăm viễng 
và chia sẻ những nỗi đau buồn mất mát. Những 
gói quả, những lời thăm viếng và những sự chia 
sẻ sự đau buôn đã nói lên được tình người, tình 
yêu thương nhân loại. Do đó, tình yêu thương 
của con người tràn đầy khắp nơi trên thế giới thì 
thế giới làm sao còn chiến tranh; thì thế giới làm 
sao còn có nước này đem quân đi xâm chiếm 
nước kia. Phải không quý vị? 

Thế giới không hòa bình là vì con người 
chưa có tình yêu thương, con người chưa có 
sống trong đạo đức hiếu sinh. Vì thế sự xung đột 
thường xảy ra hằng ngày khắp nơi, không chỗ 
này thì chỗ khác. 

Đức hiểu sinh bồ thí là do từ lòng thương yêu 
của những người có từ tâm, luôn luôn họ muốn 
giúp đỡ và chia sẻ với những người có hoàn 
cảnh khó khăn, bất hạnh, chứ không vì “DANH” 


281 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


làm từ thiện; chứ không vì “SỰ NGHIỆP LÀM 
ĂN” mà lợi dụng từ thiện, làm giàu trên danh 
nghĩa nhân từ; chứ không vì một thế lực nào bắt 
ép làm từ thiện. Từ thiện xuất phát từ lòng yêu 
thương mới chính từ thiện. Làm từ thiện chính 
từ lòng tự nguyện, tự giác; vì lòng yêu thương. 

Một câu chuyện có thật trong cuộc đời này 
xuất phát từ lòng yêu thương bạn: 


“NĂM NĂM CÕNG BẠN ĐỀN TRƯỜNG” 


(Một hình ảnh đẹp của đôi bạn Bình và Phil) 


“Nguyễn Thái Bình, học sinh lớp l1 trường 
cấp 2, 3 Bình Khánh, huyện Cẩn Giờ - TP 
HCM. 

Cuộc sống gia đình Bình cũng không khả giả 
øì, sau giờ học, em phải làm việc giúp gia đình. 
Nhưng bao giờ em cũng dành thời gian cho 
người bạn cùng lớp thiếu may mắn Quách Văn 


282 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Phi 


Nhà ở gần nhau, nên Bình luôn cô găng sắp 
xếp để có thể ở bên cạnh để giúp đỡ Phil và 
cùng nhau học tập. Bình bảo: “Em rất thương 
và nề Phil. Tuy bạn ấy là người kém may mắn, 
nhưng không bao giờ tự tỉ mà luôn cô gắng học 
tập, sống hòa nhã và vui vẻ với mọi người ”. 
Côn với Phúl, Bình là người bạn thân thương và 
chân thành nhất. 


Bạn bè vẫn trêu đùa Bình là đôi chân của 
Phi. Quả vậy, năm 5 qua, hơn 1.000 ngày, Phú 
đến trường trên lưng bạn. Không những vậy, 
Bình còn cõng Phil đi thăm thầy cô, đến tham 
gia các hoạt động của lóp, cắm trại, dã ngoại... 
Ngay cả việc đưa Phúl vào nhà vệ sinh trong giờ 
lên lớp, Bình cũng đảm nhận. Phil đã như một 
người bạn, người em găn bó với Bình suốt cả 
quãng đời học sinh. Thầy cô giáo, bạn bè trong 
trường cũng như những người dân xã Tam Thôn 
Hiệp đêu biết và thường nhắc đến hình ảnh 
cống bạn đến trường của Bình với cả lòng yêu 
thương và trán trọng ”. 

Tiểu Quyên 

Tình yêu thương xuất từ trái tim con người, ở 
đây không ai bắt buộc em Bình cõng bạn, mà 
Bình tự nguyện vì thương bạn mà chịu khó cõng 
bạn suốt năm 5 liền trong tuổi học trò. Em Bình 
thê hiện đức hiểu sinh tuyệt vời. 


283 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


Đấy là em Bình đã thực hiện ĐỨC BÓ THÍ 
HIẾU SINH THÂN HÀNH. Ở đời, người ta bố thí 
bằng tiền bạc, của cải, tài sản, cơm ăn, áo mặc, 
nhà ở, v.v.. nhưng có người bố thí bằng công 
lao, sức lực thì cũng đâu thua kém gì tiền bạc, 
của cải, vật chất, v.v.. như em Bình ở đây đã bố 
thí công sức cõng bạn đi học suốt năm năm liền. 
Thật là một gương hạnh đức hiếu sinh bố thí 
công sức tuyệt vời, không thể lấy vàng bạc, 
châu báu mà sánh được! 


Trong đức hiếu sinh bố thí còn mang theo 
một đức hạnh tuyệt vời nữa, đó là ĐỨC BUÔNG 
XẢ. Vì thế, người biết bồ thí là người biết buông 
xả tâm ích kỷ, hẹp hỏi, bỏn xẻn; người biết bố 
thí là người biết lìa tâm tham, sân, s1. Vì lìa tâm 
tham, sân, s1, mạn, nghi là người ly dục ly ác 
pháp. Người ly dục ly ác pháp thân tâm sẽ bất 
động, thanh thản, an lạc và vô sự. Chính đó là 
ĐỨC HẠNH GIẢI THOÁT CỦA PHẬT GIÁO. 


*`Ða'*% ¿'*% ¿#, 
s% s s s 


ĐỨC THỨ BA 
THIẾU ĐỨC HIẾU SINH BÓ THÍ 


MT cảnh thiếu trước, hụt sau là biết ngay 
nhân quả đời trước thiêu đức bô thí. Người thiêu 
đức bô thí là người sông ích kỷ, bỏn xẻn, hẹp 


284 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


hòi, v.v... Họ chỉ biết lo cho cá nhân của mình, 
muốn cho mọi thứ, mọi vật trên đời này đều dồn 
về cho mình, chỉ một mình mình giàu có, còn ai 
nghèo khô mặc kệ. Lòng tham muốn của con 
người giống như chiếc túi không đáy, đựng 
không bao giờ đầy. Vì thế, lòng ham muốn 
không bao giờ đạt được thỏa mãn. Vả lại, chúng 
ta ai cũng biết, ngoài lòng tham muốn của chúng 
ta, còn có luật nhân quả. Nhưng luật nhân quả 
có cho phép chúng ta làm thỏa mãn lòng ham 
muốn đó không? Chắc là không, vì lòng ham 
muốn của chúng ta là túi không đáy. Túi không 
đáy làm sao đầy được. Phải không quý vị? 


Khi còn lòng dục tham muốn thì tâm tạo tác 
biết bao nhiêu là ác pháp. Do tạo tác các ác pháp 
nên phải trả những quả ác, như ích kỷ, bỏn xẻn, 
tham lam, trộm cắp, lấy của không cho thì trả 
quả phải bị thiên tai sóng thần, bão tố, động đắt, 
hỏa hoạn, lũ lụt, nước trôi, v.v... Do sống trong 
ác pháp làm ra của cải, tài sản, nên của cải, tài 
sản ấy phải bị tiêu tan, mắt trắng tay. Như vậy, 
không bao giờ làm thỏa lòng ham muốn được. 


Lòng dục ham muốn càng cao thì lại cảng 
nghèo đói hơn. Cho nên chúng ta phải biết xả 
lòng tham muốn. Xả lòng ham muốn tức là khi 
chúng ta có một cái gì để sống liền đem chia sẻ 
cho người nghèo đói như mình. Một người đang 
nghèo đói, nhưng khi được những nhà từ thiện 
bố thí thực phẩm liền san sẻ chia làm đôi, đem 


285 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


bố thí cho người khác cùng trong cảnh ngộ như 
mình. 


Những người nghèo mà làm được những 
điều này chắc chắn những người này sẽ giảu 
lòng yêu thương mình và yêu thương người. 
Nếu trên đời này ai thực hiện được như vậy là 
người giàu có nhất. Giàu lòng yêu thương. 
Người giàu lòng yêu thương là người được đầy 
đủ hơn, cơm ăn áo mặc không còn thiếu nữa. 


Như vậy, đức hiếu sinh bố thí thật là tuyệt 
vời, luôn đem lại sự bình an cho mình và cho 
mọi người. Vì thê làm người chúng ta nên học 
hỏi và trau đôi, rèn luyện đức hạnh này. 
` \Vv 


‹. 
s% s s s 


ĐỨC THỨ TƯ 
ĐỨC BÓ THÍ HIẾU SINH 
THÂN HÀNH, KHẨU HÀNH 


‹Z(nh động trên đây của một người mẹ 
nghèo san sẻ của bố thí cho người khác nghèo 
như mình. Trong khi cả gia đình mình đang đói 
khổ mà dám phân chia sự sống của mình cho 
người khác. Đó là một hành động bó thí trên bố 
thí, những con người này đã biết buông xả bằng 
đức hiếu sinh “Thương mình, thương người” 


286 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


như cụ Nguyễn Trãi đã dạy: 
“Thương người như thể thương thân 
Thấy ai đói rét thì thương 
Nói thường cho mặc 
Đói thường cho ăn ” 

Lời dạy trên đây là lời dạy chúng ta nên sống 
với đức hiếu sinh bố thí. Người có lòng bố thí 
giúp người thì không bao giờ đói khổ, cơm ăn 
áo mặc dư thừa. Đó là luật nhân quả, nếu sống 
đức hạnh thì đức hạnh sẽ chuyên quả khổ thành 
quả yên vui. 

Theo quy luật nhân quả thì con người ai cũng 
có lòng tham dục, nhưng người nào có đức hiếu 
sinh từ trong lòng từ ái thì tâm tham dục của họ 
được làm giảm đi rất nhiều. Do đức hiếu sinh 
lòng từ ái mới biết thương người, thương mình, 
vì có thương mình thương người nên thấy ai 
hoạn nạn bất hạnh thì sẵn lòng thương giúp đỡ. 
Giúp đỡ bằng công sức hay tiền của, cơm ăn, áo 
mặc. Tất cả những hành động giúp người như 
vậy đều gọi là đức bố thí. Cho nên đức bố thí là 
phương cách thức thể hiện lòng yêu thương. 

Khi thấy ai biết bố thí cho người khác là biết 
người ấy thương mình, thương người. Nhưng 
chính vì biết thương mình, thương người khác, 
đó mới thật sự thương mình. Còn cứ nghĩ 
thương mình mà cứ lo gom góp mọi thứ vào cho 
mình, còn ai khổ mặc kệ ai, ai đói cũng không 

287 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


cân biệt tới. Do không cân biệt đên cuộc sông 
của mọi người nên đã tự làm khô mình, biên 
mình trở thành những con người vô đạo đức. 


Người ích kỷ, bỏn xẻn lúc nào cũng nơm nớp 
Sợ mọi người sẽ trộm cắp, Cướp lấy hay chiếm 
đoạt của cải, tài sản của mình. Vì thế, người có 
của cải giàu sang cũng khổ. Khổ vì sợ hao mất 
tài sản nên ăn không ngon, ngủ không yên giấc; 
khổ vì phải nghĩ ngợi trăm mưu ngàn kế đề làm 
ra tiền của; khổ vì phải sinh lòng gian tham, dối 
trá, lừa đảo trăm muôn vạn người để thu tóm 
danh lợi về một mình. 

Người giàu sang biết chia sẻ, giúp đỡ những 
người nghèo khổ bất hạnh trong xã hội thì của 
cải tài sản không bao giờ hết, không cần giữ gìn 
cũng không bao giờ mất mát, vì nhân bố thí, nên 
quả phải giàu sang. Còn người giàu sang mà 
tính tình bỏn xẻn ích kỷ, không dám bố thí cho 
ai một đồng một cắc thì của cải sẽ không giữ gìn 
trọn vẹn. Tại sao vậy? 

Vì người giàu sang ích kỷ, bỏn xẻn, keo kiệt 
là người chưa xả lòng tham lam. Chưa xả lòng 
tham lam là nhân nghèo đói. Hiện giờ giàu sang 
nhưng không giữ gìn sự giàu sang được bên lâu 
đâu, đến khi phước báu hết thì của cải sẽ theo 
con cái hư phá tán, ăn chơi, bài bạc hoặc bệnh 
tật mà đi sạch, ruộng vườn cũng không còn, trở 
thành những người nghèo đói. 


288 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Đây là một câu chuyện bố thí để nhắc nhở 
chúng ta, khi bồ thí rồi thì không nên ân hận; 
không nên tiếc rẻ, dù chúng ta bị kẻ khác lừa 
đảo. Thà bị người lừa đảo còn hơn bỏ qua khi 
gặp một người có hoàn cảnh khó khăn hoặc có 
tai nạn, bệnh tật ngặt nghèo cần nên giúp đỡ. 


“TIÊN LẺ” là tựa đề của một câu chuyện xảy 
ra để nhắc nhở chúng ta lúc thực hiện đức hiểu 
sinh bố thí để thân tâm được thanh thản, an lạc 
và vô sự. Khi đã bó thí giúp người rồi thì không 
nên hối tiếc, dù bị người khác lừa đảo: 

“Trong suy nghĩ của tôi, những người ăn xin 
luôn tự bịa ra những câu chuyện cực kỳ thuyết 
phục đến nỗi bạn không thể biết được đâu là 
thật, đâu là giả. Sau vài lần bị mắc lừa, tôi thật 
sự bực mình, không phải vì mất mẫy đồng tiễn 
lẻ đó mà vì tôi cảm thấy mình giống như một 
thăng ngốc vậy. Từ đó, tôi tự nhủ sẽ không bố 
thí cho ai một xu nào nữa. 


Ngày nào trên đường đi làm, tôi cũng ghé 
mua một tách cà phê cappuccino, và lần nảo 
người ta cũng thối lại cho tôi vài đông tiền lẻ. 
Hôm đó, khi tôi chuẩn bị cất những đông tiên lẻ 
vào ví thì có một người đàn ông tiến về phía tôi 
và nói: “Thưa ông, tôi đang trên đường về nhà 
thì xe bị hết xăng. Chiếc xe của tôi đậu cách 
đây bốn dãy nhà, và có hai đứa bé Ki. chờ tôi 
trong xe. Nếu có thể ông làm ơn...” Nghe thế, 


289 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


, 


tôi bực mình lẩm bẩm: “Lại nữa!”, nhưng rồi 
vẫn đưa ông ta 10 đô la. Tôi ngôi lại uống hết 
tách cà phê của mình rồi trở ra xe. Bông tôi 
thấy người đàn ông lúc nãy vội vàng chạy đến, 
mỉm cười thật tươi: “Rất cám ơn ông, tôi đã đồ 
đủ xăng để về đến nhà và vẫn còn dư đây 2 đô 
la để trả lại ông. Ngày mai, tôi sẽ đến gửi trả 8 
đồ la côn lại cho ông ”. 

Ở hàng phía sau, hai đứa bé con ông in mũi 
vào tấm kính xe, trao cho tôi nụ cười thơ ngây. 


Cẩm hai tờ bạc trong tay, tôi cảm thấy mình 
như người có lỗi. Từ ngày đó trở đi, tôi không 
bao giờ còn cảm thấy phiên hà khi có ai đó nhờ 
giúp đỡ, và tôi cũng luôn cố hết sức có thể để 


21/) 2 


chia sẻ cùng họ trong khó khăn ”. 


Theo Spare Change 
(Ngọc Khanh) 


Câu chuyện trên đây cũng là một câu chuyện 
nói đến tâm trạng chung của những ai có lòng 
thương người, biết bố thí để chúng ta an tâm khi 
bố thí chia sẻ với những ai gặp hoàn cảnh khó 
khăn, dù chúng ta có bị kẻ khác lừa đảo lường 
gạt. 


Mặc dù chúng ta có bị lường gạt, nhưng 
chúng ta đừng nên nghĩ mình bị lường gạt, mà 
nên nghĩ chúng ta đã giúp cho người bất hạnh là 
đủ. “Có một cậu sinh viên đến bệnh viện thăm 
người thân, vừa đến bệnh viện có một người 
290 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


chạy ra xin tiên cậu: “Cậu ơi, cậu hãy giúp cho 
con tôi 300 đồng để đóng tiền vào phòng cấp 
cứu, nếu không có thì con tôi phải chết”. Không 
do dự, cậu sinh viên móc túi đưa cho bà ta 500 
đồng. Bà ta cám ơn rối rít và chạy vào bệnh 
viện. 

Lúc bấy giờ, có người nói với cậu sinh viên 

ọ- “Cáu bị gạt rồi! Có đứa trẻ nào cấp cứu 
đâu ”. 

Cậu sinh viên trả lời: “Nhự vậy cháu rất 
mừng là không có đứa trẻ nào chết”. Mục đích 
của cháu là cứu giúp cho em bé thoát chết, và 
bây giờ không có em bé nào chết là mục đích 
của cháu đã đạt được. Đó là nổi mừng thát sự 
của cháu ”. 

Với tinh thần yêu thương bồ thí là phải nghĩ 
đến sự cứu giúp người thoát khổ, chứ đừng nghĩ 
chúng ta bị người khác lừa gạt, mà hãy nghĩ 
rằng chúng ta giúp người thoát khổ là mình vui 
mừng. 

Cậu sinh viên này có một tri kiến hiếu sinh 
bố thí tuyệt vời, không bao giờ nghĩ rằng mình 
bị người khác lừa gạt, mà chỉ biết không có em 
bé nào chết là mãn nguyện. 

VớI sự sống của em bé mới có giá trị lớn, 
còn 500 trăm ngàn đồng của cậu sinh viên chỉ 
tượng trưng cho tình thương của cậu mà thôi. 


291 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


Lòng yêu thương bố thí cứu người thoát chết, 
thoát khổ là mục đích, nên khi biết người khác 
đang khổ là chúng ta giúp đỡ ngay liền, chứ 
không chẩn chờ, đắn đo, suy tư hơn thiệt sợ bị 
lường gạt hay không bị lường gạt. Người khác 
lường gạt mình là vay nợ mình, kiếp này không 
trả thì kiếp sau cũng phải trả. Luật nhân quả 
không ai trốn đâu cho khỏi. Vì thế bất cứ thấy 
bất hạnh khổ đau thì nên sẵn sàng giúp đỡ với 
lòng thương yêu. 


Người gian xảo lường gạt không thể qua mắt 
được người có trí tuệ. Nhờ có trí tuệ và tình 
thương thì không ai dám lường gạt chúng ta 
được. Vì thế, chúng ta không sợ bị lường gạt. 
Nhưng khi đã bố thí xong thì chỉ biết giúp người 
thoát khổ, chứ không nên nghĩ mình bị lường 
gạt. Khi làm một việc từ thiện như bố thí tiền 
của hay công sức của mình thì chúng ta nên tin 
rằng sẽ có những người được an ủi trong hoàn 
cảnh khổ; sẽ có những người thoát chết, thoát 
nạn, v.V... 


Đó là mục đích của việc làm từ thiện bố thí 
do đức hiếu sinh. Đức hiếu sinh bố thí mới thực 
sự là làm việc từ thiện, còn ngoài ra, làm việc từ 
thiện coi chừng mình sẽ lợi dụng danh từ “từ 
thiện” để làm một việc khác, một việc làm 
“danh và lợi”. Cho nên quý vị phải nhớ: Làm 
việc từ thiện phải xuất phát từ đức hiếu sinh. 


BẢO 2 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


ĐỨC THỨ NĂM 
ĐỨC HIẾU SINH BÓ THÍ 
CAO THƯỢNG THÂN HÀNH, 
KHẨU HÀNH 


Đức hiếu sinh bố thí cao thượng là một hành 
động bố thí thân mạng mình để cứu người trong 
cơn hoạn nạn, v.v... Trong cảnh nghèo đói, 
nhưng lại biết san sẻ từng sự sống của mình cho 
người khác thì đó là đức hiếu sinh bố thí cao 
thượng. 

Trong lúc đang nguy kịch, Hoàng Văn Trọng 
và một số bạn nam đã không ngần ngại lao ra 
dòng nước dữ cứu các bạn nữ cùng lớp bị sóng 
cuôn, lún cát; có người may măn thoát nạn, 
nhưng có người ra đi mãi mãi, để lại vô vàn 
thương tiếc... của mọi người. Chúng ta hãy đọc 
bài: “ANH HÙNG NHỎ TUỔI” trên báo Thanh 
Niên và Cuộc Sống số 124, Thứ bảy 03/5/2008, 
tác giả Trương Quang Nam: 


“Vào l4 giờ ngày l8/02/2007, em Hoàng 
Văn Trọng và một số bạn cùng lớp rủ nhau đi 
chơi Tết và chụp ảnh. Để có những tấm hình 
đẹp, các bạn cùng rủ nhau ra biển lấy vỏ sò, vỏ 
ốc kết lại và cùng tắm biển tại thôn Bắc Hòa, xã 
Ngư Thủy Bắc. Nhưng sự việc đáng tiếc không 
may đã xảy ra, một số bạn nữ trong lúc tắm bị 

293 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


sóng cuốn, lún cát hoảng loạn kêu cứu. Nghe 
tiếng các bạn kêu cứu, Hoàng Văn Trọng và một 
số bạn nam nhanh chóng lao về các bạn nữ gặp 
nạn. Sau một thời gian vật lộn với sóng lớn và 
cát lún. Hoàng Văn Trọng đã cứu được một nữ 
vào bở an toàn và tiếp tục th ra để cứu tiếp 
các bạn khác. Nhưng vì đuối sức, lại thêm cát 
lún và những đợt sóng lớn đã cướp ẩi sự sống 
khi em vừa mới 14 tuổi ”. 


Một tắm gương anh hùng tuổi nhỏ dám hy 
sinh bố thí thân mạng mình cứu người trong khô 
ải. Thật đáng ca ngợi, khen tặng “anh hùng nhỏ 
tuổi mà gan dạ”. 


Trước cảnh khổ của người khác, lúc bấy giờ 
lòng thương yêu dâng lên cao độ, chúng ta quên 
mình nên mới dám xông pha vào sóng dữ, g1ó to 
để cứu người chết đuối; mới dám xông vào lửa 
bỏng, nước sôi để cứu người chết cháy. Hành 


294 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


động xông pha vào chỗ hiểm nguy cũng giống 
như những người lính xông vảo trận mạc, vì 
muốn bảo vệ tổ quốc quê hương: vì thương yêu 
nòi giống, nên xông pha vào trận mạc, dám hy 
sinh thân mạng trước lằn tên mũi đạn để cứu 
dân, cứu nước thoát khỏi ách cai trị nô lệ của 
ngoại bang. Đó là những người dùng hạnh bồ thí 
thân mạng cho tổ quốc quê hương mà lịch sử 
còn ghi danh mãi mãi muôn đời muôn kiếp. 


Trong bài học trên đây là đức hiếu sinh bồ thí 
trên hạnh bố thí. Khi cả gia đình mình đang 
trong cơn đói khổ, nhưng khi có được phần bố 
thí của người khác đem cho. Lúc bấy giờ lại 
dám đem phần bố thí ấy ra phân chia làm hai, 
cho người nghèo đói khác, thì người phụ nữ này 
đang thực hiện đức hạnh bồ thí trên đức hạnh bó 
thí. Đó là một hành động biết thương mình, 
thương người, ít ai làm được. Nếu trên đời này 
ai cũng có tâm lòng biết chia sẻ như vậy thì thế 
gian này tốt đẹp biết bao! 


Cho nên đạo đức hiếu sinh bố thí rất cần thiết 
cho mình, cho người, cho các loài thú vật đang 
sống trên hành tinh này. Trong một xã hội mà 
mọi người ai cũng đều biết quý trọng sự sống 
của mình như quý trọng sự sống của người khác 
và của muôn loài thú vật khác, thì cuộc sống này 
là Thiên Đàng, Cực Lạc. 


Con người chỉ có sông với đức hạnh hiêu 


295 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


sinh bố thí thì con người mới biết san sẻ cho 
nhau từng sự sống. Nhờ có những hành động 
này mà thế giới loài người sẽ không còn xung 
đột và chiến tranh nữa. 

Bởi vậy, cuộc sống của loài người trên hành 
tinh này chỉ có đạo đức hiếu sinh là quan trọng 
trên hết. Một con người mà không đạo đức, dù 
là người có tài giỏi, nhưng tài giỏi ấy sẽ không 
làm lợi ích cho cuộc đời mà còn làm khổ đau 
cho đời nhiều hơn. Ngược lại, một người không 
có tài mà có đức thì xã hội này mọi người đối 
xử với nhau bằng đạo đức thương yêu, đùm bọc, 
san sẻ, tha thứ, nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng, 
v.v... thì sẽ đem lại sự an vui, hạnh phúc cho 
nhau. Đức hiếu sinh bố thí rất quan trọng cho 
đời sống của loài người và loài vật, xin quý vị 
cô găng rèn luyện nhân cách của mình để mình 
trở thành là con người hiếu sinh. 
`¿ ‹. 


‹. ‹. 
s% s s s 


ĐỨC THỨ SÁU 
MỘT TÂM HỎÒỎN CAO THƯỢNG 
HIẾU SINH 


. người có tâm hôn cao thượng là người 
luôn sông với đức hiêu sinh. Khi sông với đức 
hiệu sinh thì họ luôn luôn săn sàng dám hy sinh 
296 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


thân mạng mình cho sự sống của người khác, dù 
gặp bao nhiêu gian khổ họ cũng không bao giờ 
chùn bước hoặc từ nan trước những sự khó khăn 
và gian khổ. 

Một câu chuyện dưới đây, “MỘT NGƯỜI VÌ 
MỌI NGƯỜI”, để chứng minh cho chúng ta 
thấy sự dũng cảm gan dạ, trước cái chết người ta 
vẫn coi thường, xem sự sống của mình nhẹ 
nhàng như lông hồng. Người dám hy sinh như 
vậy là người có một tình yêu thương rộng lớn, 
thấy sự sống của mọi người rất quan trọng. Chỉ 
có những người xem tiền bạc, châu báu là trên 
hết, nên mới giết người cướp của mà chẳng chút 
lòng thương xót. Ngược lại, những người biết 
quý trọng sự sống trên đời này, xem như không 
có một vật gì quý báu hơn, thì mới dám hy sinh 
thân mạng sống của mình, chỉ vì có một ước 
mong là làm sao cho mọi người được sống bình 
an, yên vui. Chính vì sự sống bình an, yên vui 
của mọi người thì mình mới có sự sống yên vui, 
an ôn chân thật cho mình. “Người vui mình mới 
có vui, người buồn mình có vui đâu bao giờ”. 
Điều này có đúng không quý vị? 

Những người sống vì mọi người là những 
người biết đặt tình yêu thương lên hàng đầu 
trong cuộc sống. Vì biết yêu thương mọi người 
nên đời sống của mình mới được bình an, yên 
ôn. 


297 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


Đáy là câu chuyện do một vị linh mục cao 
tuổi kể lại vào một ngày chủ nhật. Đó là một 
câu chuyện có thật xảy ra khi ông còn phục vụ 
trong quán ngũ: 


“MộI ngày nọ, Vị trung sĩ huấn luyện cho 
doanh trại của ông bất thình lình ném một quả 
thủ pháo vào một nhóm lính trẻ. Tất cả những 
người lính đó đêu bỏ chạy, sau đó vị trung sĩ từ 
tốn nói rằng: Quả lựu đạn thật ra không được 
cài kíp nỗ, và ông làm vậy chỉ để xem phản ứng 
của họ như thế nào mà thôi. 


Ngày hôm sau, có một tân binh gia nhập vào 
nhóm lính đó. Vị trung sĩ huấn luyện yêu cầu 
những người lính không được nói với anh lính 
mới này về những gì sắp xảy ra. Khi trung sĩ 
ném quả lựu đạn vào nhóm lính, người lính mới 
đó không hệ biết rằng nó sẽ không nỗ, anh đã 
dũng cảm lao vào đè lên quả lựu đạn trong lòng 
298 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


để ngăn không cho nó gây thương tôn đến 
những người khác. Anh ây săn sàng hy sinh vì 
đồng đội của mình. 


Năm đó, người lính trẻ ấy được trao tặng 
huân chương cao quý duy nhất cho lòng can 
đảm và tỉnh thần quả cảm của mình, đó là tấm 
huận chương chưa một ai từng nhận được trong 
những cuộc chiến trước đó ”. 


Một tắm gương dũng cảm dám hy sinh bồ thí 
thân mạng của mình để cho mọi người thoát 
chết. Những người làm được những điều này 
đều là những người sống với một tâm hồn cao 
thượng hiểu sinh bố thí thân mạng. Một hành 
động dũng cảm gan dạ mà ít có người làm được. 
Bởi vậy, những ai làm được điều này chúng ta 
đều nên kính phục và tôn trọng lòng dũng cảm 
đức hiếu sinh cao thượng bồ thí vĩ đại. 

Chúng ta làm người cần phải tập những 
gương hạnh hiếu sinh bố thí cao thượng này để 
xứng đáng là một con người. 

` a'% 4'%k 2#, 


s s% s s% 


299 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


ĐỨC THỨ BẢY 
MỘT BÀI HỌC 
ĐỨC HIẾU SINH TUYỆT VỜI 


. đá về đạo đức trong cuộc đời này thì 
không có đạo đức nào hơn “ĐỨC HIẾU SINH”. 
Bởi vậy con người chỉ cần đảo tạo đạo đức hiếu 
sinh cho họ thì xã hội này không còn xung đột 
và chiến tranh nữa như trên đã nói. 


Bởi con người sinh ra từ TÌNH THƯƠNG, 
được nuôi dưỡng lớn lên trong TÌNH THƯƠNG, 
và muốn có cuộc sống được an vui không làm 
khổ mình, khổ người thì phải duy trì sự sống 
bằng TÌNH THƯƠNG. 


Chính tình thương mới đem lại hạnh phúc an 
vui cho con người, cho nên mỗi hành động trong 
cuộc sống hằng ngày phải thực hiện bằng tình 
thương. Nếu ai đi ngược lại là người ây đã tạo 
sự khô đau cho mình, cho người ngay liễn. 


Hành động TÌNH THƯƠNG nhiều khi người 
ta thường sống với nó, nhưng không mấy khi 
lưu ý. Thường người ta lưu ý khi người ta nói: 
“TÔI THƯƠNG”. Nhưng sự thật lời nói: “tôi 
thương”, chưa hẳn là “tôi thương”. Vì lời nói 

“tôi thương” nhưng liền đó lại có thể hai người 
cãi cọ chửi mắng nhau như trâu trắng, trâu đen. 
Cho nên trên đời này chỉ có tình thương bằng 


300 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


hành động mới chân thật, tuy không nói ra lời 
THƯƠNG YÊU, nhưng tình THƯƠNG YÊU tất 
thấm thía như câu chuyện “SƠ! TÓC TRONG 
HỘP CƠM”. 


“Trong những năm tháng gian khổ đó, rất 
nhiễu học sinh ngay đến khả năng mang những 
món cơm hộp giản tiện nhất trông chẳng ra hôn 
để đến trường học cũng không có, bạn học ngồi 
cạnh tôi chính là như vậy. Thức ăn của cậu ta 
mãi mãi là đậu xị, đen xì, côn cơm hộp của tôi 
thì thường mang giăm bông và trứng ốp lết. Sự 
khác biệt của hai người quả là một trời, một 
vực. Hơn nữa, bạn học này mỗi lần ăn đều nhặt 
các sợi tóc ở trong cơm hộp trước, rồi mới ăn 
như không có gì xảy ra. Tôi thấy việc này vẫn 
kéo dải mãi, ngày này sang ngày khác không có 
øì thay đổi. 

“Có thể nói là mẹ cậu ta rất luộm thuộm, 
cho nên trong cơm hằng mang đi đếu có tóc”. 
Các bạn học sinh đêu bàn tán Vụng trộm. 

Có một hôm nhà trường nghỉ học, bạn học 
sinh đó mời tôi: “Nếu bạn không bận việc gì, 
xin mời đến nhà mình chơi `. 

Tuy trong lòng không muốn lắm. Song từ 
ngày vào học cùng lóp, đây là lần đầu cậu ta 
mời tôi tới nhà chơi, cho nên tôi không nỡ từ 
chối . 

Theo bạn đến thôn nghèo nơi địa hình dốc 

301 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


núi dựng đứng ở vùng núi ngoại thành. 


“Mẹ, con đưa bạn đến chơi đáy nè!”. Sau 
khi nghe thấy tiếng nói phần khởi của bạn tôi, 
cửa buông mở ra. Bà mẹ già cả của cậu ta đã 
xuất hiện ở cửa. 

“Anh bạn của con tôi đến rồi à! Để tôi xem 
nào”. Nhưng mẹ bạn tôi ra khỏi cửa buông, cứ 
dùng tay sờ sờ chiếc cột bức tường ở ngoài cửa. 
Hóa ra bà ta là một người bị mù cả hai mắt. 


Tôi cảm thấy xúc động mắt cay cay, không 
nói được lời nào. Thức ăn trong suất cơm hộp 
của bạn tôi, tuy mỗi ngày thường chỉ là đậu xị, 
song là do người mẹ mắt mù không nhìn thấy, 
cần thận giúp cậu sửa soạn cơm hộp. Đó không 
chỉ là suất cơm trưa, mà đó còn là tấm lòng đây 
yêu thương của người mẹ, thậm chí việc lần sợi 
tóc vào trong đó cũng không sao, nó vẫn là tình 
yêu của người mẹ ”. 


Tình thương yêu không lời, không ranh giới, 
nó thực hiện bằng đức hiếu sinh. Cho nên người 
biết sống với đức hiếu sinh là người biết thương 
mình, thương người và thương tất cả những loài 
chúng sinh khác. Bởi đức hiếu sinh rất tuyệt vời, 
luôn luôn đem lại sự bình an, yên vui cho mọi 
TƯỜI. 

Đức hiếu sinh rất tuyệt vời mả trong tất cả 
mọi người ai ai cũng đều có, chỉ vì mọi người 
chưa có dịp thực hiện đức hạnh đó mà thôi. 
302 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Dưới đây là một câu chuyện có thật bằng tình 
yêu thương hiến máu của mọi người giúp cháu 
Lê Hầu Minh Quân thoát bệnh hiểm nghèo: 
“TRÁI TIM CON TÔI ĐÃ ĐẬP LẠI TỪ MÁU 
BẠN ĐỌC GẦN XA!” 


Bảo pháp luật TP.HCM ra ngày 27⁄4 có bài 
“Thông Điệp Xanh Từ Blog”, thông tin về bệnh 
trạng của bé Lê Hầu Minh Quân, con của anh 
Lê Minh Nghìa (phóng viên báo Giao Thông 
Vận Tải), mặc bệnh tim bẩm sinh, cần phẩu 
thuật gáp. Bé Quản thuộc nhóm máu AB, một 
nhóm máu hiếm, cần bốn người có cùng nhóm 
máu tương thích để tiếp máu cho cháu trong 
quá trình phẫu thuật. 


Anh Nghĩa tải thông tín lên mạng qua blog 
của một người bạn. Sau đó chưa đây 48 giò, 
nhiều người trong cộng đông blogger đã tình 
nguyện hiến máu để giúp bé Quân. Kết quả xét 

303 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


nghiệm nhóm có bốn người cho máu, trong đó 
có chị Nguyễn Thị Bình An, thư kỷ toà soạn báo 
Pháp Luật TP.HCM. Sau ca phẫu thuật, trình 
trạng sức khoẻ của bé Quân phát triển khá tốt. 
Cha cháu viết thư cảm ơn gửi Báo: “Tôi thật sự 
xúc động sau khi gửi thông tin cầu cứu nhóm 
máu AB trên mạng, các anh chị phóng viên, 
biên tập viên của bảo Pháp Luật TP.HCM đã tự 
nguyện đến Viện Tìm TP.HCM xin được thử 
máu. Có chị còn kêu gọi cả chông và những 
người thân đến hiển máu. Tôi nhớ rất rỗ gương 
mặt chị Bình An vẫn cười tươi dù sắc mặt rất 
xanh xao khi được rút đi một đơn vị mắu và nếu 
cân, chị sẵn sàng hiến tiếp. Phóng viên Q.V và 
TN viết bài, có rất nhiều bạn đọc tận Hà Nội, 
Bình Thuận sẵn sàng vào TP.HCM cho máu bé 
Quân. Ca phẩu thuật ngày 28⁄5 thành công và 
đủ máu AB. Trải tìm đau đớn của con trai đầu 
lòng tôi đã nhịp đập trở lại bằng những giọt 
máu quý giả của bạn đọc gần xa”... 


PỰ báo Pháp Luật Thành Phố Hồ Chí Minh 
Xã Hội. Ngày 27/6/2007. 


Còn biết bao hành động đức hiếu sinh đã để 
lại cho đời những tấm gương đạo đức cao 
thượng mà mọi người ai cũng có thể làm được, 
chỉ chúng ta có thật lòng thương yêu hay không. 
Nếu thật lòng yêu thương với nhau thì trên đời 
này làm sao còn khổ đau nữa. Phải không quý 
vị? 


304 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Đức hiếu sinh là một đức hạnh tuyệt vời, 
chúng tôi kêu gọi mọi người trên hành tính này 
hãy cùng nhau học tập, rèn luyện đức hiếu sinh 
cho thấm nhuân, đề thân tâm mình trở thành một 
thói quen luôn luôn biết thương mình, thương 
người và thương các chúng sinh. Nhờ đó chúng 
ta mới tìm thấy sự an vui và hạnh phúc chân thật 
của kiếp làm người. Chỉ có đức hiếu sinh chúng 
ta mới yêu thương nhau chân thật; chúng ta mới 
tha thứ cho nhau mọi lỗi lầm. Có như vậy thế 
gian này mới không còn xung đột và chiến tranh 
nữa. 


`, d'*% é'®% 4® 2$, 
s% s% s s% s 


305 


SỰ CHIA SẺ BÌNH DỊ 


“2i đứng xếp hàng ở bưu điện để mua tem 
gửi thư, ngay sau tôi là một phụ nữ với hai đứa 
con còn rất nhỏ. Hai đứa nhỏ khóc lóc, không 
chịu đứng yên trong hàng. Bà mẹ trông mệt mỏi 
và nhếch nhác như mấy đứa trẻ. Thấy thế, tôi 
liền nhường chỗ của tôi cho bà. Bà cảm ơn tôi 
rôi vội vã bước lên... 

Chỉ còn vài phút nữa là đến giờ đóng cửa. 
Dòng người xếp hàng chậm chạp nhích từng 
306 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


bước một. Và nhân viên bưu điện đã thông báo 
đóng cửa ngay sau khi đến lượt người phụ nữ 
đó, tức là trước tôi. Điều đó có nghĩa hôm nay 
tôi không thê gửi thư được, chỉ vì tôi đã nhường 
cho người phụ nữ đó xếp hàng trước mình. 

Tôi cảm thấy thật sự rất bực mình và hối hận 
vì đã nhường chỗ của mình cho người khác. Tôi 
lại cảng khó chịu hơn khi nghĩ đến việc phải 
quay trở lại vào ngày mai. Chợt người phụ nữ 
quay sang tôi và nói: “Tôi cảm thấy rất ngại! 
Chỉ vì nhường chỗ cho tôi mà cô lại gặp khó 
khăn như vậy. Cô biết không, nếu hôm nay tôi 
không gửi phiếu thanh toán tiền gas, thì công ty 


điện vs gas sẽ cắt hết nguồn sưởi ấm của gia 
đình tôi 

Tôi sững người, không ngờ rằng chỉ đơn giản 
bằng một hành động nhường chỗ của mình, tôi 
đã giúp người phụ nữ ấy và hai đứa trẻ qua một 
đêm giá rét. Tôi rời khỏi bưu điện với niềm vui 
trong lòng. Tôi không còn cảm giác khó chịu 
khi nghĩ đến việc phải lái xe đến bưu điện, tìm 
chỗ đậu xe và đứng xếp hàng nữa, mà thay vào 
đó là cảm giác thanh thản, phấn chấn. 


Kế từ ngày hôm đó, tôi cảm thấy được sự 
quan tâm của mình đến với mọi người có giá trị 
như thế nào. Tôi bắt đầu biết quên mình đi và 
chia sẻ với người khác, vì tôi nhận ra, đôi khi 
chỉ một cử chỉ nhỏ, bình dị của mình cũng có 


307 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


thể làm ấm lòng, làm thay đổi hoặc tạo nên sự 
khác biệt và ý nghĩa cho cuộc sống của một 
người khác. 
NGỌC KHANH 
Theo Keeping The Heat On 


Đọc bải này quý vị nghĩ sao? Riêng tôi rất 
xúc động, một hành động rất đơn giản nhưng 
mang lại một tình thương cao thượng vô cùng. 
Nhường chỗ giúp cho người là đã đem lại sự 
bình an, yên vui cho người thì hạnh phúc an vui 
nào bằng, khi chúng ta đã thực hiện. Chính điều 
này đã xả tâm ích kỷ bỏn xéẻn của chúng ta. 


Một hành động bình dị, đơn giản ai cũng có 
thê làm được, nhưng nó nói lên được một tình 
yêu thương của chúng ta đôi với mọi người thật 
tuyệt vời. 

“*“, „® ‹. 


‹. ‹. 
s* s s s s 


BAI LAM 
I- Đại ý: 
Bài này nói lên một cử chỉ nhỏ, rất bình dị 
đơn giản mà ai cũng có thê làm âm lòng, làm 


thay đôi hoặc tạo nên sự khác biệt cho cuộc 
sông của người khác. 


306 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


2- Phán doan: 


Bài này có § đoạn: 

1- Tôi đứng xếp hàng ở bưu điện để mua 
tem gửi thư, ngay sau tôi là một phụ nữ với hai 
đứa con còn rất nhỏ. Hai đứa nhỏ khóc lóc, 
không chịu đứng yên trong hàng. Bà mẹ trông 
mệt mỏi và nhếch nhắc như mấy đứa trẻ. 


2- Thấy thể, tôi liền nhường chỗ của tôi cho 
bà. Bà cảm ơn tôi rồi vội vã bước lên... 

3- Chỉ còn vài phút nữa là đến giờ đóng 
cửa. Dòng người xếp hàng chậm chạp nhích 
từng bước một. Và nhân viên bưu điện đã thông 
báo đóng cửa ngay sau khi đến lượt người phụ 
nữ đó, tức là trước tôi. Điều đó có nghĩa hôm 
nay tôi không thể gửi thư được, chỉ vì tôi đã 
nhường cho người phụ nữ đó xếp hàng trước 
mình. 


4- Tôi cảm thấy thật sự rất bực mình và hồi 
hận vì đã nhường chỗ của mình cho người khác. 
Tôi lại càng khó chịu hơn khi nghĩ đến việc phải 
quay trở lại vào ngày mai. 


5- Chợt người phụ nữ quay sang tôi và nói: 
“Tôi cảm thấy rất ngại! Chỉ vì nhường chỗ cho 
tôi mà cô lại gặp khó khăn như vậy. Cô biết 
không, nếu hôm nay tôi không gửi phiếu thanh 
toán: tiễn gas, thì công ty điện và gas sẽ cất hết 
nguồn sưởi ấm của gia đình tôi ”. 


309 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


6ó- Tôi sững người, không ngờ rằng chỉ đơn 
giản bằng một hành động nhường chỗ của 
mình, tôi đã giúp người phụ nữ ấy và hai đứa 
trẻ qua một đêm giả rét. 

7- Tôi rời khỏi bưu điện với niềm vui trong 
lòng. lôi không côn cảm giác khó chịu khi nghĩ 
đến việc phải lái xe đến bưu điện, tìm chỗ đậu 
xe và đứng xếp hàng nữa, mà thay vào đó là 
cảm giác thanh thản, phần chấn. 

§- Kể từ ngày hôm đó, tôi cảm thấy được sự 
quan tâm của mình đến với mọi người có giá trị 
như thế nào. Tôi bắt đẫu biết quên mình đi và 
chia sẻ với người khác, vì tôi nhận ra, đôi khi 
chỉ một cứ chỉ nhỏ, bình đị của mình cũng có 
thể làm ấm lòng, làm thay đổi hoặc tạo nên sự 
khác biệt và ý nghĩa cho cuộc sống của một 
người khác. 


3- Đáp ún: 

Bài này có § đức: 

I- Luật nhân quả nghiệp báo thân hành, ý 
hành. 

2- Đức hiểu sinh nhường chỗ thân hành. 


3- Đức hiếu sinh duyên nghiệp báo nhân 
quả thân hành. 


4- Thiếu đức hiếu sinh nhường chỗ ý hành. 


310 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


5- Đức tri ân hiểu sinh khâu hành. 

6- Đức hiếu sinh nhường chỗ thân hành có 
giá trị không phải nhỏ. 

7- Đức hoan hỷ nhường chỗ hiếu sinh ý 
hành. 


8- Đức quên mình quan tâm đến người 
hiệu sinh ý hành. 


4- Hướng dẫn giải trình án: 

Hướng dẫn giải trình án là chỉ dẫn làm những 
bài luận văn về đạo đức hiếu sinh mà đầu đề là 
tám đoạn trong bài học đã được phân chia rành 
rọt, các tu sinh phải tự làm lẫy cho đầy đủ nghĩa 
lý thâm sâu của đạo đức hiếu sinh cá nhân, gia 
đình và xã hội. Nếu làm chưa đủ ý nghĩa trên đã 
hướng dẫn thì bài luận văn chưa hoàn chỉnh. 
Phải ghi nhớ những lời hướng dẫn trên đây để 
cô gắng triển khai tri kiến giải thoát. Vì cuộc đời 
tu hành theo Phật giáo duy nhất chỉ có tri kiến 
hiểu biết giới luật đức hạnh thì tâm mới ly dục 
ly ác pháp, còn không có tri kiến giải thoát thì 
tâm không bao giờ giải thoát, vì thế tu hành chỉ 
còn ức chế tâm mà thôi. 

'*`©`Ð .® a® 4® 


s s% s s 


311 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


5- Giải trình ún: 


ĐỨC THỨ NHẤT 
LUẬT NHÂN QUÁ NGHIỆP BÁO 
THÂN HÀNH, Ý HÀNH 


c/Hụ chúng tôi đã nói, luật nhân quả rất 
công bằng và công lý, ai làm ác tức là làm khổ 
mình, khô người và khổ các loài vật thì phải trả 
quả khổ đau, còn ngược lại ai làm điều lành thì 
sẽ hưởng được phước báu, hoàn cảnh bản thân, 
gia đình đều được yên vui và hạnh phúc. 


Hai đứa con nhỏ khóc lóc không chịu đứng 
vào hàng để chờ mua bưu phiếu, chúng làm cho 
bà mẹ rất khổ sở giữa đám đông người. Đấy là 
nhân quả. Người đời thường bảo: “Con nợ, vợ 
oan gia, cửa nhà tội báo”. Đúng vậy, nhân quả 
có vay phải có trả, nếu không vay làm sao lại có 
con mà trả quả. Con cái không phải là nhân quả 
sao? 


Trên thế gian này, trai lớn lên lấy vợ, gái lớn 
lên gả chồng, đó là một truyền thống từ ngàn 
xưa. Người ta cứ ngỡ rằng trai gái lớn lên yêu 
nhau là hạnh phúc. Hạnh phúc mà con người 
hăng mơ ước đó là hạnh phúc trong tưởng. Còn 
hạnh phúc chân thật không phải tìm từ trai gái 
yêu nhau. Trai gái yêu nhau là qui luật nhân quả 


Sài 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


sinh tồn. Vạn vật sinh ra đều theo qui luật này 
cả. Từ cây cỏ thảo mộc cho đến loài người và 
loài thú vật đều phải theo qui luật này cả, không 
có một loài vật nào ra khỏi qui luật này. 

Vì thế, con người ít ai thoát ra khỏi qui luật 
này, ngoại trừ những bậc chân tu giải thoát 
người ta mới cắt ái, ly gia, đoạn tuyệt con đường 
tâm sắc dục. 


Chúng ta hãy đọc câu chuyện thương tâm, do 
nhân quả kiếp trước đã gây tạo nhân quả chia lìa 
cha mẹ và con cái nên kiếp này lũ đã cướp đi 
cha mẹ của ba cháu gái, để lại một người chị 
còn tuổi học trò mà phải gánh vác nuôi hai em 
thật là xót thương vô cùng. Ai thấy cảnh này mà 
không động lòng rơi nước mắt. Phải không quý 
vị? 


THAY BA MẸ ĐƯA EM ĐỀN TRƯỜNG 


“Sáng ngày 05/9 ở 
thôn Lám Lang, xã 
Cháu Hóa, huyện 
Tuyên Hóa, tỉnh Quảng 

Bình, ba chị em Ngô 
Thị Nhung, Ngô Thị 
Huyễn và Ngô Thị 
Ngọc Trinh dắt nhau 
tới trường dự khai 
giảng năm học mới. 
Trong cơn lũ lớn ngày 


313 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


07⁄8 vừa qua, cả ba mẹ của ba chảu gái đã bị 
chết do lũ... Chị cả Ngô Thị Nhung bây giờ trở 
thành ba, thành mẹ chăm lo cho hai em. “Hôm 
qua Trinh cứ khóc mãi. Hắn đòi đưa đi học chứ 
không chịu đi một mình. Rôi còn cả Huyền nữa 
thì mẫn răng mà đưa cả hai đứa một lúc”. 
Nhung nói trong nước mắt. Khi ba mẹ còn, ngày 
khai trường Nhung chỉ lo cho riêng mình. Nay 
Nhung phải dậy từ 4 giờ sáng để nấu cơm cho 
hai em ăn. Suốt cả tuân qua, cả ba chị em cứ 
xúm xít chuẩn bị sách vở, áo quân cho ngày 
khai giảng. Không còn ba mẹ để nhắc nhở từng 
thứ, nên em soạn sách vô, chị lại lấy ra, quay 
lui quay tới, chăng biết cái nào cẩn cái nào 
chưa... ” 


Trông hình ảnh này thật đáng thương cho ba 
chị em Nhung. Càng thương xót ba chị em 
Nhung chúng ta lại nhớ câu tục ngữ: “Còn mẹ 
gót đỏ như son, chẳng may mẹ mất gót con dính 
bùn”. Đúng vậy, cuộc đời nảy sao con người 
phải chịu nhiều đau khổ mà không còn nước 
mắt để khóc nữa. Phải không quý vị? 


Nhìn cảnh này chúng ta xót thương vô cùng. 
Một cháu gái tuổi còn học trò làm sao nuôi 
dưỡng hai em. Đêm đêm ba chị em nằm sát bên 
nhau để nương tựa vào nhau mà sống. Tình 
thương của cha và của mẹ còn đâu nữa. Ba cháu 
này còn kiếm đâu ra tình thương ấy. Ôi xót xa 
vô cùng! 


314 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Nhớ ba mẹ, ba chị em chỉ còn biết ôm nhau 
mà khóc. Trẻ con chỉ biết nương tựa vào cha 
mẹ, ông bả, vào những người thân của mình. 
Còn bây giờ biết nương tựa vào ai đây? Hai em 
thì nương tựa vào chị, còn chị biết làm gì đây 
mà nuôi các em. Càng nghĩ tâm can càng rã rời; 
càng suy nghĩ tâm can càng thấy khổ đau vô 
cùng, vô tận. Nhìn hình ảnh ba cháu trơ trọi 
chúng ta không thể cầm những giọt nước mắt, 
thương cho thân phận các cháu ngày mai sống 
sẽ ra sao! Cháu gái tuổi còn học trò biết làm gì 
nuôi hai em. Cuộc đời đầy dẫy cạm bẫy, ác pháp 
muôn mặt, rồi đây các cháu có thoát khỏi nanh 
vuốt của loài chồn cáo ác độc chăng? Chúng 
đang rình rập chờ có cơ hội là đớp ngay... 


Cuộc sống con người đều do nhân quả điều 
hành. Cho nên, vay nhân nào thì gặt quả nấy, 
nhìn hoàn cảnh của ba cháu Nhung, Huyền, 
Trinh thì biết ngay nhân quả đời trước ba cháu 
đã gieo quả chia lìa, nên đời nay phải gặt quả lìa 
cha, la mẹ trong lúc tuổi còn thơ ngây. Nhân 
quả quá khứ của các cháu như thế nào chúng ta 
làm sao biết được, nhưng chắc chắn phải có 
nhân quả. Phải không quý vị? 


Đứng trước cảnh các cháu sớm lìa cha, lìa 
mẹ, sông bơ vơ trên đường đời trơ trọi thì ai lại 
không xót xa thương cảm. 


Cho một vài ví dụ như đời trước các châu đã 


315 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


từng bắt cá cha và cá mẹ giết và ăn thịt, để lại 
một đàn cá con bơ vơ thì hiện giờ các cháu cũng 
phải trả quả mất cha mất mẹ bơ vơ như vậy. Cho 
nên, khi am tường hiểu biết luật nhân quả thì 
chúng ta rất sợ hãi những hành động ác thường 
làm đau khô mình, đau khô người và đau khổ tất 
cả chúng sinh. Khi những hành động ác làm đau 
khổ cho mình, cho mọi người và chúng sinh thì 
chúng ta không thể nảo tránh khỏi những hậu 
quả tai nạn, bệnh tật, đói khổ, mắt cha, mất mẹ, 
v.v.. có thể đến với chúng ta khi thời tiết nhân 
duyên hội đủ. Khi thời tiết nhân duyên đã đủ thì 
trốn đâu cũng không khỏi. 

Vì hiểu biết luật nhân quả không tha thứ cho 
một ai và không ai trốn bất cứ nơi đâu mà thoát 
khỏi luật nhân quả này. Cho nên, ngay từ bây 
giờ chúng ta phải hết sức cần thận về thân hành, 
khâu hành và ý hành. Đó là ba nơi xuất phát 
nhân và quả. Nhất là ý hành, khi chúng ta muốn 
khởi một ý niệm thì ý niệm ấy phải được suy tư 
kỹ càng rồi mới biến ra hành động làm hay nói. 
Nhờ đó nó thành một thói quen hay tư duy, khi 
muốn làm một điều gì thì tâm chúng ta nhắc nhở 
phải suy nghĩ, phải tư duy kỹ lưỡng xem ý niệm 
ấy có làm hại ai không. Nếu không có hại thì 
mới bắt đầu hành động nơi miệng, nơi thân. Và 
như vậy hành động thân miệng sẽ không làm 
khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh. Còn 
ngược lại làm khổ mình, khổ người vả khổ 


316 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


chúng sinh thì nhất định chúng ta không nói, 
không làm. Bởi vì nói hay làm đó là làm những 
hành động ác. Nói hay làm những hành động ác 
là tự chúng ta đã đem sự đau khổ vào thân, tức 
là chúng ta đang tạo nhân ác. Và cũng đã, đang 
phải trả quả báo khổ đau mà chúng ta không 
chạy trồn đường trời nào thoát khỏi. 


Cho nên, khi biết luật nhân quả chúng ta rất 
sợ làm điều ác, vì thế chúng ta phải học pháp 
NHƯ LÝ TÁC Ý để thực hiện trên pháp môn TỨ 
CHÁNH CÀN. Hằng ngảy chúng ta ngăn ác, diệt 
ác pháp và luôn luôn lúc nào cũng sinh thiện, 
tăng trưởng thiện pháp. Ở đây, trong câu này có 
những danh từ rất khó hiểu như ác pháp nghĩa là 
gì? Thiện pháp nghĩa là gì? Và nhận diện ác 
pháp và thiện pháp ra sao? 


Quý vị hãy lắng nghe cho kỹ: Ác pháp là 
những hành động thân, miệng, ý làm khổ mình, 
khổ người vả khổ chúng sinh, còn ngược lại, 
những hảnh động nào không làm khổ mình, khổ 
người và khô chúng sinh thì đó là thiện pháp, và 
có một thiện pháp tuyệt vời mà trong pháp môn 
TỨ CHÁNH CẢN thường nhắc nhở chúng ta nên 
sinh thiện pháp đó và tăng trưởng. Vậy thiện 
pháp đó như thế nào? Đó là tâm vô lậu hoàn 
toàn; đó là trạng thái tâm bất động trước các ác 
pháp và các cảm thọ; đó là tâm thanh thản, an 
lạc và vô sự. 


317 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


Có tu tập như vậy, thiện pháp sinh và tăng 
trưởng thì chúng ta mới không bị dục vọng sai 
khiến làm những điều vi phạm giới luật đức 
hạnh. Nhờ đó chúng ta không bị NHÂN QUÁ 
NGHIỆP BÁO khổ đau chỉ phối; nhờ đó chúng ta 
mới sống được bình an, yên vui tràn đầy hạnh 
phúc; nhờ đó thân tâm mới được thanh thản, an 
lạc và vô sự. 


Cho nên chúng ta phải nhớ LUẬT NHÂN 
QUẢ NGHIỆP BÁO là một đạo luật rất công 
bằng và công lý. Phải thường nhắc nhở tâm 
sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất 
cả chúng sinh. 


‹. 
s% s s s 


ĐỨC THỨ HAI 
ĐỨC HIẾU SINH NHƯỜNG CHỖ 
THÂN HÀNH 


cHivang chỗ ngồi cho người khác là một 
đức hạnh, đó là đức hiếu sinh nhường chỗ. Đức 
hiểu sinh nhường chỗ ngồi cho những người già 
yếu, cho những phụ nữ có em bé nhỏ trên xe 
buýt, trong phòng họp hay bất cứ nơi công cộng 
nào cũng đều phải biết nhường nhịn chỗ ngồi 
cho những người bất hạnh kém may mắn, kém 
sức khỏe, khuyết tật, bệnh tật, v.v... 
318 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Hành động nhường chỗ ngồi, đó là một hành 
động đạo đức đẹp đẽ tuyệt vời mà mọi người 
trong chúng ta ai ai cũng đều phải thực hiện 
hành động đạo đức này, đề nói lên một đất nước 
có văn minh tiễn bộ, có văn hóa nhân bản. Một 
đất nước mà có những người dân biết sống đạo 
đức nhân bản, thường sống không làm khổ 
mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh, đó là 
một nền văn hóa và văn minh tiến bộ trong thời 
đại khoa học kỹ nghệ hoá toàn cầu. Nếu toàn 
dân trong một nước mà không có những hành 
động đạo đức như vậy thì không được gọi là 
một nước văn minh và văn hóa. Cho nên, đức 
hiểu sinh nhường chỗ ngồi là đức hạnh nhân bản 
mà toàn dân trong nước đó đều thực hiện được 
như vậy. Đó là một hành ảnh đẹp đẽ để xác định 
cho một đất nước có văn minh, có văn hóa. 
Nhiều khi người ta chỉ nói hay viết chữ VĂN 
MINH và VĂN HÓA, mà nhìn cách mọi người 
dân trong nước đối xử nhau thiếu nhường nhịn, 
thiếu tôn trọng thì biết ngay đất nước đó chưa 
văn minh tiến bộ và văn hóa bị xuống cấp. 


Trong bài học trên đây, tác giả nhường chỗ 
xếp hàng trước cho người phụ nữ có hai cháu bé 
nhỏ để mua bưu phiếu. Hành động nhường chỗ 
là một đức hạnh hiếu sinh tuyệt vời mà mọi 
người trong chúng ta cần phải học, cần phải tu 
tập rèn luyện nhân cách này. Vì có thương người 
tàn tật, người già yếu, người có con nhỏ còn 


3419 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


bồng ẫm trên tay mà đi xe buýt hay xếp hàng 
mua vé tàu, xe cộ, máy bay, v.v.. là một sự khó 
khăn vô cùng, khi xe dừng hoặc xe chạy đều bị 
nghiêng qua, ngả lại thật là tội nghiệp. Phải 
không quý vị? 


Đây là một câu chuyện trên chuyến xe buýt 
mà tác giả đã thuật lại để làm một bài học về 
đạo đức hiếu sinh biết nhường chỗ cho mọi 
người với tựa đề: “TÔI ĐI XE BUÝT”. 


“Hằng ngày, tôi mắt khoảng 35 phút đi xe 
buýi đến công sở, và cũng chừng â ấy thời gian để 
ngôi xe buýt đi về. Khi phải đi xe buýt nhiều như 
tôi, bạn mới nhận ra sự khác biệt giữa việc từn 
được một chỗ ngồi trên xe và việc phải đứng 
suốt chuyền đi. Có một chỗ ngôi có nghĩa là bạn 
có thể tranh thủ nhắm mắt một chút hoặc đọc 
báo, hay ít nhất là có thể ngả lưng trong giây 


320 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


lát. Ngược lại, nếu phải đứng suốt chuyến, thì 
không đơn giản chán bạn sẽ mỏi nhừ, mà bạn 
còn liên tục bị xô qua bên đây, đẩy qua bên kia. 
Bạn phải gỗng mình để không té nhào vào 
người khác và phải liên tục dì chuyển mỗi khi 
có ai lên hoặc xuống xe. Chính những điễu bất 
tiện đó khiến tôi bằng mọi cách phải tìm được 
một chỗ ngôi tử tế trên suốt tuyến đường. Nhiễu 
lần đi lại, tôi đã có được kinh nghiệm rằng nếu 
tôi chịu khó đón xe sớm hơn một chút thì chắc 
chắn là tôi luôn có chỗ ngôi. 

Có một người phụ nữ lớn tuổi, hình như lúc 
nào cũng đi cùng một tuyến đường với tôi. Lúc 
trước, khi tôi lên xe buýt sau bà thì tôi luôn luôn 
phải đứng trong khi bà có chỗ ngồi đàng hoàng. 
Từ khi tôi đón xe sớm hơn, tôi luôn có mặt trên 
xe buỷt trước bà, và dĩ nhiên là ngôi chêm chệ 
trong khi bà phải đứng. Ban đâu tôi cảm thấy 
hơi ray rứt, cảm thấy như mình đang giành chỗ 
ngôi của bà vậy, nhưng lâu dần, tôi mặc kệ cái 
cảm giác đó và cứ ngồi yên cải chỗ mình giành 
được. 

Hôm đó, trên đường về nhà, khi vừa bước 
lên xe buýt, đột nhiên tôi cảm thấy buôn nôn 
khủng khiếp. Tôi cố gắng gượng lại, gông mình 
để Chịu đựng vì sợ rằng mình sẽ nôn ra đây xe 
mất. Bồng nhiên, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng 
dìu tôi ngôi xuống ghế. Tôi ngạc nhiên khi nhận 
ra rằng đó chính là người phụ nữ tôi vẫn gặp 


321 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


mỗi sáng đi làm, là người mà tôi đã giành lấy 
chiếc ghế bằng cách đi làm sớm hơn. Bà dìu tôi 
ngôi vào ghế của bà và dịu dàng đứng bên cạnh 
che cho tôi khỏi bị va quệt bởi những người lên 
xuống xe. Đến trạm dừng, tôi bồi rồi cảm ơn bà 
và đi về nhà. Từ ngày đó trở đi, sáng nào tôi 
cũng mong được gặp bà để có thể nhường ghế 


`1 


của mình cho bà ”. 


Ngọc Khanh 
Theo “On The Bus ” 


Chiếm ghế ngồi của một người khác trên xe 
buýt là một hành động không tốt, được xem là 
thiếu đạo đức, vì lòng ích kỷ nghĩ đến bản thân 
của mình mà trong bài học này tác giả đã chân 
thật nói lên tâm niệm của mình đi sớm hơn để 
chiếm ghế ngôi của người khác. Một hành động 
xem thì bình thường nhưng ý niệm trong tâm 
mình là một tâm niệm ác tham lam, chỉ biết nghĩ 
cho mình, chắng nghĩ đến ai cả. Một hành động 
vì mình là một hành động xấu xa. Chúng ta làm 
người phải hiểu biết, nêu vì mình thì phải vì 
người. Vì chúng ta không thê sống có một mình 
mà phải cùng sống có nhiều người. Có nhiều 
người thì mọi người vui thì mình mới vui. Thử 
hỏi chỉ có một mình mình vui, còn bao nhiêu 
người không vui thì mình có vui được không? 

Cho nên sống trong tập thể là phải sống có 
tình, có nghĩa, có văn hóa đạo đức, có pháp luật, 


32 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


kỷ cương, có nề nếp tôn tI trật tự, v.v... 


Chúng ta là những con người học đạo đức 
nhân bản thì nên cân thận từng tâm niệm của 
mình, vì nó thường xui khiến chúng ta làm 
những điều ác, những điều vô đạo đức, giống 
như tác giả viết bài trên đây đã làm một điều mà 
lương tâm tác giả hối hận, vì chiếm chỗ ngồi 
trên xe buýt của người khác. 


Người học đạo đức thì luôn luôn thực hiện 
đức hiếu sinh nhường chỗ ngồi cho người khác, 
chứ không bao giờ chiếm chỗ ngồi của người 
khác. Bởi mọi hành động đạo đức hiểu sinh thì 
nhường chỗ ngồi cho người khác cũng là một 
hành động đạo đức nhân bản rất đáng khen và 
tán dương hành động đẹp đẽ đó, vì nó đem lại 
sự yên vui cho mình, cho người. Và như vậy, 
chúng ta mới thấy tâm mình hân hoan, một niềm 
vui lâng lâng thanh thoát nhẹ nhàng, khi biết 
mình đã làm một điều lợi ích cho người yếu 
đuối già cả, cho người phụ nữ có em bé nhỏ. 
Ngược lại, chúng ta chiếm chỗ ngôi của người 
khác là làm cho người mất chỗ ngôi, khiến họ 
phải khổ sở nhọc nhăn trong khi chúng ta ngồi 
an ổn trên xe buýt. Sự an ổn như vậy không 
hạnh phúc và an vui đâu quý vị ạ!? 

` a'% ¿'%k 2#, 


s s% s s% 


323 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


ĐỨC THỨ BA 
ĐỨC HIẾU SINH NHÂN QUÁ 
NGHIỆP BÁO THÂN HÀNH 


“Zhương người, đem lại sự bình an cho 
người là đạo đức hiếu sinh mà mọi người cần 
phải học tập, nhất là muốn sống được với đức 
hiểu sinh thì thường nhắc nhở tâm mình không 
nên làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả 
chúng sinh. Chính nhờ sống có đạo đức được 
như vậy, đó là chúng ta sống với đức hiếu sinh 
nhân quả nghiệp báo thiện. Người sống với đức 
hiếu sinh nhân quả nghiệp báo thiện thì cuộc 
sống thường được bình an, yên vui, không tai 
nạn, không bệnh tật, trí tuệ thông minh, v.v... 


Thời đại chúng ta là một thời đại văn minh 
tiến bộ về mặt khoa học kỹ thuật, nhờ đó công 
kỹ nghệ sản xuất Ta nhiều vật chất phục vụ đời 
SÔng con người rất đầy đủ tiện nghi. “Nhưng 
được mặt này, mất mặt kia, nên đời sống con 
người về mặt văn hóa đạo đức đang xuống cấp 
trầm trọng. Trong khi xã hội đạo đức đang 
xuống cấp thì lại xuất hiện những thần đồng văn 
hóa đạo đức để quân bình vật chất và đạo đức 
loài người. Chúng ta hãy đọc những câu chuyện 
thần đồng đã xảy ra khắp nơi trên thế giới. Đó là 
những bài học VĂN HÓA ĐẠO ĐỨC từ những 


324 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


trẻ em, khiến cho người lớn chúng ta phải thấy 
xấu hồ và giật mình. Đây là những bài học đạo 
đức từ các em thần đồng: “B84! HỌC TỪ TRẺ 
CON” 


“Chẳng biết đùa hay thật, nhà thơ Trần 
Đăng Khoa kế có lần anh bị một cậu bé ở Hải 
Dương giáng cho một lưỡi tâm sét. Khi nghe 
giới thiệu người đàn ông trung niên đứng trước 
mặt là thần đồng thơ Việt dạo nào, cậu bé ấy 
nói luôn: “Ai chứ bác Khoa là con biết. Bác 
chuyên làm thơ con cóc. Bác có bài thơ y hệt 
bài “Con cóc ”, đó là bài “Con bướm vàng . 


“Kia là Con cóc, từ xa đến, nó ngôi đây, rồi 
nhảy đi ”. 


“Đáy là con bướm vàng, nó cũng từ xa đên, 
rồi bay đi `. 


Nghĩa chăng có gì khác nhau cả, chỉ khác là 
bác đã cho con cóc đổi cảnh của con bướm và 
bác cứ tưởng nó là con bướm. Thát tình nó chỉ 
là con cóc thôi... ”. Nhà thơ Trần Đăng Khoa rút 
ra bài học: “Lúc 8 tuổi như nó, tôi chỉ làm được 
những câu thơ ngớ ngẩn, chứ đâu đã có được 
những ý kiến riêng, đặc biệt là ÿ kiến khác mọi 
người! ”. 

Tôi cũng có cảm giác giống như Trần Đăng 
Khoa khi đọc thơ Mattie, một thân đồng nước 
Mỹ. Mattie mắc bệnh hiểm nghèo, tác phẩm của 
cậu bé không chỉ chứng mình một nghị lực sống 


325 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


phi thường mà còn khẳng định một tài năng độc 
đáo. Mở đâu tập “Khúc hát trải tim”, Mattie 
viết: “Cuốn sách này dành tặng những ai tin 
rằng cân phải biết ơn mỗi ngày qua như một 
món quà của cuộc sống ”. 


Cuộc đời Mattie thật ngắn ngủi, đã từ giã 
nhân gian lúc chưa đây 14 tuổi, nhưng cậu bé 
nghĩ về mẹ: “Những khi tôi đau hoặc buôn, thì 
mẹ cũng rất buôn hoặc rất đau”, và nhận ra sự 
cao thượng từ một chú chó nhỏ: “Hãy luôn tha 
thứ cho sự lãng quên, nhưng đừng bao giờ quên 
tha thứ”. 


Có thể thân động thơ Việt - Trần Đăng Khoa 
hay thân đông thơ Mỹ - Mattie là vài trường 
hợp hi hữu, nhưng không thể che lấp được thực 
tế trẻ con đang ngày càng thông mìinh hơn. Mặt 
khác, nếu chịu khó quan sát thì từ sự hôn nhiên 
và frong trẻo của trẻ con sẽ mang lại cho chúng 
ta nhiễu cái giật mình thú vị. 

Đứa chảu gái của tôi sống ở Hong Kong, 
nghỉ hè được về Việt Nam chơi. Tôi dắt chắu đi 
dạo ở trung tâm Sài Gòn và mua cho mấy cái 
kẹo. Khi bỏ viên kẹo vào miệng rồi, cháu cứ 
câm mãi cải vỏ kẹo. Tôi giục quăng đi, cháu 
nhìn quanh rồi phụng phịu: “Không thấy thùng 
rác nào gần đây đâu, cậu ạ!”. Cứ thể, cháu 
năm chặt cái vỏ kẹo trong tay cho đến khi tìm 
được thùng rác thì bàn tay đã ướt đầm mô hồi. 


326 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Ở nước ta, hình như các lớp mẫu giáo cũng dạy 
thiểu nhỉ giữ gìn vệ sinh công cộng, nhưng 
người lớn xả rác bừa bãi thì trẻ con làm sao noi 
gương? 


Vẻ nhà, tôi khen đứa chảu gái 6 tuổi ngay 
trước mặt đứa cháu trai 7 tuổi: “Bé là thân 
tượng của cậu về ý thức bảo vệ môi trường!”. 
Không ngò, thằng cháu không được khen nên 
giận, không thèm nói chuyện với tôi suốt cả 
buổi chiều. Sáng hôm sau, thằng cháu vừa gặp 
tôi đã nhe răng cười: “Cháu không ghét chủ 
nữa!”. Tôi hỏi tại sao, không ganh tị nữa à? 
Thằng cháu lắc đâu: “Ghét chú làm đêm qua 
cháu khó ngủ quá. Ghét người ta thì mình cũng 
mệt lắm. Từ nay cháu không ghét ai nữa...” 
Thú thật, tôi không thể ngờ lại nhận được hai 
bài học thăm thía nơi hai đứa chu nhỏ dại. 

Tuổi tác ngày một nhiễu, tôi càng thấy trẻ 
con là một thế giới vô cùng đảng trân trọng. 


327 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


Chúng ta thường tự hào đã làm điều này điểu 
nọ cho thiếu nhi, nhưng ít chịu thừa nhận rằng 
trẻ con cũng giúp người lớn sống tốt đẹp thêm. 
Trẻ con không mưu cẩu gì, trẻ con không nhân 
danh ai, nên những lời con trẻ thật chân thành. 
Tôi tự nhủ hãy học tập cái nhìn xanh tươi của 
trẻ con để mỗi ngày luôn mới mẻ và lương 
thiện! 


Người lớn dạy dỗ cho trẻ con luôn trưởng 
thành, mà có khi người lớn cũng học được 
những bài học của trẻ con!” 


Lê Thiếu Nhơn 
Báo Tuổi Trẻ 


Những câu chuyện thần đồng trên đây là 
những bài học đạo đức từ trẻ em đã khéo nhắc 
nhở mọi người lớn hãy rèn luyện nhân cách đạo 
đức của mình. Trẻ em còn biết đạo đức, còn 
chúng ta là người lớn thì làm sao đây? 


Không lẽ chúng ta là anh, chị, là cô dì, chú 
bác, là ông bà, cha mẹ của các cháu mà sống 
không bằng đạo đức của các cháu sao? Các cháu 
biết giữ gìn vệ sinh từ cái vỏ kẹo mà phải kiếm 
thùng rác để bỏ vỏ kẹo vào, không chịu ném bỏ 
bậy bạ. Trong lúc chúng ta là cô bác, dì, cậu mợ, 
anh chị của các cháu mà quăng ném rác bừa bãi, 
đi đâu ta cũng thấy bao bì bằng ni lon ném bỏ 
khắp nơi, thậm chí ngay cả dưới chân bảng đề 
chữ “ẤP VĂN HÓA” mà rác rến, bao ni lon đầy 


328 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


dãy dưới chân. 

Hành động cháu bé tìm thùng rác bỏ vỏ kẹo 
vào là một bài học vệ sinh môi trường có một 
giá trỊ đối với toàn dân trong một đất nước độc 
lập. Cho nên chúng ta là anh chị, cô bác của các 
cháu thì hãy học gương hạnh đức vệ sinh của 
cháu bé này mà thực hiện đời sống đạo đức vệ 
sinh môi trường. 

Rác bản thì nên chia ra làm hai phần: phần 
hữu cơ và phần vô cơ. Phần hữu cơ như vỏ trái 
cây, rau cải úng hư thối thì để riêng. Và phần vô 
cơ như bao bì băng bọc nilon thì bỏ riêng ra. Vỏ 
trái cây và rau cải úng hư thối thì đem bỏ có nơi 
chốn kín đáo hoặc chôn lấp, không nên để mùi 
hôi thối bay bốc lên làm ô nhiễm không khí. 
Phần vô cơ như bao bì bằng nilon thì đem thiêu 
đốt, không nên ném bỏ bậy bạ. Nhất là cô bác, 
anh chị lại quăng ném ra ngoài đường nơi công 
cộng mọi người qua lại làm bắn thỉu môi trường 
vô cùng. 

Hiện giờ chúng ta đi bất cứ nơi đâu, khắp 
cùng trong đất nước từ hang cùng ngõ hẻm đến 
thành phố đông người đi lại tấp nập, nhưng đều 
thấy bao bì nilon ném quăng bừa bãi dọc hai bên 
lề đường. Dù đường lớn hay đường nhỏ đều dẫy 
đầy rác bân. Trước nhà, sau nhà của mọi người 
dân đều thấy rác bân, nhất là bao bì nilon lại 
quăng ném khắp nơi trông thấy mất vệ sinh 


329 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


không thể tưởng. Thấy thế chúng ta biết ngay 
đời sống của nhân dân không có văn hóa chút 
nào cả. Thật là đáng trách, một người công dân 
trong một nước độc lập mà sống thiếu đức vệ 
sinh như vậy thì không xứng đáng là một người 
công dân trong một nước độc lập. Một nước tiên 
tiễn, văn minh khoa học kỹ thuật mà nhân dân 
nước đó sống không giữ gìn đức vệ sinh môi 
trường thì nước đó có văn minh thật sự đi nữa, 
cũng không xứng đáng là một nước văn minh 
tiên tiến, khoa học kỹ thuật. Một nước gọi là 
một cường quốc thế giới mà nền văn hóa đạo 
đức vệ sinh môi trường sống còn kém cỏi đến 
mức độ như vậy thì không thể nào chấp nhận là 
một cường quốc thế giới được. Cho nên đạo đức 
vệ sinh môi trường có tâm quan trọng rất lớn. 
Một đât nước muốn có tầm cỡ quốc tế thì toàn 
dân cần phải ý thức được trách nhiệm và bổn 
phận văn hóa đạo đức của mình đối với quê 
hương tổ quốc, để đất nước xứng đáng sánh vai 
cùng các nước tiên tiến trên thế giới. 

Một cháu bé biết giận hờn là tự mình làm 
cho mình đau khổ nên giữ thái độ vui vẻ bình 
thường. Ai đã dạy cho trẻ con điều đó? Chính từ 
trong nhân quả nghiệp báo tiền kiếp đã sống 
chỗi dậy và nhắc nhở chúng. Nếu tiền kiếp 
chúng không có huân tập những đạo đức ấy thì 
làm sao kiếp này chúng biết lý luận để xả tâm 
mình thoát khỏi những ác pháp như vậy. Thật là 


330 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


tuyệt vời, trẻ con mà còn biết xả tâm để được 
giải thoát! Còn chúng ta là những người lớn thì 
làm sao đây? Không lẽ chúng ta là những người 
lớn có đây đủ trí hiểu biết về cuộc đời mà không 
xả tâm sân hận khổ đau được như các cháu sao? 

Những bài học từ trẻ con là tấm gương sáng 
chói nhắc nhở cho người lớn phải biết trong xã 
hội đạo đức đang mất dần. Vì thế, chúng ta hãy 
xem những bài học này quý giá vô cùng. Trẻ 
con thời đại này sao mà thông minh về đạo đức 
không thể ngờ được. Có phải chăng vì nền đạo 
đức của loài người đang xuông câp trầm trọng 
thì qui luật nhân quả phải điều hành để cân bằng 
thiện ác, không thể để ác nhiều. Vì thế các vị 
thần đồng đạo đức xuất hiện để cân bằng thế 
giới vật chất và đạo đức. 


Cho nên trẻ con ngảy nay phát triển trí tuệ 
mọi mặt rất sớm, đó là một việc tự nhiên của vũ 
trụ. Nhờ đó mà con người mới ra sức rèn luyện 
nhân cách đạo đức làm người, làm Thánh để 
chuyển dần cuộc sống đến chỗ hoàn toản yên 
vui và hạnh phúc chân thật. 


Dù sao con người sinh ra trên hành tĩnh này 
cũng đầy đủ phước báu, nên có những bậc thầy 
vĩ đại đã góp sức mình vào sự nghiệp vì loài 
người... mang đây tính nhân bản - nhân văn. Họ 
là Đức Phật, là Booker T. Washington, là John 
Dewey, là Leo Buscaglia, là Môsê, là Đức Chúa 


331 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


Jesus, v.v... 


Họ là những ân nhân của nhân loại, họ đã đê 
lại cho loài người những bài học đạo đức nhân 
bản - nhân quả tuyệt vời. 

© ` „® „®, 


‹. 
s% s s s 


ĐỨC THỨ TƯ 
THIẾU ĐỨC HIẾU SINH 
NHƯỜNG CHÖ Ý HÀNH 


(2. ¬- 
2á nhường chô ngôi của mình cho người 
khác là đê đem lại sự bình an, yên ôn cho người 
thì đó là một điêu đáng ca ngợi. 


Hãy sống với đạo đức này. Nó sẽ mang lại 
những giây phút hân hoan cho tâm hồn của 
chúng ta. Chúng ta hãy đọc câu chuyện dưới đây 
sẽ thấy được sự hướng dẫn đạo đức cho người 
rất tuyệt vời. Khi chúng ta dạy cho người khác 
sống có đạo đức thì chúng ta sẽ nhận được lòng 
tốt đạo đức đó. Bởi nhân tốt thì quả phải tốt, 
nhân đạo đức thì quả phải hưởng phước báu của 
đạo đức đó. Trồng cam thì phải được quả cam; 
trông ớt thì sẽ được quả ớt. Cam ngọt, ớt cay. Ai 
muôn hưởng quả nào thì nên gieo nhân quả Ấy, 
chứ không thể gieo hạt giống này mà ra quả 
khác, điều này không bao giờ xảy ra được. Câu 


332 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


chuyện nhân quả sau đây do gieo nhân nào thì 
gặt quả nây: “G14 TRỊ CUA CÁCH CU XU”. 


Một bà giáo hưu mỏi mệt cố len mình vào 
dòng người đang xếp hàng rông rắn trước quầy 
thu ngán tại siêu thị Kmart. Chán trải của bà lại 
bắt đầu đau nhức vì phải đi lại quá nhiêu, và bà 
ước răng phải chỉ mình đã uống hết số thuốc 
mà bác sĩ đã kê toa cho ngày hôm nay: chứng 
bệnh cao huyết áp, chóng mặt và rất nhiễu 
những thuốc trị các thứ bệnh khác của người 
già mà bà không may mắc phải. “Cảm ơn trời 
là mình đã nghỉ hưu được mấy năm rồi”, bà tự 
nhủ. “Những lúc như thể này, mình thật chẳng 
còn hơi sức đâu đề dạy học cho lũ trẻ nữa ”. 


Ngay sau lưng bà, cả một dòng người đang 
chờ đến lượt mình thanh toán, bà để ÿ thấy một 
chàng thanh niên đi cùng với hai đứa con nhỏ 
và người vợ trẻ đang mang thai. Bà giáo không 
thể không trông thấy hình xăm trên cô và tay 
của chàng thanh niên ấy. “Cậu ta chắc từng ở 
tù đây”, bà nghĩ thâm và tiếp tục dò xét họ. 
Khuôn mặt bặm trợn cùng với cái do thung bụi 
bặm lỗi thời và cái quân rộng thùng thình của 
anh ta khiến bà ngờ ngợ một điêu gì đó. “Cậu 
ta hắn là thành viên của một băng đảng khét 
tiếng nào đó chứ chẳng sai ” 


Nghĩ thê, nhưng bà giáo vân cô ý đê cho cậu 
trai lên trước. “Thôi kệ, cậu ta côn có hai đưa 


332 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


trẻ đi cùng nữa mà `. 


“Cáu lên trước đi `, bà nhẹ nhàng D/2 nghị và 
bước lùi lại phía sau đề nhường đường cho họ. 


“Không, bà cứ đi trước ạ!”, anh ta khăng 
khăng từ chối. 

“Không, cậu côn dân theo nhiễu người nữa 
mà”, bà giáo nói. 

“Chúng con phải kính trọng người lớn tuôi 
chứ ạ!”, người thanh niên viện lý do đề từ chối. 
Vừa nói, anh áy vừa bước nhanh sang một bên 
ngỏ ý nhường lôi cho bà. 


Bà thoảng nở một nụ cười trên môi và khập 
khiếng bước lên phía trước. Theo thói quen xử 
thể của mình, bà nhất định không bỏ qua giây 
phút này. Bà quay lại và hỏi anh nọ: “Ai đã dạy 
cậu cư xử lễ phép như vậy? ”. 


“Chỉnh cô đã dạy cho con hôi lớp ba đó, cô 
Simpson ạ! Cô không côn nhớ con sao?” 


Paul Karrer 


Một câu chuyện đạo đức hiếu sinh nhường 
chỗ cho người khác thật tuyệt vời. Chính cô 
giáo đã giáo dục những học trò của mình về 
môn đạo đức hiếu sinh này. Khi những người 
học trò của cô đã thể hiện hành động đạo đức đó 
đối với cô mà cô cũng không bao giờ ngờ được. 
Cô đã dạy những đạo đức đó cho những học trò 
của mình lúc còn thơ bé. Hiện giờ cô đã giả, học 
334 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


trò cô đã lớn, đã trở thành những người làm lợi 
ích cho gia đình và xã hội, nhưng họ không 
quên những lời dạy đạo đức năm xưa của cô. 


Khi biết học trò của mình đã thực hiện đạo 
đức như vậy, cô rât hân hoan sung sướng trong 
thành quả giảng dạy đạo đức của mình. 


Hạnh phúc thay cho những ai dạy đạo đức 
nhân bản - nhân quả làm người, để mọi người 
trên thế gian này đừng làm khổ cho mình, cho 
người và cho tất cả chúng sinh! Bởi vậy với loài 
người, chỉ có đạo đức mới giúp cho họ sống 
được bình an, yên vui, không còn xung đột và 
chiến tranh nữa. 


`, 2% ¿'*% ¿*, 
s s% s s% 


ĐỨC THỨ NĂM 
ĐỨC TRI ÂN HIẾU SINH 
KHẨU HÀNH 


đu. tri ân hiếu sinh rất cẦn cho con người, 
vì làm người ai mà không thọ bốn thâm ân to 
lớn như trời biển: 

- Công ân thứ nhất: Ân sinh thành dưỡng dục 
của cha mẹ. Nếu không có cha mẹ làm sao 
chúng ta có mặt trên đời này. Vả lại, công ân 
sinh thành dưỡng dục nuôi dạy cho đến lớn 


32 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


khôn nên người thật là một ân nghĩa lớn vô 
cùng, không thê lấy trời biển, sông núi mà sánh 
được. Nhưng người ta không còn lấy vật gì {o 
lớn hơn để so sánh, vì thế phải lấy núi và nguồn 
nước mà nói lên lòng biết ơn của mình: 


“Công cha như núi Thái Sơn 
Nghĩa mẹ như nước trong nguôn chảy ra ” 


- Công ân thứ hai: Ân thầy dạy bảo. Tục ngữ 
có câu: “Không thầy đồ mày làm nên”. Đó cũng 
là một ân sâu nghĩa nặng không thể lẫy gì sánh 
được. Nếu không có thầy dạy bảo thì làm sao 
biết được văn chương chữ nghĩa; thì làm sao 
biết được văn hoá đạo đức mà sống đối xử với 
nhau cho phải đạo; thì làm sao biết được công 
việc nghề nghiệp làm ăn sinh sống hằng ngày. 
Bởi vậy ơn thứ hai cũng nặng lắm, không thua 
gì ân thứ nhất. 

- Công ân thứ ba: Ân Tổ quốc, tức là ân tổ 
tiên của chúng ta. Các người đã có công dựng 
nước và giữ nước. Máu xương của tổ tiên chúng 
ta đã đỗ trên mảnh đất quên hương này trùng 
trùng lớp lớp không biết bao nhiêu, kế sao cho 
hết. Hôm nay đất nước được độc lập, toàn dân 
sống trong tự do và hạnh phúc không làm nô lệ 
cho một nước nào. Đó là công ân của Tổ quốc 
mà mỗi người công dân đều phải biết ân nghĩa 
sâu dày này. 

- Công ân thứ tư: Ân của mọi người. Trong 


336 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


cuộc đời này nếu chúng ta sống một mình thì 
không thể nào sống nổi. Bởi muốn có cơm ăn 
thì công người nông phu làm ruộng rẫy; muốn 
có áo mặc thì công người dệt cửi và người thợ 
may; muốn có nhà ở thì công người thợ nỀ, V.V.. 

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta phải trao 
đổi cho nhau tất cả sự sống thì mới có thê sống 
được. Vậy mà mọi người lại không biết cái thâm 
ân này, nên thường sống vì mình mà làm khổ 
muôn người, muôn vật. Quý vị có biết không? 


Bốn thâm ân, ân nào cũng quan trọng, nhưng 
ân nghĩa cuối cùng lại rất quan trọng cho đời 
sông của con người hơn hết. Đó là, ÂN NGHĨA 
CỦA SỰ SÓNG, nêu không có sự sống của mọi 
người và sự sống của muôn loài vạn vật chung 
quanh ta thì cũng không có sự sống của chúng 
ta. Cho nên muôn sông vì mình thì hãy sông vì 
mọi người, vì mọi loài vật. 

AI cũng biết loài người cũng như loài vật 
đang sông trên hành tính này đều CÓ Sự nương 
tựa vào nhau mà sống. Vì vậy sông VÌ người 
khác là sống vì mình. Quí vị có hiểu chăng? 


Câu chuyện dưới đây là câu chuyện ân nghĩa 
thâm sâu của một người mẹ: “GÁNH HÀNG 
RONG CỦA MẸ”. 

Mẹ kể, nhà ngoại nghèo lắm. Con cái trong 
nhà cứ độ 14, 15 tuổi là phải tự kiếm sống. Các 
anh, chị của mẹ người làm thợ hô, người bản 


337 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


hàng ăn... Riêng mẹ, mẹ chọn cho mình đổi quai 
gánh, theo người chị họ đi bản hàng rong. 


Những gánh hàng rong thời ấy thường bán 
thức ăn cho gia đình và những vật dụng hàng 
ngày của cá nhán. Nhưng gánh hàng của mẹ chỉ 
bản những món ăn dành cho lứa tuổi học trò. 
Mẹ bảo, ngày còn được đi học, mẹ từng nhìn 
thấy những gánh hàng rong như thế Mẹ thích 
hình ảnh lũ học trò xúm xit bên gánh hàng, 
tranh nhau những quả xoài, quả ối. 


Những tưởng gánh hàng rong của mẹ sẽ chỉ 
còn là kỷ niệm khi mẹ lên xe hoa vê nhà chồng, 
nhưng thời thể đổi thay bắt ngò, kinh tế gia đình 
chông suy sụp. Gánh hàng lại theo mẹ tân tảo 
khắp nơi để phụ chồng, nuôi con. Tuy nhiên, giờ 
gảnh hàng của mẹ không còn những món ăn 
của tuổi học trò nữa, mà thay vào đó mẹ bản 
rau, bán cá, bản thịt. Mẹ bảo bản những thứ đó 


336 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


lãi nhiều hơn. 

Muốn có hàng ngon, hàng rẻ, mẹ phải dậy 
sớm đến các chợ đầu mối mua hàng. Có hàng 
rồi ¡ phải đi hàng chục cây số để bản. Thương mẹ 
vất vả, tôi hỏi sao lại không đi bán hàng gắn 
nhà, mẹ giải thích: Gần nhà có nhiều chợ, nếu 
muốn mua thì họ ra chợ mua, mấy ai mua của 
gảnh hàng rong. 

Mẹ không chỉ buôn bản giỏi mà còn nuôi dạy 
con rất khéo. Tôi nấu cơm sông, mẹ không chê 
cười hay mắng mỏ, mà ân cân giảng giải cho 
tôi cách canh nước, canh lửa. Lúc tắm em, tôi 
sơ ý để xà phòng rơi vào mắt em, mẹ vừa dỗ em 
vừa cẩm tay tôi hướng dân cách gội đầu cho 
em. Cứ như thể, tôi trở thành cô gái đảm đang 
bếp núc, vén khéo việc chăm sóc các em. 


Ngày đó, con gái vùng tôi ít ai được học 
hành đến nơi đến chốn. Tư tưởng “con gái học 
lắm thì cũng về nhà chồng, phục vụ chồng” đã 
khiến nhiễu cô gái dở dang chuyện học hành. 
Với mẹ thì khác, mẹ luôn quan niệm: Làm người 
phải có trí thức mới có cuộc sống tốt đẹp. Gánh 
nặng học hành của tôi lại chất lên đôi vai gầy 
của mẹ. Mỗi lần ngôi vào bản học, tôi lại như 
thấy có giọt môi hôi của mẹ lăn theo từng con 
chữ. Tôi tự nhủ: Phải học thật giỏi để mẹ được 
vui lòng. 


Một ngày, gánh hàng rong của mẹ được cất 


339 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


vào góc nhà nhự một vật kỷ niệm. Sự trưởng 
thành của tôi đã giúp mẹ được nghỉ ngơi, thanh 
thản bên con, bên cháu. Nhưng không vì thế mà 
mẹ quên những tháng ngày cơ cực. Mẹ vẫn 
thường nhắc tôi về những ngày đi bán hàng 
rong. Tôi hiểu, mẹ không có ý kể công hay bảo 
tôi phải mang ơn mẹ. Mẹ chỉ muốn tôi hiểu: 
Đừng bao giở quên quá khứ. 


Mẹ ơi! Đứa con được mẹ nuôi dưỡng từ 
những ngày đi bán hàng rong, dù có thành đạt, 
có giàu sang vẫn luôn ghỉ nhớ trong lòng một 
điều: Tất cả những gì con có được ngày hôm 
nay đếu do sự tân tảo, chất chỉu của mẹ mà nên. 
Con biết ơn mẹ rất nhiễu. 


Sương Mai 
Báo Phụ Nữ 


Người phụ nữ Việt Nam là người phụ nữ 
đảm đang trong gia đình, gánh vác mọi việc 
nặng nhọc, nuôi dạy các con nên người. Thật 
xứng đáng là người mẹ Việt Nam. Cho nên đối 
với cha mẹ là ân sâu, nghĩa nặng. Chúng ta làm 
người đừng bao giờ quên ân nghĩa ấy. 

Bởi vậy làm người chúng ta phải biết nhớ ân, 
dù một ân nghĩa rất nhỏ, nhưng mãi mãi phải 
ghi khắc trong tim. Vì biết nhớ ân cũng là đạo 
đức nhân bản, vì sống có đạo đức nhân bản nên 
chúng ta không còn mang bản chất của loài cầm 
thú. 


340 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Người không biết ân nghĩa là người vong ân, 
người vong ân là người vô đạo đức. Trên đời 
này những người vô đạo đức là những người 
không xứng đáng làm người, chỉ là một con thú 
vật mang hình người. Chúng ta hãy coi chừng 
những con thú vật mang hình lớp người, nó rất 
hung ác, giết hại người cướp của không gớm 
tay. Họ chẳng còn nhân tính của con người, nên 
không còn thương xót ai cả, chỉ biết tiền tài, 
danh lợi, vật chất mà thôi. Hãy tránh xa những 
người ấy quý vị ạ! Nếu quý vị muốn được an 
thân. 


`, 2*% ¿'*% ¿®, 
s s% s s 


ĐỨC THỨ SÁU 
ĐỨC HIẾU SINH 
NHƯỜNG CHÖ THÂN HÀNH 
CÓ GIÁ TRỊ KHÔNG PHÁI NHỎ 


lui chúng ta biết nhường chỗ cho người 
khác là chúng ta đã có suy tư chín chắn về người 
được nhường chỗ là những người đáng thương 
như giả yêu, bệnh tật, có con còn bé, v.v... Đó là 
nhường chỗ về vật chất để làm tinh thần và cơ 
thể họ dễ chịu, thoải mái hơn. Còn về nội tâm 
thì nhường chỗ như thế nào? Về nội tâm nhường 
chỗ là làm thay đổi thói hư, tật xấu ác của người 


341 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


khác đê họ được an ôn, yên vuI. 


Ví dụ: một người hay giận dữ, chúng ta 
hướng dẫn anh ta một phương pháp làm cho anh 
ta không còn giận dữ nữa, đó là chúng ta đã 
nhường chỗ không giận dữ cho anh ta, khiến 
anh ta không còn giận dữ nữa. 


Ở đây, cô giáo đem tình thương làm thay đổi 
tâm tính những người học trò của mình. Bởi vậy 
chỉ có lòng yêu thương mới làm thay đổi tâm 
tính con người. Lòng thương yêu ấy rất thâm 
thía tình người qua bài học: “SỰ THAY ĐÔI 
TRONG TÌM”. 


“SSteve là một đứa bé to xác, trông nó lớn 
hơn nhiễu so với tuổi mười hai của nó. Cả bố và 
mẹ của Steve đều nghiện rượu, nên nó học hành 
rất bê trễ và sắp bị nhà trường cho nghỉ học, vì 
kết quả quá tệ hại. Chẳng ai để ý đến việc học 
của Steve cho đến ngày nó gặp được cô White. 

Cô là một cô giáo trẻ đẹp với mái tóc màu đỏ 
rực và gương mặt vui tươi. Steve cảm thấy thích 
cô ngay trong lần gặp đấu tiên, nó không rời 
mắt khỏi cô giáo. Tuy vậy, nó không gây được 
sự chủ ý cho cô. Do không bao giờ làm bài tập 
về nhà, nên nó luôn gặp rắc rồi với cô. Nó rất 
buôn khi nghe cô trách cứ và khi bị phạt vì 
không làm bài tập vê nhà, nó cảm thấy vô cùng 
khổ sở. Tuy vậy, nó vẫn không chịu học. 


Vào giữa học kỳ một, toàn bộ học sinh lớp 
342 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


bảy phải làm bài kiểm tra kỹ năng cơ bản. Steve 
hồi hả làm cho xong bài kiểm tra rồi chồng tay 
mơ mộng vệ những điều mông lung đang diễn 
ra trong tâm trí nó, trong khi thời gian cứ châm 
chậm trôi qua. Nó không còn nhớ gì đến bài 
kiểm tra nữa, mà đang để tâm hôn phiêu du 
trong khu rừng nhỏ cạnh nhà, nơi nó vẫn 
thường trồn chạy vào đó một mình để khỏi phải 
nhìn thấy cảnh cha mẹ nó đang lả người ẩi 
trong những cơn say, mùi rượu nông nặc bao 
trùm lấy ngôi nhà. Không ai quan tâm đến nó. 
Không ai biết nó đã đi khỏi nhà, vì không ai còn 
đủ tỉnh táo để quan tâm. Điễu lạ lùng là Sfeve 
chưa bao giờ bỏ học một ngày nào. 


Một hôm, đang để tâm trí lang thang trong 
khu rừng ấy, giọng của cô White đột nhiên cất 
lên phá vỡ giác mơ ban ngày của nó: “Steve!” 
Nó giát mình quay sang nhìn cô. “Chủ ý vào bài 
học!”. 


Cô đang công bố kết quả bài kiểm tra giữa 
học kỳ: “Tất cả các em đều làm bài rất tốt”, cô 
nói với cả lớp, “trừ một người, và cô rất buôn 
phải thông báo điều này, nhưng...”, cô chân 
chừ, cải nhìn của cô nhự ghim chặt Steve trên 
ghế... “người học sinh thông minh nhất khối lớp 
bảy đã không làm được bài thi này! ”. 


Cả lớp quay sang nhìn Steve. Nó cúi mặt 
xuống nhìn vào máy ngón tay. Sau đó, giữa cô 


343 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


và nó đã xảy ra một cuộc chiến. Cô tìm mọi 
cách đề thuyết phục nó làm bài, từ nhẹ nhàng 
đến cương quyết, thế nhưng nó vẫn nhất định 
không chịu thay đổi ý định, ngay cả khi cô buộc 
phải áp dụng hình thức kỷ luật. 


“Tại sao con không chịu làm bài. Con đủ 
thông minh để làm những bài tập này mài”. 
Mặc những lời khuyến khích hết sức của cô, 
nhưng nó vẫn trơ trơ và còn lầm lì hơn nữa. 
“Hãy cho mình một cơ hội đi! Con phải gắng 
sức chứ, đừng bỏ cuộc con ạt”. Vồ phương, lời 
của cô vẫn như gió lùa nhà trồng. 


“SStevel Tại sao con lại hành động lạ lùng 
như thê. Con có biết là cô rát lo lăng cho con 
không? ”. 


Lo lắng cho nó 2? Steve chợt sững người lại. 
Nó tháy một cảm giác lạ bóp nghẹt trong tim, có 


344 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


người lo lăng cho nó sao? Một người hoàn hảo 
như cô mà lại quan tâm lo lăng cho nó 2 


Trưa hôm đó, đi học về Steve cứ trầm ngâm 
suy nghĩ mãi. Nó bước vào nhà, nhìn xung 
quanh. Cả cha và mẹ nó đêu đã ngủ vùi (rong 
CƠN Sđÿ, quân áo xốc xếch, mùi rượu nông nặc 
bao trùm lấy ngôi nhà. Nó nhanh chóng thu dọn 
một vài thứ thường mang theo khi vào rừng 
như: một hộp bơ, một ổ bánh mì, nhưng lần này 
nó đem thêm quyền sách giáo khoa. Nét mặt cau 
lại đây quyết tâm, nó đi thẳng vào rừng một 
mình, không nhìn lại bất cứ một di. 


Ngày thứ hai đẫu tuần. Nó đến trường đúng 
giờ và nóng lòng chờ khi cô giáo đến. Khi cô 
bước vào lớp và mm cười, nó chưa bao giờ 
thấy cô đẹp đến thế. Nó chờ cho nụ cười của cô 
dừng lại ở chỗ nó, nhưng cô không nhìn đến nó, 
cô giáo dường như đang chuẩn bị một việc gì: 
dọn bài, kiểm bài hay giảng bài, v.v... 


Nhưng ngay lập tức, cô cho cả lớp làm một 
bài kiểm tra dựa theo bài tập cô đã cho về nhà 
tuân trước. Steve nhanh chóng làm bài mà nó là 
đứa đâu tiên nộp bài cho cô. Cô White rất ngạc 
nhiên, cô bồi rối cẩm lấy bài làm của nó và 
nhìn lướt qua. Tìm đập thình thịch trong lông 
ngực, Sleve quay trở về bàn. Nhưng ngay khi 
vừa ngôi xuống, nó không. thể kìm nổi tò mò nên 
lén nhìn lên cô giáo một lần nữa. 


345 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


Nét mặt cô White đang bất ngờ và thể hiện 
sự vui mừng tột độ. Cô chăm chú nhìn Steve và 
nở một nụ cười. Đứa học trò thông mình nhất 
khối lớp bảy đã qua được bài kiểm tra đấu tiên. 


Kế từ giây phút đó, Steve hoàn toàn đổi 
khác. Cuộc sống của gia đình nó vẫn vậy, 
nhưng cuộc sống của nó đã thay đổi. Nó khám 
phá ra một điểu rằng không những nó có thể 
học, mà hoàn toàn có thể học giỏi và nó côn 
biết cách áp dụng những điễu đã học vào cuộc 
sống. Steve bắt đầu vươn lên, và nó cứ tiếp tục 
vững bước như vậy trong suốt mấy năm học 
sau. 


Sau khi tốt nghiệp trung học, Steve gia nhập 
vào hải quán, trở thành một sĩ quan quân đội 
xuất sắc. Trong thời gian đó, nó có người yêu và 
lập gia đình. Nó tốt nghiệp đại học hạng xuất 
sắc trong thời gian phục vụ quân đội. Nó cũng 
đã góp phần động viên rất nhiễu người, những 
người mà sau này đã thừa nhận răng nêu không 
có Steve, họ khó mà còn tự tin vào chính mình. 
Sau khi xuất ngũ, Steve chọn con đường trở 
thành phụ tả giáo sư ở trường đại học gần nhà. 


Bạn thấy đó, một sự thay đổi lớn lao đã diễn 
ra trong tìm một đứa bé trai, tất cả chỉ nhờ vào 
tình yêu thương chân thành của một cô giáo 
biết quan tâm đến học sinh. Bằng sự tận tâm với 
nghệ, cô White đã lập nên một chiến công kỳ vĩ. 


346 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Cô đã nhen lên niêm tình yêu cuộc sống cho học 
sinh mình, cứu lấy cuộc đời người này và chỉnh 
người này lại làm thay đổi cuộc đời của rất 
nhiều người khác nữa. Tôi biết rõ mọi chuyện, 
vì tôi chính là tình yêu của anh ấy. 
K) Thư 
Tổng Hợp & Biên dịch 


Đấy quý vị thấy chưa? Chỉ có đức hiếu sinh 
mới làm thay đổi cuộc đời, từ chỗ khổ đau đến 
chỗ bình an, yên vui. Nhường chỗ cũng từ trong 
lòng thương yêu lưu xuất để làm ích lợi cho đời, 
đem lại niêm an vui cho đời, làm thay đối cuộc 
đời. Nhưng lòng yêu thương ấy phải từ trong 
trái tim, ngoải trái tim yêu thương thì tỉnh 
thương yêu ấy không thật. 


Chúng ta là con người, phải siêng năng rèn 
luyện lòng yêu thương để luôn luôn sẵn sàng 
ban tình thương yêu ây cho mọi người, để mọi 
người cùng sông trong đức hiểu sinh thì cuộc 
sông mới có sự bình an, yên vui. Và như vậy là 
chúng tôi mãn nguyện và hân hoan hạnh phúc 
lắm tôi. 

` a'% ¿'®%k 2#, 


s s% s s 


347 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


ĐỨC THỨ BẢY 
ĐỨC HOAN HỶ NHƯỜNG CHÖ 
HIẾU SINH Ý HÀNH 


ng hoan hỷ và sung sướng nhất của 
chúng ta là thấy mọi người biết thương yêu 
nhau, biết sống vì nhau, biết tha thứ mỗi lỗi lầm 
của nhau, v.v... Đức hạnh hoan hỷ nhường chỗ 
hiểu sinh rất cần thiết cho đời sống con người. 
Có hoan hỷ mới có thương yêu, mới có tha thứ. 
Có tha thứ mới có buông xả. Nhờ buông xả 
chúng ta mới chuyền từ người xấu để trở thành 
người tốt như câu chuyện dưới đây: “LỜI 
KHEN QUÝ BÁU”. 


“Tiệm kinh doanh các sản phẩm từ sữa của 
cha tôi thường xuyên thuê khoảng mười lăm 
người làm việc hằng ngày. Chúng tôi khử trùng 
và tỉnh lọc sữa do những nông dân mang đến 
mỗi sáng, đóng chai rồi giao cho các hộ gia 
đình và các nhà hàng. Với khách hàng là trẻ 
em, chúng tôi có kem đủ loại (gôm 27 hương vị 
mê ly khác nhau) và sữa đựng trong hộp giấy 
nhỏ. 

Khu nhà chứa sữa của chúng tôi trước đây, 
nay được sửa sang thành cửa hiệu nhỏ, bên 
trong đựng một bồn sô đa thật lớn. Suốt mùa hè, 
từng đoàn du khách xếp hàng lũ lượt tại quầy 


346 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


kem tuyệt hảo do cha tôi chế biến. 


Tuy là cửa hàng nhỏ, nhưng công việc lại 
cực kỳ tất bật, cho nên mọi người phải liên tục 
làm không hê ngơi tay. Dòng du khách cứ nườm 
nượp, không hệ đứt đoạn. Giờ cao điểm trong 
những ngày nóng nực thường kéo dài nhiều giờ 
liễn. Bảy anh em tôi phụ giúp cha tôi ngay từ 
nhỏ, do vậy, chuyện chứng kiến những người 
làm công mới đến rồi bỏ đi vì không chịu nổi 
nhịp độ làm việc căng thăng, đối với chúng tôi 
là thường tình. 


Một ngày năm 1967, chúng tôi có người giúp 
việc mới, cô Debbie, đến tranh thủ làm thêm 
trong kỳ nghỉ hè. 


Ngày làm việc đầu tiên, Debbie hấu như 
đụng việc gì cũng hỏng: tỉnh tiễn sai trong số, 
báo lâm giá, đưa hàng không đúng cho khách 
và còn đánh đổ sữa vung vãi. Thấy cô cứ liên 
tục mắc sai sót nhự vậy, chịu hết nồi, tôi bèn 
đến gặp cha và gay gắt: 


- Cha hãy ra ngoài kia xem có thể giải thoát 
cho cô ta khỏi những hành động vụng về được 
không! - Trong lòng tôi mong cha sa thải cô 
Debbie đi cho rồi. 

Vì văn phòng của cha trông thẳng ra ngoài, 
nên chắc chắn ông không lạ gì những điêu tôi 
HÓI. Ông ngồi trầm tư giáy lát, rồi chậm rãi 
đứng dậy và bước tới chỗ cô Debbie đang đứng 


349 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


đẳng sau quây. 


- Cô Debbie này - cha tôi cất giọng nhẹ 
nhàng, khẽ đặt tay lên vai cô - tôi đã quan sát 
cô làm việc và cũng đã thấy cách cô bản hàng 
cho bà Forbush. 

Mặt cô Debbie đỏ ứng lên, rơm rớm nước 
mắt, cố nhớ xem bà Forbush là ai trong số 
những khách hàng bị cô đã thối nhằm tiên hay 
làm đồ sữa. Cha tôi tiếp: 

- Tôi chưa bao giờ thấy bà Forbush lịch sự 
như vậy với bất kỳ ai trong cửa hàng của tôi. 
Vậy là cô đã biết cách làm bà ấy hài lòng. Tôi 
chắn chắn mai mốt mỗi lần đến mua sữa, thể 
nào bà ấy cũng mong muốn được cô phục vụ. 
Hãy cứ làm tốt như thể nhé! 


Tấm lòng nhân ải cùng với xử sự thông minh 
của cha tôi đã mang lại cho ông một sự đền đáp 
xứng đáng. Trong suốt mười sứu năm sau, 
doanh nghiệp gia đình chung tôi đã có một 
nhân viên trung thành tận tụy và một người bạn 
tốt bụng ”. 

Hạt Giống Tâm Hồn 
(Cho lòng dũng cảm và tình yêu cuộc sống) 

Thương yêu và tha thứ, câu chuyện trên đây 
quý vị có thấy chăng? Từ một nhân viên làm 
việc vụng về lỗi lầm, nhưng khéo giúp đỡ an ủi 
băng lời khuyên dạy nhẹ nhàng để giúp họ trở 


350 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


thành người làm việc tốt. Đấy là tình thương 
yêu và tha thứ của người có đạo đức, nếu người 
không có đạo đức thì chỉ còn có nước cho thôi 
việc. 

Trên đời này, mọi người rất cần tình yêu 
thương và tha thứ. Nhờ có tình thương yêu tha 
thứ mà con người mỗi ngày giảm bớt sự khổ 
đau. Cuối cùng trên hành tinh này chỉ còn là 
tiếng cười hoan hỷ. 

'``Ða'% ¿'*k 2#, 


s* s% s s 


ĐỨC THỨ TÁM 
ĐỨC QUÊN MÌNH 
QUAN TÂM ĐÉN NGƯỜI KHÁC, 
HIẾU SINH Ý HÀNH 


đen mình quan tâm đến người khác là một 
hành động đạo đức cao thượng mà người đời ai 
cũng mên phục vả yêu thương. 


Trải qua trong cuộc đời của chúng ta có rất 
nhiều gương hạnh hiếu sinh dám hy sinh mình 
để cứu người khác trong nước sôi lửa bỏng. 
Những người làm được những việc vĩ đại Ấy, 
thật là những người có tâm hồn cao thượng 
tuyệt vời. Những tâm hồn cao thượng ấy lại mai 
danh ấn bóng không để cho người đời biết đến 


395i 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


tên tuổi của mình, như câu chuyện dưới đây: 
“ANH HUNG VO DANH”. 


“Willy cao hơn hai mét và nặng gần một 
trăm năm chục kỷ - một thán hình to lớn so với 
lứa tuổi 16 của cậu. Đó chính là lý do vì sao 
bọn trẻ trong khu phố lao động của chúng tôi 
rất e sợ cậu. Bọn chúng thường túm tụm lại kế 
cho nhau nghe rằng đã có lân, Willy kẹp cổ một 
người suýt chết ngạt chỉ với đôi tay trần của 
mình. “Tiếng tăm lây lừng” đó khiến hết thảy 
mọi người phải kiêng nề cậu, nhất là ở cải khu 
phố đây bạo lực này - nơi mà cả người lớn lần 
lũ trẻ con đêu giải quyết mọi việc bằng bạo lực 
là chính. 


Willy và tôi chơi với nhau từ thuở cả hai còn 
bé xíu. Ngày đó, Willy đã cao to như một thiểu 
niên, còn tôi thì vừa béo vừa lùn, với mái lóc 
cháy nắng đỏ hoe. Lớn lên, chúng tôi cùng làm 
việc ở một nhà máy nhỏ trong thị trấn. Công 
việc của tôi là ở văn phòng, còn Willy thì phải 
ra tận bến tàu. Ngay cả những người làm việc 
lâu năm nhất ở đó cũng có vẻ e sợ Willy, vì một 
lẽ đơn giản là cậu ấy rất khoẻ và lại lầm lì ít 
nói. 

Sau giờ làm việc, Willy luôn đưa tôi về nhà 
an toàn và rất kín miệng về bí mật của cậu ấy. 
Chỉ có một mình tôi mới biết rằng, vào mỗi tồi, 
thay vì lượn lờ trên các con phố và gây sự với 


S2 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


khách bộ hành như mọi người vẫn đồn đại, 
Willy lại trở về nhà, nhẹ nhàng đỡ bà ngoại của 
mình ra khỏi chiếc xe lăn, giúp bà tắm rửa. Sau 
bữa ăn tối và xem tỉ vi cùng nhau, cậu lại đặt bà 
lên giường và bắt đầu đọc truyện cho bà nghe 
đến khi bà chìm vào giấc ngủ. Mỗi sáng, Willy 
đêu chải tóc cho bà, giúp bà mặc những bộ 
quân áo mà cậu đã mua bằng tiễn công dành 
dụm của mình, rồi lo cho bà bữa sáng chu đáo. 
Xong đâu đấy, cậu lại bế bà đặt vào chiếc xe 
lăn rồi mới chịu đi làm. 

Cha mẹ Milly đều đã mắt, vì thế, bà ngoại 
chính là người thân duy nhất còn lại của cậu. 
Willy chăm sóc bà rất chu đáo, và bà chính là lý 
do để cậu luôn cô gắng sống thật tối. Rõ ràng là 
những lời đôn đại về Willy chẳng có chút gì là 
sự thật, nhưng cậu ấy cũng chẳng bao giờ để ÿ 
hay có thải độ phản bác gì. Willy cứ để mặc cho 
người khác tin vào những gì mà họ nghĩ về cậu, 
và cũng chẳng lấy làm buồn lòng khi mọi người 
cứ né tránh cậu như là hung thân trên đường 
phố vậy 

Một ngày nọ, tôi có việc phải nắn ná lại văn 
phòng nên Willy đi về trước. Xong việc, tôi đi bộ 
về nhà như thường lệ thì thấy ngay gần nhà máy 
đóng hộp là năm sáu chiếc xe cứu hỏa đang nồi 
đuôi nhau thành hàng đải trên đường. Một màn 
khói dày đặc phủ kín cả một góc trời phía trên 
dãy nhà. Len qua đám đông, tôi nhìn thấy một 

353 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


phụ nữ nước mắt lưng tròng đang ôm trong tay 
đứa bé được quấn trong chiếc äo SƠ mỉ cũ, vải 
ca rô đỏ đen mà tôi trồng rất quen. Người phụ 
nữ đang nói chuyện với vài người lính cứu hỏa 
và một phóng viên của tờ tin buổi chiêu. 


“Lửa chảy, khói bốc lên nghỉ ngút, chàng 
thanh niên to cao ấy nghe tiếng con tôi khóc và 
đã nhảy ngay vào lửa để cứu nó ”, cô ta kề trong 
nước mắt, nét mặt vẫn chưa hết kinh hoàng, hai 
fay ôm chặt lấy đứa bé như sợ sẽ mất nó lần 
nữa. “...Cậu bé quấn thăng bé bằng cái áo sơ 
mỉ này trước khi trao nó lại cho tôi. Tôi còn 
chưa kịp nói lời biết ơn thì cậu ấy đã mắt hút 
vào đám đông, ngay khi xe cứu hỏa vừa đến ”. 

Tối hôm ấy, đài truyền hình địa phương đã 
đưa tin về vụ hỏa hoạn xảy ra ở khu phổ nọ, 
cùng với lời tuyên đương người anh hùng vô 
danh đã dũng cảm xông vào ngọn lửa cứu 


354 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


người già và trẻ em. Bản tin cũng cho biết, 
chánh quyên thành phố sẽ trao tặng huy chương 
và phần thưởng cho những ai chứng mình được 
mình là người anh hùng vô danh đó. Nhưng cho 
đến hôm: nay, nhân vật anh hùng đó ván là một 
ẩn số”. 


Anh Khang 
Theo “Big Wiliy” 


Làm một việc nghĩa mà không để cho đời 
biết mình làm việc nghĩa, thì chính đó là một 
nhà từ thiện vĩ đại. Làm việc từ thiện có bỏ ra 
một chút tiền mà hô hảo cho mọi người biết, đó 
là làm việc thiện để cầu danh. Làm việc thiện 
cầu danh thì đó không phải là việc từ thiện. Có 
người làm việc từ thiện thường đi cứu trợ chỗ 
này, chỗ khác, nhưng lại làm nghề cho vay lấy 
lãi thì còn gì là thiện. Nếu muốn làm việc từ 
thiện mà thật thiện thì nên làm nghề khác, nghề 
lương thiện. Từ đồng tiền lương thiện của mình 
mà làm việc từ thiện, lại còn dấu tên tuổi thì mới 
thật sự làm việc từ thiện. 

Cậu Willy cứu người xong liền biến dạng 
trong đám đông người, để tránh mọi người khen 
tặng tán dương, đến đỗi người mẹ của cháu bé 
bị tai nạn cũng không kịp cảm ơn, thì đủ biết 
cậu Willy cố ý để không ai biết mình cứu em bé. 
Đúng là một nhà từ thiện vĩ đại, làm từ thiện 
như vậy mới thật là nhà làm từ thiện. 


355 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


Cho nên bài này lấy tựa đề ANH HÙNG VÔ 
DANH thật xứng đáng với con người vĩ đại mà 
mọi người phải kính phục. 

Dưới đây là những bài viết về những nhân 
vật có thật trong xã hội chúng ta hiện nay. Họ 
đang thực hiện đức hiếu sinh sống vì người; họ 
đem tình thương đến với mọi người. Họ là 
những tấm gương sáng để chúng ta cùng noi 
theo những đức hạnh và tình người cao quý - 
con người đối với con người. Chúng tôi mong 
rằng đức hiếu sinh này luôn luôn ở trong lòng 
mọi người, để con người xứng đáng làm người. 

Bởi chỉ có tình thương mới làm ấm lòng 
người, chỉ có tình thương mới đem lại sự bình 
an cho mọi người. 

*©`Ða'*% ¿'%  ¿#, 


s% s s s 


Bài viết số 1: 
CHIA ĐÔI GIỌT MÁU 
CỨU NGƯỜI 


Bữa cơm tối của gia đình anh Bùi Công 
Minh (quận 1) vừa dọn ra còn bốc khói, chưa ai 
kịp chạm đũa thì điện thoại reo. Sau vải câu trao 
đổi với người bên kia đầu dây, anh Minh buông 
đũa, vơ vội chiếc áo treo trên vách và hối hả dắt 


356 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


xe ra khỏi nhà. Như đã quá quen với những lần 
văng nhà đột ngột như thê này của chông, vợ 
anh Minh chăng thây lạ lâm. 


1. Những ca hiến máu nhớ đời 


Bệnh nhân cần cho máu khẩn cấp là một bé 
gái sơ sinh đang nằm ở bệnh viện Từ Dũ. Bé là 
kết quả tình yêu muộn màng của đôi vợ chồng 
lớn tuổi sau nhiều năm điều trị vô sinh. Ngay 
lúc chào đời, bé bị thiếu máu nghiêm trọng. Mặc 
dù bệnh viện có nguồn máu dự trữ, nhưng vắt 
cạn cả kho máu cũng không tìm đâu ra được 
một giọt thuộc nhóm RH. “Nhìn ánh mắt thất 
vọng của hai vợ chồng họ khi kết quả thử máu 
không phù hợp, mình cũng thấy đau ran cả lòng 
cả dạ. Lúc cho máu em bé xong, người cha đã 
đến nắm lấy tay tôi bật khóc”, anh Minh nhớ lại. 
Lần đó anh hiến hai đơn vị máu (450ml). Bệnh 
viện và gia đình đứa bé hỏi tên và địa chỉ, nhưng 
anh lắc đầu rồi lặng lẽ đội mưa về cho kịp bữa 
cơm tối cùng vợ con. 


Một lần đang trao đổi công việc với khách 
hàng, chị Lê Thị Thanh Hà (quận Ïl) được tin 
một bệnh nhân đang cấp cứu ở bệnh viện Chợ 
Rẫy cần truyền máu hiến gấp. Bỏ đở công việc, 
chị lao vội từ tầng hai xuống đất, gọi taxi đến 
ngay bệnh viện. Người cần cho máu hôm đó là 
một thanh niên bị nạn khi chạy xe đuôi bắt một 
tên cướp vừa giật giỏ xách của người đi đường. 


357 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


Nhờ hai đơn vị máu của chị Hà, sau một tuần 
điều trị, người thanh niên ấy đã hồi phục. Lúc 
tỉnh lại, anh ấy nói vui: “Tôi lo cứu người khác, 
còn chị cứu tôi”, chị Hà cười giòn tan kê. 

Anh Lâm ở quận Tân Phú bảo: “Tôi rất hạnh 
phúc đã hiến máu cho cháu bé là cháu nội duy 
nhất của một bà mẹ Việt Nam anh hùng ở miền 
Trung”. Nhờ hai đơn vị máu của anh, đứa bé đã 
được cứu sống. 

2. Quên mình cứu người dưng 

Sau lần cho máu bé gái ở bệnh viện Từ Dũ, 
anh nằm bệnh viện suốt cả tuần. “Theo quy 
định, thời gian giữa hai lần hiến máu với người 
nam là ba tháng, với người nữ là bốn tháng. 
Nhưng tại vì trước đó 10 ngày, tôi đã hiến hai 
đơn vị máu cứu một người bị tai nạn giao thông 
nên sức khoẻ xuống hơi nhanh”, anh Minh giải 
thích. Cũng mắc cái tội hiến máu không theo 
đúng nguyên tắc như anh Minh, sau lần cứu anh 
“Lục Vân Tiên thời nay”, chị Hà cũng đồ ốm 
mấy ngày liền. Chị bộc bạch: “Thiệt tình lúc đó 
điện thoại kêu đi hiến máu, sức khoẻ tôi không 
tốt lắm. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh người cần cho 
máu đang giành giật từng phút giây đề sống, tôi 
không cam tâm từ chối...”. 

Không chỉ hiến máu cứu người trong nước, 
các thành viên còn cứu người nước ngoài. Một 
đêm tháng 5/2003, ông Jacob Deutsh, một 
358 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


chuyên gia người Đức được đưa vào bệnh viện 
Chợ Rấy trong tình trạng giảm tiểu cầu trầm 
trọng. Ông đã được những người dưng nơi đất 
khách cứu khỏi cơn nguy kịch. Trước khi về 
nước, ông Jacob Deutsh ghé Trung tâm hiến 
máu nhân đạo TP.HCM bày tỏ: “lrong con 
người tôi có thêm dòng máu của người Việt 
Nam, của những người luôn sống chân tình. Các 
bạn là những ân nhân mà suốt đời tôi không thê 
quên”. 


Có một điềm chung ở các thành viên câu lạc 
bộ hiến máu, họ không muốn người được cứu 
sông phải mang ơn họ, ngay khi phải có tên tuôi 
hoặc địa chỉ. Bác sĩ Bùi Văn Thêm, giám đốc 
Trung tâm hiến máu nhân đạo TP.HCM, chủ 
nhiệm cậu lạc bộ hiến máu kể, nhiều bệnh nhân 
sau khi hết bệnh đến Trung tâm xin địa chỉ 


359 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


người đã cho máu cứu mình, nhưng ông buộc 
lòng phải từ chối. Sống trên đời cần có một tâm 
lòng đê ĐIÓ cuốn đi... Nhiều người từng được 
cứu sống bằng máu của những người tốt bụng 
đã tham gia câu lạc bộ như một cách tri ân. 
Dòng máu của họ cùng các thành viên trong 
nhóm lại tiếp tục tuần hoàn hiến tặng, mang 
theo thông điệp cao cả cứu người. 


Trân Ngọc 
Ngày 27/4/2007, bảo Xã Hội Pháp Luật 


`, 2% e'% ¿°, 
s% s s s 


Bài viết số 2: 
HAI MẸ CON CHUẨN BỊ... 
BỎ THỊ 


Hai mẹ con đứng trước quầy vé, chuẩn bị 
mua vé trở về quê và bỏ thi Đại học, vì trong túi 
chỉ còn 100.000 đồng. Thế rồi những tắm lòng 
lại mở ra... 


“Lần đầu tiên đi thi Đại học, gặp một cú sốc 
vô cùng lớn, tưởng rằng em sẽ bỏ thi giữa đất 
Sài Gòn rộng lớn này... Em cám ơn các anh chị 
rất nhiều!...”. Đó là lời tâm sự chân thành mà thí 
sinh Nguyễn Thảo Hoài Hương ghi trong nhật 
ký Tiếp Sức Mùa Thi của các sinh viên tình 


360 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


nguyện tại bến xe Miễn Tây. 


Cô Nguyễn Thị Ánh dắt con gái Hoài Hương 
lặn lội từ Tiền Giang lên Sài Gòn để thi vào 
Trường ĐH Mở TP.HCM. Lần đầu lên thành 
phố, không biết đường xá, lại chỉ có ít tiền, nên 
cô Ánh và Hương đón xe đến bến xe miền Đông 
để cầu cứu người quen. Thế nhưng hai mẹ con 
đành lủi thủi quay lại bến xe miền Tây, vì người 
quen không cho ở. Trong túi cô chỉ còn hơn 
100.000 đồng, Hương và mẹ dự định lại quầy 
mua vé trở về quê. Cô Ánh vô cùng đắn đo giữa 
quyết định về hay ở, vì nếu về thì Hương phải 
chấp nhận bỏ thi. Rất may các sinh viên tình 
nguyện tại bến xe miền Tây đã kịp thời liên lạc 
với trung tâm hỗ trợ sinh viên Trường ĐH Mở 
TP.HCM để thu xếp chỗ ăn ở miễn phí cho hai 
mẹ con. Cô Ánh và Hương mừng rơi nước mắt 
và không ngớt lời cảm ơn các sinh viên tình 
nguyện. Cô tâm sự: “Nhà nghẻo, nhưng thấy 
con ham đi thi nên ráng lo cho con lên đây. Nếu 
không có các cô cậu giúp đỡ thì tôi cũng không 
biết làm sao. Về không nỡ, ở thì không tiền”. 

Mỹ Phụng 
Báo Tuổi Trẻ 
` a'% ¿'%k 2#, 


s s% s s 


361 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


Bài viết số 3: 
THƠM THẢO TẤM LÒNG 
NGƯỜI THÀNH PHỐ 
HỒ CHÍ MINH 


“Iui là nông dân ở quê, đưa con vào 
TP.HCM thi, vừa xuống bến xe thì được các anh 
chị sinh viên tình nguyện chở về đây ở! Không 
ngờ ở Sài Gòn lại có nhiều người tốt như thế!”, 
ông Phạm Lợi, bồ của thí sinh Phạm Tuân, ở trọ 
miễn phí tại nhà 41/7 đường Cô Giang (Q.1), 
xúc động nói. 

1. Ở đây sướng lắm! 


Đến căn nhà vào buổi sáng, lên tầng trên 
nhìn ra ban công, năm phụ huynh đang ngôi 
uống nước trà và trò chuyện, nhìn sang phía đối 
diện là các sĩ tử đang ôn bài. Mặc dù chỉ đăng 
ký cho ở năm người, nhưng bây giờ số người ở 
miễn phí tại đây đã tăng gấp ba. Đã chín năm 
nay, năm nào tới mùa tuyến sinh, căn nhà của 
ông Hồ Đắc Dung (68 tuổi) cũng là nơi ở miễn 
phí cho nhiều thí sinh vả phụ huynh ở tỉnh xa. 
Ông dành nguyên cả tầng trên để các thí sinh và 
người thân ở, còn mình thì nghỉ tầng dưới. Các 
căn phòng đều trang bị đầy đủ bàn và ghế ngồi 
học. 


“Tui là người thành phó, trước kia lại là cán 
362 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


bộ Đoàn, cứ mỗi năm tới mùa tuyên sinh tôi lại 
bắt gặp nhiều cháu ở quê lên không có tiền thuê 
nhà trọ, không có tiền ăn cơm, phải ngủ bờ ngủ 
bụi để thi. Thậm chí có nhiều cháu còn bị giật 
mất quần áo, tiền bạc... thấy thương quát Thôi 
thì mình có điều kiện hơn, nhà cũng có chỗ 
trống, cho ở được cháu nảo hay cháu đó”. 


“Năm đầu tiên chỉ cho hai cháu ở, vì mình 
cũng còn e ngại, nhưng đến hôm nay thì vượt 
chỉ tiêu”, ông vừa cười vừa kể. “Vui nhất là khi 
nhận được điện thoại báo đậu đại học của các 
cháu điện về. Nhiều cháu còn mang quà ở quê 
vào cám ơn rồi nói: Nhờ ở nhà ông mà con đậu 
đại học đó!”. 

Một ngôi nhà ở đường Ngô Văn Năm (Q.1). 
Trong các căn phòng rộng và sạch sẽ là cảnh 
học sinh đang ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, 
phụ huynh thì nằm nghỉ ngơi. Chị YBRai, mẹ 
của thí sinh Chu Thị Thu Hà (quê Đakglây, 
Kontum) kể: “Bố nó mắt từ lúc nó lên sáu tuôi, 
một mình tui phải làm để nuôi hai chị em ăn 
học. Làm nông nghèo, phải chạy vạy khắp nơi 
mới vay được tiền xuống thành phố thi. Đến 
nơi, may mà nhờ các anh chị sinh viên tình 
nguyện chở đến đây ở miễn phí, nếu không thì 
không biết lấy tiền đâu mà thuê chỗ ở”. 


2. Như là gia đình thứ hai 
Vợ chồng lương y Cao Văn Đắc (phòng chân 
363 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3 


trị y học cô truyền Phú Lâm, 14-16 Bà Hom, 
Q.6) mùa thi này lăng xăng dọn dẹp nhà cửa, 
giặt chăn màn, sửa lại bóng điện, chuẩn bị chỗ 
ngủ... để đón thí sinh. Đợt 1 vừa qua, căn nhà 
của bà là nơi ở của hơn 20 thí sinh. Ông bà đã 
cho thí sinh ở từ ba năm nay. 

Bà bồi hồi kể lại: “Năm đầu tiên cô đăng ký 
cho ở miễn phí thì chẳng có ai ở cả, đến năm thứ 
hai bắt đầu đông. Năm rồi cô phải liên hệ xin 
nhà chùa cho các em ở miễn phí mới đủ chỗ. 
Ngày trước lúc cô đi thi, cô cũng từng sống 
những tháng ngày cơ cực, từng ngủ ngoài công 
viên chờ trời sáng rồi thi. Bây giờ nhìn những 
đứa trẻ ở quê lên bơ vơ, lạc lõng là mình thấy 
thương. Biết rằng các cháu có chí, muốn vươn 
lên nên mình đâu thể làm ngơ được”. 


“Thiếu nước thì nói chú mua nước, tối quá 
thì bật điện lên học chứ để mờ mắt”, lâu lâu ông 
Đắc cũng nhắc. Trần Thị Kim Liên (quê Đắc 
Lắc), thi vào ĐH Sư phạm, tâm sự: “Lần đầu 
tiên xa nhà nhớ nhà nhiều lắm, nhưng sống ở 
đây cô chú quan tâm không khác gì cha mẹ ở 
nhà nên cũng đỡ nhớ. Em thấy đây giống như 
ø1a đình thứ hai của mình”. 

Quang Phương 


Báo Tuổi Trẻ 
Thứ bảy, 07/7/2007 


364 


MỤC LỤC 


J1 HD Q0115sÊu5§bis0u06x6lôpsietilEip0000n.đ8u 5 

Bài 32: Cậu bé Brian ................................. .. <«««« 14 

l2, E1 V  sàa6:14c@is03/53001061609A401L2260318/Ss#uuel Bi eeev944300y0ct 16 

s81 LIAET:0100)1 628: 0)s202500060010820E0-S0204005003L1366 5 16 

S01) LÐET,š(330932608/:07300 632600664 0054a603409402301:ap29u102 6à: 17 

Á¬;EIl1!THSOIboys sozb vờ tai soestG 64056àùx0900 00212630262 sasébs 18 
Đức thứ nhất: Thiếu đức nhẫn nhục, 

tÙÿ tiuẩn, Dũng HỎNG Ú HẠNH siástsssebsss6sse 18 
Đức thứ hai: Tính nghiêm khắc ý hành............... 22 
Đức thứ ba: T: hiếu đức nhân nhục ý hành, 

11 ILTTNHAS xui Sun linitattNa6ansgbbilalitueatcbAtiaib tuae 25 
Đức thứ tư: Thiếu đức nhân quả ý hành .............. 28 
Đức thứ năm: Đức điểm tĩnh ái ngữ khẩu hành ..30 
Đức thứ sáu: Đức thành thật khẩu hành ............. 32 
Đức thứ bảy: Đức tìm hiểu ái ngữ khẩu hành ..... 34 
Đức thứ tám: Đức hiểu sinh đa hướng 

Áo HT TU TH sot6NRAesuotkdGbAiiabpodsStdbvtu(Aodtfoav2a6elawsves 37 
Đức thứ chín: Đức cảm thông lòng yêu thương 

Khi TU ITH,>  hiTÌ (HQ THÍP sex buxiaáos (0050420652 600320/200xxx8) 39 

Bãi 33: HD KÈiñ s¿xi20264 2466246101262 A12 4I 

IS 802080187727 1100 n0 19 8n Ty 42 

2=: HN (0a ot,14/6002:861-k63/96461a4i841À4021xãi002á ti 42 

2:40) đÌ1 vY3oasg keulftodyolekcy aávdhdlleoillA6exlisltaadcaaeide 43 

cm 6/1)80yi 1 010 ÔôÔôÔỚẢ"Ô"ÔÔÔÔÔÓÔOÔOÔOỒÔOOÔ 44 
Thúc thị hHiAt 1900 Tổ chaascsdkssdatfsibaliaebind 44 
Đức thứ hai: Thiếu đức bằng lòng......................- 30 


3ó6 


Đức thứ ba: Đức hiếu sinh bố thí .........................- 34 


Đức thứ tư: Đức hồi hận .....................--ccccccccszscsse2 bÝ4 
Bài 34: Còn ai nói lời cảm ơn ......................... 65 
12 1E)|1 296510472148 s5osveigx0ecluanSasdalissitsis4 0x d2 69 
228.1 0101101Q/1T 1-3 3)9764ã5030246089062,30202380sàetvf0vess63s4otá6/ 69 
2*12011)-0111242,3:4::30/93021904400/81205035/512/.61302624602141284Lx 3056132 gÉ) 
ca 61721106)9119)900090)77 na 74 

Đức thứ nhất: Đức cảm ơn khẩu hành ................ 74 

Đức thứ hai: Đức chăm sóc thân hành ................ 76 

Đức thứ ba: Thiếu đức cảm ơn khẩu hành .......... 79 

Đức thứ tư: Quen mặt xem thường, 
thiêu đức cảm ơn khâu hành ......................... s55 ++<s< 5+ 82 

Đức thứ năm: Thiếu đức cảm ơn khẩu hành ....... 65 

Đức thứ sáu: Đức cảm ơn khẩu hành .................. &7 

Đức thứ bảy: Đức hồi hận ý hành ...................... 89 

Đức thứ tám: Tỉ hiếu đức lễ cung kính, 

ÑGiT WDFIP-KHUM TUNTsusssbrag6)g8ảxeshaslasetvsftuyniuàa 92 

Đức thứ chín: Quen mặt, thiếu đức cung kinh 
TH Ta 00x si fviàg tol8fulsaeeoevlbesaatovaliae 95 

Đức thứ mười: T hiếu đức cung kính, 
/11/8740//134.7/7/107/17//1 1 TS N 0 0n ng nh cổ 97 

Đức thứ mười một: Đức cảm ơn, bao gốm 
GIC CHNG KIHH HIẾU SIHÍHix 410401641 1261112 61284. 101 

Đức thứ mười hai: Đức hồi hận khẩu hành, 

111101 eo snes not d0 Ea 60AAxã 0008020100108 000700) 102 

Đức thứ mười ba: Đức lễ cung kính 
Vũ T0 0G viit( ttáxibtldblvÔllllsatiMiniGialftiigftavflit 108 
Bài 35: Lời cảm ơn muộn màng .................. 111 


24 l0 OaTEavcosscyttt62A0vV06a0ia01202 20x 114 
D=1) 0 (1Ì 202600550 106810u 6208080281686) 116 
đc: tÌdI LH gifilosAvo0o v0 6260420i8GaxGoyshu260g001 ly 
Đức thứ nhất: Đức hiếu sinh quà tặng 
nh HH WGTTSC vàn voi staiDx 0 olttaNauaadtt0t tui 20/60A ke 117 
Đức thứ hai: Thiếu đức cần thận kiểm tra 
11PHD1, 0 NGI JIHIIRGalaGixuBiasaadlieuassattbulnhôacwbikbe 120 
Đức thứ ba: Đức hiểu sinh khẩu hành 
15//128/1/1018//15đTTCTTESOOETEtTr roi nu 123 
_Đức thứ tư: Đức cảm ơn bằng sự quyên góp, 
Dũ THỊ fHIQ NI NGHIĨI Xoivgluy§ttsdŸdsliateodietUGSUAN09864a 126 
Bài 36: Có phải cháu sẽ chết 
ngay bây giờ không? ............................... s« 129 
JŠ ĐH ty x1i2ng bảng G\A0and0ásllsadss 0Á 2O5l2 01-6 sxie 130 
25-1110101:G1071100215 i22 6s0icSvs00000102u00100026% 585 s84 0501058 131 
se Jn D: ĐH 2X se29g51Ap264bsao1ttioli0600/6n22ãu02s00 2 soi l3 
2Ì 5smai LRITTH đN cssasacgfscyAoeabasdeviaezflkactXanorAunbe 1162 
Đức thứ nhất: Thiếu đức nhân quả thiện ........... 132 
Đức thứ hai: Đức nhân quả thiện 
EHDIEH-TRS TC SsssabalsodysimdnlbbolliafssbáuiyasSsloa 136 
Đức thứ ba: Đức bố thí hiểu sinh ......................- 145 
Đức thứ tư: Đức hán hoan thân hành ................. 148 
Đức thứ năm: Đức hiểu sinh khẩu hành ............ 150 
Đức thứ sảu: Đức hy sinh thân hành ................. 153 
Bài 37: Người tạo dựng niềm tin ............... 156 
3) (112))/21901563/20%4 2 083.80340188/326iubeinuibdssSeessinal416kad2sss) 164 
XTIÀ0TiGM0iTtihÔAguex le Euaa ni nnasfiswnaeboug 165 


368 


5500001101089 190 10 00% xố non 173 

Đ= 0II31/TT1TH 1E ng 4x2 80208 0S2WN SE Dsiduz9016/ 344 174 
Đức thứ nhất: Thiếu đức hiểu học ý hành ......... 174 
Đức thứ hai: Đức nghiêm nghị thân hành, 

1 ION TA S t2 sen neo taxi ntlv00166460/0 05/0A 185 
Đức thứ ba: Đức khuyến học khẩu hành ........... 189 
Đức thứ tư: Đức biết ân tổ quốc khẩu hành ...... 195 
Đức thứ năm: Đức truyền đạt tư tưởng 

môn sử học thân hành, khẩu hành..........................-- 199 
Đức thứ sáu: Đức truyền đạt bài học 

V0 CHỦ SON saaasavliatbdkiiaalovacfysaga0 1satxxstvfl 202 
Đức thứ bảy: Đức chăm học ý hành, 

ñN(HP THANH A06ibSmAGxDkSffAwaifbabeikkrdthbibdiogtoi 206 
Đức thứ tám: Tỉ hiếu đức sáng tạo 

truyền đạt bài học sông động ............................ --- -- 210 
Đức thứ chín: Đức chấp nhận tuỳ thuận 

3/0178/1711 088 -NTS n8 T000 00 0 0 0Ô TT 2iả 
Đức thứ mười: Đức dũng cảm thân hành, 

HHU1È HH NI sai sradtelbwenoouogdttosiosbialoiokindpibi 218 
Đức thứ mười một: Đức biết ơn ý hành ............. 221 

Bài 38: Điều kỳ diệu của cuộc sống ........... 226 

32001217 0 T0 no an vn vn 229 

625 Hit 1s101/19/:111Đ220777100 0000 000700 n0 0y 229 

S 01109107110 0T PS Y0 TU 1n 1. Ti Đo 102 

2 ma61171/808101092)102 577-0770 20 0 ôn c1 Ta Ty ng 232 
Đức Thi Nhất: ENGG lừt HÍlk bus gia 1á, 0i iu shia 232 
Đức thứ hai: Đức giác ngộ thân vô thường ....... 235 


Đức thứ ba: Đức tự tin tín lực ........................... 236 


Đức thứ tư: Đức tự tin ý thức lực ...................... 241 
Bài 39: Ai tha thứ cho ai ................................ 245 
J5) (11: 2 6x0sx214el56tls6eeaelasvsae2alubadeiiegsesitisectbo 246 
23L) C1ỆT 0O? TP v2 s2110212906045611/2012044026934E114405se5a3620143/633x 247 
BS: 701) 2) )/:560096/804/226900E6400135012A018022u/89/a,00g00/610 248 
ĐỀ HA]: HT 20U2223022456901454 s20 8618424,40116.s02gdcs340s4guax97 248 

Đức thứ nhất: Nhân quả đời trước thiếu đức 
cần thận hiệu sinh ý hành, thán hành ..................... 248 

Đức thứ hai: Đức bình tĩnh nhân nhục 
hiệu sinh thân hành, khẩu hành ........................-- - -- 251 

Đức thứ ba: Đức xấu hồ hiếu sinh ý hành ......... 254 

Đức thứ tư: Đức hồi hận hiểu sinh ý hành ........ 258 

Đức thứ năm: Đức sám hồi hiếu sinh 
/1/1/18/191)/18/1/1/170/1:0 0) TS n1 ng TC 264 

Đức thứ sáu: Đức buông xả bằng tri kiến 
các pháp vô thường khâu hành, ý hành ................... 266 
Bài 40: Chiều sâu của sự chia sẻ ................ 270 
IPE (1Ý lo 124x20A00163206/122/6046: 0696402 04131: 212 61a45:51 x20 S142 210) 
2501010) (10 21f 221; 216y2y6á out sglfnhkc d0 g0a 4Á sàx68txA0186xi S582 
SE (| TY -aaat42 81 WoÀ2AM2l3:2A048232014155154372864318)678222161ad 274 
4 Cải. ĐINH :AH: ¿.vss5796466613440610066116160/2366.À0636.004 212 

Đức thứ nhất: Đức hiếu sinh từ thiện 
JHHI-TIITT siuyassplssoagtsiuiskoaldbaofudAessuastsSelsksioss 2n) 

Đức thứ hai: Đức bố thí hiếu sinh ý hành, 

HH ff-HNIHdsaivlxQlilAsdla A046 svieolal41i2sxàe 280 

Đức thứ ba: Thiếu đức hiếu sinh bồ thí ............. 284 


Đức thứ tr: Đức bồ thi hiếu sinh thân hành, 


370 


Ẩn 00011 1a 8sac30 120g OPOSkilttout0Giasg 286 
Đức thứ năm: Đức hiếu sinh bồ thí 


cao thượng thân hành, khẩu hành .....................---- 293 
Đức thứ sáu: Một tâm hôn cao thượng 

Hit ST TT ke e4 60A0 no AioAvbvE060kqze Mi 37110040 296 
Đức thứ bảy: Một bài học đức hiểu sinh 

THPLGE (017: 3406iv088 8 tudesuaufixehaadkitov2dibdoetlxdeoigoe 300 

Bài 41: Sự chia sẻ bình dị ........................... 306 

L2 Ôi ] 3 a20agLo/Si61a6g16952505420120,509/08/MãskaS69ssa 0a si 308 

2511 111000 fÍ 2z 0iã:652501426Gi28061001046146006361iA 33163 309 

5:10 LFU 2gxaag apPst0uSoo  S80012:05AE62805130A4 1960400129 8892 310 

4- Hướng dân giải trình án .............................. ..- -- 311 

S= GIẢ 1T111H XI 241123 102a1aga1es,s1616042A0520/00- 041918031605 312 
Đức thứ nhất: Luật nhân quả nghiệp báo 

J/17118/721(1/870/121/1/ 2507 79077. I0 NI ng oi S05 
Đức thứ hai: Đức hiểu sinh nhường chỗ 

S11 H S5 sy4saaex 6/8166 al5ensatasbsjstAvsy eilláes paelhgzsvvvftbbSM 314 
Đức thứ ba: Đức hiểu sinh nhân quả 

nghiệp báo thân hành ........................... 55555 +++sss£+++ 324 
Đức thứ tư: Thiếu đức hiểu sinh nhường chỗ 

51101] xa (0 S50 StàãAtfssbthuiillisdenatiubsmssadbssseisa 6x4 332 


Đức thứ năm: Đức trì ân hiếu sinh khẩu hành .. 335 
Đức thứ sáu: Đức hiểu sinh nhường chỗ 


thân hành có giá trị không phải nhỏ ..................... 347 
Đức thứ bảy: Đức hoan hỷ nhường chỗ 

HỊ HỆ SHIH HÀ day gáy dua bitbsasayisaallÁSSOAesbaassl 346 
Đức thứ tám: Đức quên mình quan tâm 

đến người khác, hiểu sinh ý hành ......................----- 357 

I- Chia đôi giọt máu cứu người ......................... -- 356 


2- Hai mẹ con chuẩn bị... bỏ thi ...................... - 360 
3- Thơm thảo tâm lòng người TP Hồ Chí Minh ..362 
l1 T170 2111 - suyftonyhe35sSoasrdeiybtolctaaowifCosoeclotirgdf dễ 366 


‹. 
s s s s s 


GIỚI THIỆU SÁCH 


Sách của Trưởng lão Thích Thông Lạc chỉ 
tặng, không bán. Xin các bạn tìm đọc: 


1- Đạo Đức Làm Người (tập L, II - 2011) 
2- Sống Mười Điều Lành (2011 - Quý IV) 
3- Những Lời Gốc Phật Dạy (4 tập - 2011) 
4- Đường Về Xứ Phật (10 tập - 2011) 
5- Văn Hóa Phật Giáo Truyền Thống 
(2 tập - 2011) 

6- Lòng Yêu Thương - tập II (2011) 
7- Lòng Yêu Thương (2009, 2011) 
8- Linh Hồn Không Có (2010 - Quý IV) 
9- Người Phật Tử Cần Biết (2 tập - 2011) 
10- Những Chặng Đường Tu Học 

Của Người Cư Sĩ (2011) 
11- Giới Đức Làm Người (2 tập - 2010) 
12- Thanh Quy Tu Viện Chơn Như (2010) 
13- Mười Hai Cửa Vào Đạo (2012) 


E9 


14- Sống Một Mình Như Con Tê Ngưu (2010) 
15- Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo (2010) 
16- Muốn Chứng Đạo Phải Tu 
Pháp Môn Nào (2010) 
17- Hỏi Đáp Oai Nghi Chánh Hạnh (2011) 
18- Tạo Duyên Giáo Hóa Chúng Sinh (2011) 
19- Lịch Sử Chùa Am (2010) 
20- Thiền Căn Bản - tập I 
21- Thời Khóa Tu Tập Trong Thời Đức Phật 
22- Giáo Án Rèn Nhân Cách Lớp Ngũ Giới: 
Đức Hiếu Sinh (tập I, II, III - 2012) 
23- Giáo Án Rèn Nhân Cách Lớp Ngũ Giới: 
Đức Ly Tham (tập l) 
24- Giáo Án Rèn Nhân Cách Lớp Ngũ Giới: 
Đạo Đức Gia Đình (tập ]) 
25- Mười Giới Thánh Đức Sa Di (tập I, II) 
26- Giới Đức Thánh Tăng, Thánh Ni 
27- Phật Giáo Có Đường Lối Riêng Biệt 
28- Định Niệm Hơi Thở 
29- Những Lời Tâm Huyết (tập I, II) 
30- Pháp Môn Niệm Phật Tứ Bất Hoại Tịnh 
31- Nghi Thức Thọ Trai 
32- Thọ Tam Quy Ngũ Giới (2012) 


SE: 


Phật tử đã đưa hầu hết kinh sách của Tu Viện 
Chơn Như lên mạng ở địa chỉ: 


http://chonnhu.net 
http://chonlac.org 


`, a'®% a'*k 2° 
s s x% s% 


Sách nảy do phật tử nhiều nơi, cả trong nước 
và nước ngoài phát tâm ấn tống. 


Ước mong mọi người sẽ cùng nhau sông 
không làm khô mình, khô người và khô tât cả 
chúng sinh. 


374 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH LỚP NGŨ GIỚI 
ĐỨC HIỂU SINH - Tập 3 


Trưởng lão THÍCH THÔNG LẠC 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
Phường Yên Hòa - Q. Cầu Giấy - Hà Nội 
ĐT: (04) 37822845 - Fax: (04) 37822841 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
NGUYEN CÔNG OANH 
Biên tập: Nguyễn Thị Hà 
Bìa: Thiện Thành 

Trình bày: Thiện Thành 
Sửa bản In: Ngọc Phúc 


Đối tác liên kết: 

TU VIÊN CHƠN NHƯ 

Điện thoại: (066) 389.2911 - 098.809.4445 
Email: chonnhu2(gmail.com 


Số lượng in: 3.000 bản, khổ: 13 x 20,5 cm 
In tại CÔNG TY CPIN KHUYÉN HỌC PHÍA NAM 
TP.HCM - ĐT: (08) 38164415 
Số xuất bản: 396-2012/CXB/16-49/TG 
In xong và nộp lưu chiều Quý III năm 2012 


